


Cuộc phiêu lưu 
cuối cùng của 


Feynman 


£€HDÖR HỌC 





¬*%- <KHfñm PHÁAÁ 
LÃ 


Chủ biên 
PHẠM VĂN THIỀU 
VŨ CÔNG LẬP 
NGUYÊN VĂN LIÊN 


TUYVA OR BUST!: RICHARD FEYNMAN'S LAST JOURNEY. 
Copyright © 2000, 1991 by Ralph Leighton 

AlI rights reserved. 

Bản tiếng Việt © NXB Trẻ, 2014 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN DO THƯ VIỆN KHTH TP.HCM THỰC HIỆN 
General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data 


Leigh(on, Ralph 

Cuộc phiêu lưu cuối cùng của Feynman / Ralph Leighton; Nguyễn Trần Hương Ly, 
Nguyễn Văn Liễn dịch. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. 

277 tr.;21 em. 

Nguyên bản : Tuva or bust! : Richard Feynmans last joumey. 

1. Feynman, Richard P., Richard Philips, 1918-1988 -- Du hành -- Liên Bang Nga -- 
Tuva 2. Nhà vật lý -- Hoa Kỳ -- Tiểu sử. 3. Tuva (Nga) -- Mô tả và du lịch. I. Nguyễn Trần 
Hương Ly. II. Nguyễn Văn Liễn. II. Ts: Tuva or bust! : Richard Feynman's last journey. 


915.75 -- dc 23 
L529 


Nguyễn Văn Liễn - Nguyễn Trần Hương Ly đjch 


Tuva or Bust! 
Richard Feynman”s tast Journey 


Cuộc phiêu tưu 
cuối cùng của 


Feynman 








NHÀ XUẬT BẢN TRẼ 


= 
O‹s 
a. 
Q1» 
cC 


Richard Feynman (1918-1988) là giáo sư vật lý nổi tiếng của Viện 
công nghệ California (California Institute of technology - Caltech) 
từ những năm đầu thập kỷ năm mươi tới cuối thập kỷ tám mươi. 
Sau khi nhận bằng tiến sĩ ở Princeton, ông được mời tham gia Dự 
án Manhattan (Manhattan Project) ở Los Alamos. Để tiêu khiển, ông 
đã rèn luyện kỹ năng mở khóa két - để rồi một lần ông đã mở cả 
một bộ khóa hiểm lưu giữ toàn bộ bí mật về bom nguyên tử - rồi 
để lại mấy chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ, chỉ ra sự lỏng lẻo trong 
công tác an ninh ở dự án tối mật nhất của chính phủ!. 

Gần cuối đời, Feynman lại được chính phủ nhờ cậy, lần này là 
tham gia vào Ủy ban Rogers, điểu tra vụ thảm họa tàu vũ trụ con 
thoi Challenger. Một lần nữa, ông tự tiêu khiển theo cái cách gây 
sốc cho toàn giới quyền uy: trước công chúng ông đã dùng kẹp gắp 
một vòng đệm cao su bỏ vào cốc nước đá. “Thí nghiệm nhỏ” này 
của ông cho thấy cao su mất tính đàn hồi ở nhiệt độ thấp, qua đó 
bóc trần âm mưu tung hỏa mù của NASA và chỉ ra nguyên nhân 
chính dẫn đến thảm họa?. 


1. Kỳ tích này và các kỳ tích khác được kể trong “Feynman, Chuyện thật như đùa”, NXB 
Trẻ 2012 

2. Các trải nghiệm của Feynman ở Washington được kể lại trong “What Do You 
Care What Other People Think? (Quan tâm làm gì những điều người khác nghĩ?) 
W.W.Norton 1988 


Mở đầu: - § 


Vì Feynman là đồng nghiệp của cha tôi, người đã biên tập bộ sách 
Các bài giảng về Vật lý của Feynman.! nên thi thoảng ông ghé thăm 
nhà chúng tôi. Khi tôi còn học trung học, anh bạn nhạc Thomas 
Rutishauser của tôi tình cờ cũng có mặt trong một lần ghé thăm 
của ông. Nghe nói Feynman là một tay trống điệu nghệ, chúng tôi 
đã mời ông cùng chơi. 

“lôi không mang theo trống” ông ấy nói. 


“Không sao” tôi nói. “Ông có thể dùng một trong mấy cái bàn 


Thích thú với âm thanh của mấy cái bàn, và cũng có thể bị thu 
hút bởi giai điệu mà tôi và Tom đang chơi, vị giáo sư đã kéo một 
cái bàn về phía mình và cùng chơi. Và thế là bắt đầu những quãng 
thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi: ba chúng tôi thường gặp 
nhau hằng tuần để chơi trống - trên bàn, trống bongo và trống 
conga - xen giữa là những phút giải lao và Feynman thường kể về 
một trong những cuộc phiêu lưu kỳ thú của mình). 

Khoảng mươi năm về trước, chính tôi đã tham gia một trong 
những cuộc phiêu lưu ấy. Mặc dù không luôn đồng hành với “nhân 
vật tò mò” (như Feynman thích tự mô tả mình), tôi cũng dân dân 
bị nhiễm tính đam mê cuộc sống ở mọi cung bậc của ông ấy - nhất 
là niềm đam mê những điều bất ngờ. Thực ra, hầu hết những gì xảy 
ra trong cuộc tìm kiếm đã không giúp chúng tôi tiến gần hơn tới 
mục tiêu của mình. Nhưng, nếu chúng tôi không khởi phát chuyến 
đi thì chúng tôi sẽ bỏ lỡ tất cả. 


1. Xuất bản bởi Addison-Wesley 1964 và tái bản 1969 
2. Băng cassette và đĩa CD tái hiện các buổi chơi trống và kể chuyện như vậy đã được sản 
xuất trong một dự án từ thiện của tác giả và kỹ sư Tohru Ohnuki 


6 - RICHARD EFEYNMAN 


Feynman ví các cuộc phiêu lưu của mình như trò câu cá: ta phải 
kiên nhẫn chờ đợi một khoảng thời gian dài trước khi một điều 
kỳ thú nào đó xảy ra. Tôi chưa bao giờ nghe nói Feynman đã từng 
đi câu. Nếu như ông đã từng cầm cần câu ra hổ, tôi tin là ông sẽ 
khẳng định điều mà nhiều dân câu đều biết: bạn sẽ thất vọng nếu 
như quyết định trước rằng bạn đi câu là để bắt được cá. 

Cũng như cuộc đời, tôi nghĩ rằng câu chuyện này sẽ hấp dẫn hơn 
nếu độc giả không định đoạt trước nội dung của nó. 


Pasadena, California 
Shaøaa, 1991. 


Mở đầu: - 7 





Làm qì cú 
nước nàn như vậui 


Bát đĩa đang được dọn khỏi bàn ăn, và tôi cũng 
sắp kết thúc món salad - một phần những điều 
đã trở thành nghi thức hằng tuần ở nhà Feynman. 
Richard, luôn ngồi ở đầu phía bắc của chiếc bàn 
lớn, buôn mấy chuyện dí dỏm với cậu con trai Carl. 
Cậu ấy ngồi cùng với khách ở cạnh phía đông dài 
hơn của chiếc bàn. Ở cạnh phía nam là Gweneth, bà 
luôn đảm bảo thức ăn được luân chuyển nhẹ nhàng 
quanh bàn. Còn cô con gái Michelle thì chiếm lĩnh 
cạnh phía tây. 

Dịp ấy là cuối hè năm 1977. Michelle sắp vào lớp hai 
ở một trường tiểu học địa phương; Carl thì sắp bắt đầu 
năm thứ nhất tại một trường trung học ở Pasadena nơi 
tôi sẽ dạy toán và huấn luyện môn bóng nước. 

“Toán cũng được, tôi nói, “nhưng thực ra địa lý 
mới là môn tôi thích. Nếu như tôi dạy địa lý, tôi sẽ 


mang đến lớp cái radio sóng ngắn và bật BBC hoặc đài Hà Lan. 
Chúng tôi sẽ chơi những trò chơi địa lý kiểu như tôi đã chơi với 
anh trai của mình: anh ấy và tôi sẽ điểm danh tất cả các quốc gia 
độc lập trên thế giới. Các vị biết đấy, kiểu như chữ cái cuối cùng 
của Liechtenstein sẽ lấy làm chữ cái đầu tiên của tên nước tiếp theo 
- Nepal, chẳng hạn” 

“Hoặc là Nigeria, Niger, hay Nicaragua, Carl nói, hơi pha chút 
giọng Yorkshire của mẹ. 

“Và sau khi đã duyệt hết các quốc gia độc lập; tôi tiếp tục, “Chúng 
tôi chuyển sang tên các tỉnh. Theo quý vị, có chăng ba nước khác 
nhau đều có một tỉnh tên là Amazonas không?” 

“Xem nào, Carl nói. “Có phải là Brazil, Colombia và Peru?” 

“Không tồi; tôi trả lời. “Nước thứ ba là Venezuela, cho dù phần 
Amazon nằm ở Peru nhiều hơn ở Venezuela” 

“Vậy cậu cho rằng cậu biết tất cả các nước trên thế giới?” Richard 
xen vào với giọng nói tinh quái quen thuộc, thường báo hiệu nỗi 
bất hạnh cận kề cho cái tấm bia mà nó nhắm tới. 

“À, chắc là vậy” tôi nói, nhắm thêm một miếng salad, chuẩn bị 
đối mặt với rắc rối chắc chắn sắp xảy ra. 

“Được, vậy chuyện gì đã xảy ra với Tannu Tuva?” 

“Tannu nào cơ?” Tôi hỏi. “Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này” 

“Khi còn nhở, Richard nói, “lôi thường sưu tập tem. Có mấy 
con tem hình tam giác và hình thoi rất đẹp, được gửi đến từ một 
nơi có tên là “Iannu Tuva”” 

Tôi nghi hoặc. Anh trai Alan của tôi, một cây sưu tầm tem, đã 
hàng tá lần biến tôi thành thằng ngốc khi chúng tôi chơi trò “Các 
hòn đảo trên thế giới”. Anh ấy liến láu một cái tên lạ tai nào đó, như 


10 - RICHARD EEYNMAN 


“Aitutakï; và nếu tôi lục vấn anh về cái tên ấy, thì anh sẽ lôi bộ sưu 
tập tem của mình ra và chỉ cho tôi mấy cái tem gửi đến từ nơi đó. 
Bởi vậy, tôi thôi không thách đố anh nữa, và sau khi thắng hết ván 
này đến ván khác, anh ấy ngày càng táo bạo hơn. Cuối cùng tôi cũng 
bắt lỗi được anh với từ “Aknaki vốn được xem là một phần của vỉa 
san hô nho nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, sau khi láng máng nhớ lại 
rằng, tuần trước anh ấy đã bảo nó là một dòng sông ở Mauritania. 
Thế là, tôi hơi rướn người trên ghế và nói, “lIhưa ngài, không có 
nước nào như vậy”. 

“Có chứ; Richard đáp. “Vào những năm 1930, đó là một mảng 
nhỏ màu tía trên bản đồ sát gần Mông Cổ, nhưng từ đó đến nay tôi 
không còn nghe nói gì về vùng đất này nữa. 

Giá như tôi dừng lại và suy nghĩ một lát thì tôi đã nhận ra 
răng, mẹo ưa thích của Richard là nói một điều gì đó không tưởng 
mà cuối cùng lại hóa ra là sự thật. Nhưng thay vì vậy, tôi lại thắt 
chặt thêm cái thòng lọng đã cuốn quanh cổ mình: “Chỉ có duy 
nhất hai nước giáp ranh với Mông Cổ là Trung Quốc là Liên Xô”. 
Tôi nói một cách tự tin. “Tôi có thể chỉ cho ông trên bản đổi. 

Tôi nhắm nốt miếng salad cuối cùng, tất cả đứng dậy và đi vào 
phòng khách, tới chỗ cuốn sách yêu thích của Richard, cuốn Bách 
khoa toàn thư Britannica. Ở tập cuối có một atlas. Chúng tôi mở 
phần bản đồ châu Á. 

“Xem này” tôi nói. “Ở đây chẳng có nước nào ngoài Liên xô, 
Mông Cổ và Trung Quốc. Cái “lannu Tuva ấy chắc phải ở nơi nào 
đó khác” 

“Ồ, nhìn đây!” Carl nói. “Tuvinskaya ASSR. Vùng này được bao 


bọc phía nam bởi dãy núi Tannu-Ola” 


Đúng rồi, vùng lãnh thổ nho nhỏ nằm ở phía tây bắc của Mông 
Cổ có thể đã từng có tên Tannu Tuva. Tôi nghĩ, một lần nữa tôi lại 
thua một nhà sưu tập tem. 

“Hãy nhìn này”, Richard lưu ý. “Ihủ đô được đánh vần là K-Y- 
Z-Y-L. 

“Kỳ thật) tôi nói. “Chẳng có một nguyên âm chính thống nào cả!” 

“Chúng ta phải tới đó Gweneth nói. 

“Đúng vậy!” Richard hưởng ứng. “Một nơi mà được đánh vần 
K-Y-Z-Y-L thì hẳn phải thú vị lắm đấy!” 

Richard và tôi toe toét cười và bắt tay nhau. 

Mọi người quay lại phòng ăn để dùng trà và món tráng miệng. 
Trong khi tiếp tục câu chuyện, tôi nghĩ về câu hỏi kinh điển, “Tại 
sao bạn lại leo ngọn núi đó?” “Ngọn núi” của chúng tôi không phải 
là một thách thức đặc biệt về thể chất, nhưng đến được cái nơi do 
Liên Xô kiểm soát nằm trong vùng sâu nhất của châu Á hẳn là một 
việc khó khăn. Và nguyên do để chúng tôi chấp nhận thử thách này 
cũng thực sự sâu sắc ví bằng câu trả lời kinh điển: “Bởi vì nó được 
đánh vần là K-Y-Z-Y-LI” 

Chúng tôi đã thảo luận làm thế nào có thể đạt được mục tiêu 
của mình. Tất nhiên, Richard có thể đọc một loạt bài giảng về vật lý 
ở Moscow và sau đó tất cả chúng tôi sẽ đi đến Kyzyl. (Thực ra, bất 
kỳ ai làm một chuyến đi trong hoàn cảnh như vậy cũng nhất định 
nên đi Tuva frước, phòng khi “khó khăn” nảy sinh sau bài giảng.) 
Nhưng tới Tuva bằng cách ấy thì có khác nào dùng máy bay lên 
thẳng để đến đỉnh núi. 

Richard đã từng đến các ngóc ngách xa xôi trên thế giới. Gweneth 


kể lại, vài năm trước, họ đã cùng một người bạn và một sinh viên sau 


12 - RICHARD EEYNMAN 


đại học người Mexico đi bộ thâm nhập vào một vùng núi phía tây 
bắc Mexico trong hai tuần lễ như thế nào. Họ xuống một hẻm núi, 
hẻm Barranca de Cobre - nghe nói còn dài hơn và sâu hơn cả Grand 
Canyon - và gặp những người da đỏ vùng Tarahumara, những người 
rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Richard đã mượn một cuốn từ 
điển Tarahumara-Tây Ban Nha ở UCLA! và học được mấy cụm từ, 
nhưng khi ông nói với những người da đỏ này bằng tiếng của họ 
thì họ nghi rằng ông là người của chính phủ Mexico! Sau khi thuyết 
phục được họ rằng không phải như vậy, họ đã mời Richard uống 
một loại rượu tự cất như một cử chỉ tôn trọng. (Richard thường 
không chạm đến bia rượu, nhưng lần này là một ngoại lệ.) Gweneth 
và Richard rất thích chuyến đi ấy, đến nỗi ngay năm sau họ đã quay 
lại vùng đất đó. 

Sau bữa tối, Richard và tôi tiếp tục nghi thức hằng tuần, đó là 
xuống “studio” của ông để chơi trống. Mặc dù đến lúc ấy có lẽ chúng 
tôi đã chơi trống với nhau cả chục năm, cái trò chơi “nguyên thủy” 
này vẫn giữ nguyên nội lực ban đầu của nó. 

Lúc giải lao, Richard đi tới giá sách, chật cứng tới trần những 
cuốn sách, tài liệu chuyên môn, các nhạc cụ lạ mắt và những bức 
phác họa. Ông lôi ra ngay một cuốn sách cũ, mỏng và mở nó ra. Đó 
là tập bản đổ từ năm 1943. Và đây rồi, trên bản đồ châu Á, sát cạnh 


Mông Cổ, có một vệt màu tía mang tên Tannu Tuva. 


1. University of California, Los Angeles - ND 





Bốn mưi lùm 
tuuiết rơi Tôi 


Với tôi, năm học đã trôi đi như cái máy, chỉ còn 
chút thời gian để thở: một ngày bình thường bắt đầu 
bằng việc huấn luyện đội bóng nước lúc 6 giờ sáng, 
tiếp đó là năm lớp số học cho học sinh chậm hiểu 
và đại số nhập môn, rồi lại quay về huấn luyện bóng 
nước. Hầu hết các ngày cuối tuần đều tăng cường thêm 
huấn luyện, trừ hai ngoại lệ mong đợi vào tháng Mười 
một, khi Richard và tôi đến San Francisco chơi trống 
cho một đoàn ba lê nhỏ, có địa chỉ tại Elks Logde gần 
quảng trường Dnion. 

Năm trước, chúng tôi đã sáng tác và biểu diễn nhạc 
cho Những vòng xoay mê tín, một vở ba lê của chính 
đoàn ấy. “Nhạc” của chúng tôi chỉ đơn thuần là trống, 
mà với Feynman thì trống là đủ lắm rồi. Ông xem âm 
nhạc truyền thống với hợp âm và giai điệu như “chơi 


trống với các nốt” - một rắc rối không cần thiết. 


15 


Những vòng xoay mê tín đã thành công lớn: một khán phòng 
khoảng ba mươi người võ tay nhiệt liệt. Vở diễn năm nay có tên là 
Người buôn ngà voi. Nhiệm vụ của chúng tôi là thể hiện tương tác 
của các nền văn hóa thuộc địa và bản xứ ở châu Phi, cũng lại chỉ 
hoàn toàn bằng trống. 

Các buổi diễn thử vào tối thứ Sáu và tối thứ Bảy, còn các buổi 
diễn chính thức sẽ vào dịp cuối tuần tiếp sau. Vào lúc rỗi rãi của 
ngày thứ Bảy, chúng tôi đi dạo quanh phố phường San Francisco. 
Câu chuyện giữa chúng tôi lại quay về với Tuva. “Ta đến thư viện San 
Francisco đĩ, Richard đề xuất. “Chắc là thư viện này cũng được đấy” 

Nửa tiếng sau chúng tôi đã tới khu Trung tâm hành chính, một 
tổ hợp các tòa nhà kiểu Âu châu bao quanh một quảng trường rộng, 
viền bằng những cây hại đẻ thường thấy ở Pháp, được cắt tỉa thật 
đẹp. Thư viện đối diện với Tòa thị chính, nơi đã diễn ra cuộc họp 
đầu tiên của Liên Hợp Quốc vào năm 1945. Khi chúng tôi bước lên 
những bậc thêm rộng bằng đá, Richard đặt ra một nhiệm vụ khó 
khăn: tìm một bức ảnh về Tuva trong thư viện này. 

Khi xem hết danh mục sách, chúng tôi hiểu ra rằng khó mà tìm 
được điều gì đó về Tuva ở đây. Tuyệt nhiên không có tựa đề nào về 
“Tannu Tuva, “Iuva; hay “Tuvinskaya ASSR” Có một ô về Trung 
Á, nhưng chỉ là về những nơi như Tashkent và Samarkand. 

Richard đi về phía những cái giá đầy sách để tìm mấy cuốn về 
“Siberia - cảnh quan và du lịch; còn tôi thì loanh quanh ô tài liệu 
tham khảo. Cuối cùng, tôi chạm đúng bản in năm 1953 của cuốn 
Đại Bách khoa toàn thư Xô Viết và tìm thấy một bài viết về Kyzyl. Ở 
giữa trang giấy có bức ảnh đen trắng - một bức ảnh về Tuva! - bức 
ảnh chụp “Dom Sovietov” - trụ sở hành chính mới của Tuva. Kiến 


trúc của tòa nhà này cũng có gì đó giông giống Tòa nhà thị chính 


lố - RICHARD EFEYNMAN 


ngoài quảng trường. Một cái ô tô đơn độc đỗ lồ lộ ở phía trước, 
nhưng không có bóng - cứ như là nó được vẽ thêm vào tấm ảnh vậy. 

Rất háo hức, tôi tìm Richard. 

Ông ấy vẫn đang bận với “Siberia - cảnh quan và du lịch? ngồi 
bệt trên sàn, đọc một cuốn có tên là Con đường tới lãng quên (Road 
fo Oblivion). Một tựa sách hứa hẹn đấy. Tác giả là Vladimir Zenzinov, 
người đã bị Nga hoàng bắt đi đày - không phải một, hai, mà là ba 
lần. Hai lần đầu ông đã trốn được, cho nên lần thứ ba, chính quyền 
đã quyết định tống ông đến một nơi thật biệt lập để không bao giờ 
trốn thoát được nữa. Cho dù nơi đó hóa ra không phải là Tuva, 
nhưng Richard đã bị câu chuyện cuốn hút. 

Cuối tuần tiếp theo chúng tôi biểu diễn Người buôn ngà vơi cho 
một khán phòng với khoảng 15 người - khó mà nói là đông khán 
giả nếu tính đến người thân và bạn bè của các diễn viên. Buồn vì 
có quá nhiều ghế trống, tôi nói, “Tình cảnh này làm tôi thấy giống 
như ăn ở một nhà hàng không có khách”. 

“Nếu món ăn ngon thì phỏng có vấn đề gì?” Richard đáp lại. “Hãy 
cứ chơi hết mình. Anh bạn, hãy nhớ là chúng ta đang làm gì: chúng 
ta sáng tác và biểu diễn âm nhạc cho một vở ba lê!” 

Đây là công việc không bình thường đối với một giáo sư vật 
lý và một giáo viên toán phổ thông trung học, nhưng chúng tôi 
đang làm và Richard rất yêu thích công việc đó. Tuy nhiên, ông rất 
không ưa cái nhận xét của Samuel Johnson! về một chú chó bước 
đi bằng hai chân sau - “Nó đi không được tốt lắm, nhưng việc nó 


^ 3» 


đi được như vậy đã đủ để làm bạn phải ngạc nhiên” - do vậy trong 


1. Samuel Johnson (18/9/1709 - 13/12/1784) - nhà văn, nhà thơ, nhà sử học và từ điển học 
người Anh - ND 


chương trình không hề nhắc đến chuyện các tay trống là những 
người ngoại nghệ. 

Một tháng sau, vào Giáng Sinh, cái thông lệ tặng nhau đĩa hát 
có thể đoán trước của gia đình tôi đã bị Alan phá vỡ, anh tặng 
tôi mấy con tem hình tam giác và hình thoi tuyệt đẹp của những 
năm 1930 mà Richard đã kể. Tem in những cảnh thật ấn tượng: 
những ky sĩ đang phi nước đại, những cung thủ đang quỳ gối 
nhắm bắn, những đô vật đang xoắn vào nhau trong cuộc đấu, 
những thợ săn đang bắn con mổi ở tầm gần (dù gì, chúng vẫn 
là tem bưu điện!), và rất nhiều loài gia súc cũng như thú hoang 
từ cáo, chồn đến bò Tây Tạng, lạc đà và tuần lộc. Thật khó tin 
được là, một sự phong phú đa dạng đến nhường ấy lại có thể tìm 
thấy ở một đất nước nhỏ như vậy. Những cảnh ¡in trên tem này 
là thật hay hư? Ở viền ngoài của một số con tem là những hình 
vẽ rất lạ - kiểu như những cái mặt nạ trong vũ hội - và các chữ 
“Posta Touva” được đánh vần giống như vùng lãnh thổ này đã 
từng là thuộc địa của Pháp. 

Trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, tôi tới thư viện của UCLA và tìm thấy 
cuốn Mông Cổ bí ẩn (Unknown Mongolia) (London, 1913) của nhà 
thám hiểm người Anh Douglas Carruthers (trong đó, Tuva được 
nhắc tới như là “vùng lưu vực sông Yenisei Thượng” và dân cư ở 
đó được gọi là “người Uriankhai”) cùng nửa tá đầu sách khác về 
Tuva. Tôi mượn toàn bộ số sách này. Trừ Mông Cổ bí ấn, tất cả các 
cuốn khác đều bằng tiếng Nga, thứ ngôn ngữ được cho là khó gấp 
đôi tiếng Đức. Tuy nhiên, các công thức toán học dùng các chữ cái 
Hy Lạp, còn hệ chữ cái Hy Lạp lại là cơ sở của hệ chữ cái Nga, nên 
Richard đã phiên dịch được một số đầu đề. Tôi mua một cuốn từ 
điển Nga-Anh bỏ túi để có thể lần từng từ một. 


18 - RICHARD EEYNMAN 


Một trong những cuốn sách của thư viện UCLA có ảnh tòa nhà 
chính phủ đầu tiên của Tuva - một ngôi nhà ghép bằng các cây 
gỗ - bên cạnh có một căn lều tròn màu trắng tuyệt đẹp. Có những 
câu chuyện tếu thường được kể về việc tổng thống Tuva ngủ trong 
“căn lều trắng” ấy. 

Một cuốn khác có mấy bức ảnh về Kyzyl. Tòa nhà chính phủ 
mới thì đã quen thuộc với chúng tôi rồi. Các bức ảnh khác là trụ 
sở Đảng của khu vực, bưu điện và một khách sạn. Bởi vì các bức 
ảnh được chụp từ nhiều địa điểm khác nhau với nhiều tòa nhà, nên 
chúng tôi đã có thể ghép nối lại để có được một phác thảo bản đồ 
vùng nội đô Kyzyl. Trong các bức ảnh mà chúng tôi đã thấy không 
bức nào có nhiều hơn một chiếc ô tô. 

Một bức ảnh mãi về sau mới làm tôi chú ý: Shkola số 2. Sau khi 
suy luận rằng có ít nhất hai trường phổ thông ở Kyzyl, tôi hiểu ra 
răng đây chính là một địa chỉ xác định mà tôi có thể gửi thư đến: 
tôi là một giáo viên, vậy sao không viết cho một giáo viên ở Tuva 
và hỏi xem làm thế nào có thể đến thăm nơi đó? Việc hiểu biết 
thêm nhiều về Tuva là rất thú vị, nhưng mục tiêu đích thực của 
chúng tôi là đến Kyzyl, mà tới giờ chúng tôi vẫn chưa làm được 
gì cho mục tiêu đó. 

Tôi liên lạc với Mary Fleming Zirin, một phụ nữ mà tôi hay đi 
nhờ xe khi còn là một sinh viên ở UCLA. Khi ấy cô đang làm luận 
án tiến sĩ về tiếng Nga ở trường này. Mary vẫn nhớ tôi và đồng ý 
dịch giúp một bức thư ngắn cho một “Giáo viên” của Shkola số 2 ở 
Kyzyl. Phụ thêm, tôi cũng gửi một bức thư tương tự đến Shkola số 
1, Kyzyl, Tuva, Liên bang Xô Viết. 

Sang mùa xuân, sau khi mùa bơi lội của trường trung học cùng 


với trách nhiệm huấn luyện bơi đã kết thúc, tôi đến thư viện của 


Trường Đại học Nam California (University of Southern California 
- USC) và lần hết toàn bộ tư liệu nhập cư những năm 1900 - 1950 
để xem liệu có ai từ Tuva đến Mỹ hay không. Tuy không có một 
danh mục riêng cho Tuva, nhưng có một số người Mông Cổ và “các 
nước khác” đã đến Mỹ trong những năm ấy. 

Chính một trong những người “các nước khác” ấy là từ Tuva 
và đã đến Los Angeles. lôi đã tìm được một tấm biển xe hợp lệ và 
đã đặt nó vào một cái khung tự tạo. Trên biển có các chữ “Mongol 
Motors” và “Kyzyl” kèm thêm ở trên và dưới chữ “Touva”. Ít ra, một 
người chơi tem có thể nhận ra các ký tự này và sẽ nhấn còi nếu anh 
ta thích tem của Tuva. 

Cũng ở thư viện của ỦSC, tôi đã tìm thấy một bài báo nói rằng, 
Kyzyl là “thành phố nguyên tử” của Liên Xô - trung tâm phát triển 
vũ khí nguyên tử Xô Viết - vì Tuva là một vùng đất biệt lập, bao bọc 
bởi các dãy núi giàu uranium. Một bài báo khác, đăng trên Chrisfian 
Science Mowifor (15 tháng Chín, 1966) đã viết: 


Theo văn bản chính thức, Tannu Tuva... đã để nghị được sát nhập 
vào Liên bang Xô Viết. “Lời để nghị này đã được chấp nhận) giống 
như bốn năm trước đề nghị của ba nước cộng hòa vùng Baltic đã 
được chấp nhận. 

Còn trong trường hợp của lannu Tuva, việc phát hiện trữ lượng 
lớn uranium, lân đầu tiên được tìm thấy ở Liên Xô trước ngưỡng 
cửa thời đại nguyên tử, có lẽ đã làm thay đổi vị thế của vùng đất này. 


Tôi nghĩ nếu Kyzyl là Los Alamos của Liên Xô thì KGB sẽ chẳng 
bao giờ tin rằng Richard Feynman muốn đến thăm địa danh này 


bởi vì tên gọi của nó phát âm nghe thật lạ! 


20 - RICHARD FEYNMAN 


Mùa hè năm 1978, sau khi thi đấu ở Giải vô địch Lặn giải trí Nam 
California hằng năm lần thứ nhất tại Los Angeles, tôi bay tới châu 
Âu để tham gia vào một chuyến cắm trại ở vùng Balkans. Trong khi 
đó, Richard đến gặp bác sĩ, than phiền về đau nhức ở vùng bụng. 
Và chẳng bao lâu sau, ông phải trải qua phẫu thuật. Bác sĩ đã lấy 
ra một khối u ung thư nặng 6,35kg, kích cỡ như một trái bóng bầu 
dục, nó ép mạnh thận và lá lách của ông. Richard đã cần toàn bộ 
phần còn lại của mùa hè năm đó để hồi phục sức khỏe. 

Khi tôi quay về từ châu Âu, vẫn chưa có tin tức gì từ các đồng 
nghiệp của tôi ở Shkola số 2 cũng như Shkola số 1. 

Sang thu, một năm học mới bắt đầu, lần này tôi không phải làm 
huấn luyện viên nữa. Một thay đổi nữa: cùng với bốn lớp toán, tôi 
được phép dạy một lớp về địa lý thế giới. Tất nhiên là, cuối cùng 
thì học sinh của tôi cũng được học về một đất nước nhỏ đã bị lãng 
quên, tên là Tannu Tuva, nhưng còn có những chuyện quan trọng 
hơn cần được bàn tới: sự tàn độc khủng khiếp của chế độ Khmer 
đỏ ở Campuchia đã bắt đầu được thế giới bên ngoài biết đến; Iran 
rối loạn, ở đó chính thể Shah đang bị uy hiếp bởi thủ lĩnh Hồi giáo 
lưu vong Ayatollah Khomeini; giáo hoàng John Paul I đã qua đời 
chỉ sau 33 ngày tại vị và được thay thế bằng Hồng y Giáo chủ Karol 
Wojtyla từ Ba Lan, giáo hoàng đầu tiên không phải người Italy sau 
400 năm. Ở Trung Đông, Moammar Kadafi đang tức giận với Anwar 
Sadat vì đã ký thỏa ước Trại David với Menachem Begin. (Vì thế, tôi 
phải giải thích vì sao, sách giáo khoa địa lý viết những năm 1960 lại 
nói rằng Libya và Ai Cập cùng liên minh chống lại Israel). 

Mặc dù không phải làm nhạc cho vở ba lê nào vào năm 1978, 
Richard và tôi vẫn tiếp tục chơi trống cùng nhau. Khi chúng tôi 
nói chuyện về Tuva, câu chuyện thường liên quan tới những lá thư 


mà tôi đã viết cho một trường học hoặc một thư viện ở Mỹ hoặc ở 
Anh. Nhưng một lần, Richard là người có chuyện để kể: Ông cho 
tôi xem một bài ngắn mà ông tìm thấy trên báo Los Angeles Times 
- một bài loại chèn thêm cho đầy cột báo, chiếm chỉ khoảng 3 đến 
5 cm - kể về một bức tượng vàng của người Scythia được tìm thấy 
ở Tuva ASSR, bức tượng mô tả một thợ săn, con chó của ông ta và 
một con lợn hoang. 

“Tôi có ý định viết cho đài truyền thanh Moscow; tôi nói. “Họ 
có một chương trình gọi là “Hộp thư Moscow. Tôi sẽ hỏi họ về bức 
tượng vàng của người Scythia này - rất có thể họ có một bức ảnh 
của nó”. 

Vào dịp nghỉ Giáng sinh, tôi đã tới Washington, D.C. để gặp một 
người bạn cũ thời phổ thông trung học. Trong thời gian ở đó tôi đã 
tới thư viện quốc hội. Ô thư mục hé lộ một mỏ vàng những sách 
về Tuva. Bởi vì người ngoài không được phép vào kho sách nên tôi 
đã phải đưa cho người thư ký cả tá giấy tờ có ghi các số điện thoại. 
Khoảng nửa tiếng sau, chỉ có sáu cuốn sách được đưa đến cho tôi 
- sáu cuốn khác thì hiện chưa tìm thấy. Liệu còn có ai khác cũng 
đang quan tâm đến Tuva? 

Một thủ thư đứng tuổi bảo với tôi rằng, sách thường bị để không 
đúng chỗ nên việc chỉ tìm thấy sáu trong mười hai cuốn cũng là 
chuyện thường. 

Vẻ thất vọng của tôi tan biến khi tôi xem những cuốn đã được 
tìm thấy. Trong số chúng có ba cuốn thực sự là những viên ngọc 
quý. Thứ nhất là cuốn từ điển Cụm từ và thành ngữ Tuva-Mông 
Cổ-Nga, kích cỡ bỏ túi. Viên ngọc thứ hai lớn hơn - cuốn của Otto 
Mãnchen-Helfen, có tựa đề Reise ms asiafische Tuwa (Hành trình đến 
Tuwa, châu Á). Những bức ảnh trong cuốn sách này trông giống như 


22 - RICHARD FEYNMAN 


ở các con tem bưu điện nổi tiếng của Tuva thời những năm 1930. 
Vì cuốn sách được xuất bản năm 1931 nên điều này là có thể hiểu 
được. (Thực ra, sau này khi nhìn lại những con tem của mình, tôi 
nhận thấy là, bức ảnh trên con tem hình thoi giá 3 kopek của năm 
1936 giống như đã được lấy thẳng ra từ cuốn sách của Mänchen- 
Helfen, chỉ có điều là nó đã được quay ngược lại.) 





Các bức ảnh trong cuốn sách của Otto Mänchen-Helfen Hành trình đến Tuva, 


châu Á (Berlin, 1931) làm chúng tôi nhớ về những con tem bưu điện nổi tiếng 


của Tuva thời những năm 1930. Trong một trường hợp, mối liên quan là trực 
tiếp hơn thoạt tưởng (Được sự cho phép của TS. Anna Maenchen) 


Khi nhìn vào đoạn đầu tiên của Hành trình đến Tuva, châu Á, 
những năm tháng khổ sở với môn tiếng Đức thời phổ thông trung học 
của tôi cuối cùng cũng được đền đáp: tôi đã có thể theo sát để hiểu 
được nội dung cơ bản (Lời dịch dưới đây là của anh trai tôi, Alan.) 


Một người đàn ông Anh lập dị kiểu như Jules Verne, được yêu 
quý như một vị anh hùng, đã đi tới khắp thế giới với mục đích 
duy nhất là đặt một tảng đá kỷ niệm ở điểm giữa của mỗi châu 
lục: “Tôi đã ở đây, tại điểm chính giữa của châu lục vào ngày này” 
- và ngày tháng. Khi châu Phi, Bắc và Nam Mỹ đều đã có tảng đá 
như vậy, ông ta lên kế hoạch đặt tiếp hòn đá kỷ niệm ở trái tim 
của châu Á. Theo tính toán của ông thì điểm cần đến nằm trên 
bờ sông Yenisei thượng thuộc vùng Urianghai của Trung Quốc. 
Là một người chơi thể thao giàu có, rắn chắc (như nhiều kẻ ngốc 
nghếch), ông đã dũng cảm vượt qua mọi khó khăn và đạt được 
mục đích của mình. Tôi nhìn thấy tảng đá ấy vào mùa hè 1929. 
Nó nằm ở Saldam, thuộc Tuva (trước kia gọi là Urianghai), một 
nước cộng hòa của những người chăn gia súc, nằm giữa Siberia, 
dãy núi Altai và sa mạc Gobi: vùng đất châu Á khó tới nhất đối 
với những người châu Âu. 


Vậy là đã có ai đó cũng từng tìm kiếm Tuva - chúng tôi có một 
người bạn tâm giao từ thế kỷ 191 

Viên ngọc thứ ba ở Thư viện Quốc hội là một cuốn nhỏ và mỏng, 
kiểu như sách hướng dẫn du lịch bằng tiếng Nga. Từ những biểu đồ và 
các con số, tôi có thể nhận ra cuốn sách nói nhiều về tăng sản lượng 


~ 3» 


của cái này và cái kia - kiểu “tiến bộ xã hội chủ nghĩa” thường thấy. 


24 - RICHARD FEYNMAN 


Còn có cả một bản đồ Kyzyl với hình vẽ của nhiều tòa nhà. Ngay lập 
tức tôi nhận ra tòa nhà chính phủ mới, trụ sở Đảng khu vực, bưu điện 
và khách sạn; có cả một nhà hát kịch. Một đường xe điện bánh hơi 
chạy thẳng từ sân bay về trung tâm thành phố. Tôi sao chụp lại tấm 
bản đồ để Richard có thể xem khi tôi quay lại California. 

Trong cuốn sách nhỏ còn có một tấm bản đổ phác thảo cả đất 
nước, trên có hình của rất nhiều loài động vật: ở phía đông bắc có 
cáo và tuần lộc; phía nam có lạc đà và phía tây là bò Tây Tạng - tất 
cả trong phạm vi 150 dặm quanh Kyzyl. Tôi nghĩ, hệ động vật ở đây 
thật đa dạng. Có lẽ, Tuva hiện hữu trên những con tem của năm 
1936 và trong cuốn sách của Mänchen Helfen vẫn còn có thể tìm 
thấy ở đâu đó gần Kyzyl ngày nay. 

Là một khách thăm, tôi không được mượn sách của thư viện 
Quốc hội; rồi tôi sẽ phải đặt mượn chúng qua thư viện của địa 
phương mình. Với tâm trạng bất an, tôi đành trả chúng lại cho thủ 
thư, rất có thể không bao giờ tìm lại được nữa. 

Khi tôi quay lại California và xem qua thư từ, thì thấy có thư 
phản hồi của đài phát thanh Moscow: tuy họ không có thông tin 
gì về bức tượng bằng vàng của người Scythia tìm thấy ở Tuva, họ 
đã cho biết là, Tuva sẽ được để cập đến trong chương trình hằng 
tuần “Vòng quanh Liên Xô” vào ngày 17 tháng Giêng, nghĩa là chỉ 
vài tuần nữa. Tôi nghĩ, thật may là chúng tôi đã viết cho họ đúng 
lúc - tôi không hay nghe đài Moscow nên nếu không biết trước thì 
chắc chắn là sẽ bỏ lỡ chương trình ấy. 

Ngày 3 tháng Giêng, hai tuần trước khi có chương trình về Tuva, 
tôi dò tìm xem ở tần số nào thì nghe được “Vòng quanh Liên Xô” 
rõ nhất. Phát thanh viên nói, “Chương trình tuần này giới thiệu 
về Kamchatka.... 


Tuần sau tôi lại vào chương trình đó. Lần này phát thanh viên 
nói: “Chương trình tuần này giới thiệu về Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Xô Viết Moldavi.. 

Vào ngày 17 tháng Giêng, sau bữa tối, Richard đến. Chúng tôi 
chơi trống một lúc. Reng! đồng hồ hẹn giờ của tôi kêu lên - 9 giờ tối, 
mười lăm phút nữa chương trình sẽ bắt đầu. Tôi bật radio sóng ngắn 
và chỉnh về tần số của đài phát thanh Moscow. Tín hiệu rất mạnh. 

Trong lúc phát thanh viên đọc bản tin, tôi mở bản đổ nội đô 
Kyzyl mà tôi đã sao chụp được ở Thư viện Quốc hội. Trên sàn nhà, 
chúng tôi trải món quà Giáng Sinh mà Alan đã tặng tôi - một tấm 
bản đồ lớn chỉ tiết của Tuva (Bản đồ không lưu tác chiến E-7) do 
Cục Bản đổ quốc phòng Mỹ (U.S Defense Maping Agency) ấn hành, 
trên đó có các đường bình độ, các mẫu thực vật, hồ, sông, đập và 
- bởi vì bản đổ này chủ yếu dành cho phi công - cả độ chênh lệch 
giữa phương bắc la bàn và phía bác thực sự, độ dài và hướng của 
các đường băng sân bay, vị trí và độ cao của các tháp phát thanh. 

Đã đến giờ bắt đầu chương trình nên tôi bật máy ghi âm. Phát 
thanh viên nói, “Chủ đề của chương trình tuần này do thính giả 
Ralph Leighton ở Altadena, California để xuất. Hôm nay chúng ta 
sẽ tới thăm Tuva, nằm ở trái tim của châu Á.. ” 

“Tuyệt vời! Họ làm cả một chương trình cho chúng ta!” Richard 
thốt lên. 

Đa phần chương trình là những gì tôi đã tìm thấy trong cuốn 
Đại Bách khoa toàn thư Liên Xô ở thư viện San Francisco - nhưng 
tên của một số tỉnh đã bị đọc sai, và một số chỉ dẫn chưa chính xác. 
Nhưng rồi có một câu chuyện mà chúng tôi chưa từng nghe: trước 
đây, người dân địa phương đã từng làm áo khoác và ủng bằng một 
loại vật liệu có tên asbesfos (mà như sau này tôi được biết thì theo 


26 - RICHARD FEYNMAN 


tiếng Tuva có nghĩa là “sợi len núi”), nó cho phép họ nhảy múa trên 
than nóng - qua đó biểu hiện quyền năng phi thường của mình. 

Rồi đến đường lối của Đảng về việc Tuva đã gia nhập Liên Xô 
năm 1944 như thế nào, cũng như mọi sự đều tốt đẹp dưới thời xã 
hội chủ nghĩa ra sao. Cuối cùng, người dẫn chuyện nói, “Mặc dù 
trong quá khứ Tuva đã từng bị cô lập với thế giới bên ngoài, ngày 
nay con đường đến với vùng đất này không còn khó khăn gì nữa: 
Bạn có thể dễ dàng bay thẳng từ Moscow đến Kyzyl” 

Phát thanh viên một lần nữa nhắc đến tên tôi trong nhạc hiệu 
kết thúc chương trình. Chúng tôi sướng mê đi. 

“Đến Tuva rất dễ!” Richard nói. “Chính họ đã nói thết” 

Chúng tôi ngay lập tức bàn thảo một lá thư gửi đài truyền thanh 
Moscow, tôi để xuất rằng Altadena và Kyzyl kết nghĩa thành phố 
chị em, nhưng Richard can ngay và nhắc tôi về mục đích của chúng 
tôi: “Tất cả những øì chúng ta nên làm là cảm ơn đài truyền thanh 
Moscow về chương trình này, nhắc lại việc họ nói rằng đến Tuva 
rất dễ, rồi nhờ họ giúp ta đi đến đớ. 

Tôi đã phấn khích đến nỗi hôm sau mở cả băng ghi âm cho lớp 
địa lý của mình nghe mà không hề nghĩ đến việc liệu có học sinh 
nào báo với hiệu trưởng rằng “lhây Leighton mở đài phát thanh 
Moscow ở lớp của mình”. (Đó là năm 1979: Chiến tranh Lạnh vẫn 
còn đang rất căng thẳng, những gì thuộc về Nga đều không được 
đón nhận, và giáo viên vẫn còn phải ký vào bản tuyên thệ trung 
thành.) Thậm chí tôi còn mở băng ghi âm ở cả các lớp toán của 
mình. Trong số học sinh của tôi có hai em người Armeni đến từ 
Yerevan, có biết chút ít tiếng Nga. Bây giờ, khi Tuva đã là “dễ dàng 
đến thăm, tôi nhờ hai học sinh này dịch giúp một bức thư gửi đến 
“Khách sạn Kyzyl, Tuva ASSR hỏi về giá phòng. 


Vài ngày sau tôi viết xong lá thư gửi Đài phát thanh Moscow. 
Ngoài việc cảm ơn họ vì đã làm hẳn một chương trình dành cho 
mình, tôi đã khuếch trương sự thật rằng tôi là một giáo viên địa lý, 
và bây giờ thì tất cả học sinh của tôi đều đã biết về Tuva. Sau đó tôi 
gợi lại với Đài phát thanh Moscow rằng theo chương trình của họ 
thì Tuva “rất dễ đến thăm) rồi dạm hỏi: “Liệu tôi có thể đến thăm 
Tuva được không?” (Cho là, một khi thầy giáo địa lý đã được phép 
thì có thể bổ sung một giáo sư vật lý sau). 

Tôi hiểu vấn đề mà chúng tôi sẽ gặp phải: sau chuyến thăm Tuva của 
chúng tôi, Đài phát thanh Moscow sẽ phỏng vấn chúng tôi, chỉnh sửa 
lại những gì chúng tôi nói sao cho chỉ còn lại những điều có lợi cho họ, 
dù thế tôi cho rằng đó là cái giá mà chúng tôi có thể trả được. Không 
ai nghe Đài Moscow cả, tôi viện lý do. Nếu không thì các chương trình 
về Kamchatka và Moldavia hẳn đã được bắt đầu bằng một cái tên của 
thính giả nào đó, như ở chương trình dành cho chúng tôi. 

Trong khi chờ đợi thư trả lời của Đài phát thanh Moscow - khoảng 
thời gian được đánh dấu bằng vụ rò rỉ phóng xạ ở Ihree Mile Island và 
cuộc bầu cử của Margaret Ihatcher - Alan cho tôi một trang copy từ 
cuốn Sổ fay Phát thanh và Truyền hình quốc tế, thánh thư của những 
người nghe phát thanh sóng ngắn. Hai đài Yuzhno-Sakhalinsk (trên 
đảo Sakhalinsk) và Kyzyl nằm ở tần số 3995 kHz. Bởi vì đang là mùa 
đông, các sóng tần số thấp hơn sẽ truyền đi dễ hơn ở bán cầu Bắc, 
nên trong mấy đêm tôi đã đặt đồng hồ báo thức lúc 3 giờ 55 phút 
sáng và bật đài ở tần số 3995 kHz, hy vọng sẽ bắt được tín hiệu của 
Đài phát thanh Tuva và trạm ID vào lúc 4 giờ sáng. 

Thường thì tôi bắt được một tín hiệu thời gian - chắc là của 
Yuzhno-Sakhalinsk, bởi vì nơi này cách Los Angeles 5000 dặm, nghĩa 
là 1200 dặm gần hơn so với khoảng cách từ Kyzyl. (Tuy nhiên, tôi 


28 - RICHARD FEYNMAN 


cũng không dám chắc, vì các tín hiệu sóng ngắn thường nhảy khỏi 
tầng điện ly một cách không bình thường.) Nhưng có một đêm tôi 
bắt được hai tín hiệu, một yếu và một khá mạnh. Tín hiệu yếu hơn 
nói gì đó giống như “Rabeet Tivah” trước khi nó bị cái mạnh hơn 
lấn át. 

Tôi bật băng ghi âm có “Rabeet Tivah” cho Mary Zirin nghe, cô 
ấy cho rằng các từ này có thể là “Govorit Tuva” (“Đây là đài tiếng 
nói Tuva”), lời mở đầu của các đài phát thanh bằng tiếng Nga. Điều 
này thôi thúc tôi gửi một báo cáo thu nhận tín hiệu tới Kyzyl. 

Trong lúc tôi đang căng thẳng chờ đợi cái phiếu QSL từ Đài 
truyền thanh Tuva! thì nhận được ba cuốn sách, gửi đến từ thư viện 
quốc hội - các viên ngọc đã không bị biến mất. Tôi ngay lập tức copy 
từng cuốn bằng máy copy tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy, và nhanh 
chóng gửi trả chúng về Washington. Nhờ sự giúp đỡ hào hiệp của 
Mary Zirin, cuốn Cụm từ và thành ngữ Tuva-Mông Cổ-Nga đã trở 
thành Cụm từ và Thành ngữ Tuva-Mông Cổ-Nga-Anh. 

Đó là một cuốn sách nhỏ hữu ích, với các mệnh để như: “Tôi là 
giáo viên, và những câu hỏi như “Bạn có từ điển tiếng Nga-Mông 
Cổ không?” Nó còn cho biết nhiều điều, như “Làm thế nào để mang 
được những thứ cần thiết đến cho những người chăn cừu?” - cho 
thấy là những người chăn cừu ở Tuva vẫn còn sống khá biệt lập vào 
năm 1972, khi cuốn sách được xuất bản. Có những cụm từ riêng 
đành cho “trại xuân) “trại hè; “trại thư) và “trại đông” cho ta mường 
tượng là những người Tuva vẫn di chuyển cùng với gia súc của mình 


từ đồng cỏ này sang đồng cỏ khác theo mùa. Cũng có cả bằng chứng 


I1. “QSƯ là biệt từ với nghĩa “Tôi thông báo đã nhận được”. Đài phát thanh gửi phiếu QSL 
báo là đã nhận được thư của thính giả 


của sự hiện đại hóa: “Bạn gây giống bò bằng cách nào?” - “Chúng 
tôi tiến hành thụ tinh nhân tạo bằng tay”. 

Về cuộc sống đô thị, câu hỏi: “Có bao nhiêu phòng trong căn hộ 
của bạn?” được trả lời là “Tôi có một căn hộ ấm cúng”. (Rõ ràng đây 
là một chủ đề nhạy cảm, có lẽ ở Kyzyl còn thiếu nhà ở.) 

Trong phần có tên là “Các cơ quan chính phủ và tổ chức xã hội” 
có những cụm từ khá thú vị như: “Các đồng chí, tôi tuyên bố cuộc 
họp bắt đầu!” - “Chủ tọa cuộc họp” - “Chương trình nghị sự của 
cuộc họp hôm nay” - “Lấy biểu quyết” - “Hãy giơ tay” - “Ai không 
đồng ý?” - “Ai bỏ phiếu trắng?” - “Nhất trí thông qua. 

Có hẳn những từ riêng về “vật dân tộc” và “vật tự do” về “đua 
ngựa” và “đua ngựa bắn cung”. Có không ít hơn 13 từ và cụm từ mô 
tả về ngựa - về ngoại hình, tuổi, chức năng và hành vi. Iheo tiếng 
Tuva thì sự thanh lịch bậc nhất được mô tả là “đầy đặn như đuôi 
cừu”. Cũng có các cụm từ hữu dụng khác, “Liệu có thể nhận được 
một bộ sưu tập các tác phẩm dân gian không?” 

Cuốn cụm từ và thành ngữ nho nhỏ này có hẳn một phần về 
chào hỏi, nó gợi ý cho chúng tôi về việc viết một lá thư bằng tiếng 
Tuva. Khi chúng tôi viết đến phần thân của lá thư - chỗ “Tôi mong 
muốn được đến thăm Tuva” - thì chúng tôi bắt đầu trộn ghép: câu 
này đã được biến cải từ câu “lôi „ong muốn được hội kiến với đồng 
chí S” kết hợp với “Họ muốn đến thăm nhà hát; thay “nhà hát” bằng 
“Tuva. Tuy nhiên, việc đó phải khéo léo. Dân dân chúng tôi hiểu 
ra rằng tiếng Anh được viết ngược lại so với tiếng Tuva: từng từ 
một thì các câu trên trong tiếng Tuva sẽ là: “Tôi đồng chí S-với hội 
kiến-mong muốn tôi” và “Họ nhà hát-thăm đến-muốn họ” (Tiếng 
Tuva dường như có tình trạng thừa đại từ nhân xưng.) 


30 - RICHARD EFEYNMAN 


Nếu chúng tôi cần một từ đặc biệt nào đó, không có trong cuốn 
từ điển cụm từ và thành ngữ này, chúng tôi sẽ dùng cuốn từ điển 
Anh-Nga bỏ túi để chuyển nó sang tiếng Nga, rồi dùng cuốn từ 
điển Nga-Tuva (mượn từ UCLA) để chuyển tiếp từ đó sang tiếng 
Tuva. Sau đó chúng tôi dùng các cuốn từ điển ngược lại, Tuva-Nga 
và Nga-Anh để kiểm tra lại việc chọn từ ngữ của mình. Việc kiểm 
tra như vậy thường dẫn đến một từ khác, và thế là lại phải làm một 
lựa chọn mới ở khâu tiếng Nga và/hoặc tiếng Tuva. 

Khi viết xong, chúng tôi đã gom góp lại, tất cả khoảng mươi câu. 
Kèm với “Tôi Tuva-thăm đến-mong muốn tôi, tôi đã hỏi xem liệu 
có cuốn từ điển Anh-Tuva hay Tuva-Anh nào không, liệu có cuốn 
sách giáo khoa hay băng ghi âm bằng tiếng Tuva nào không. 

Cuối cùng thì chúng tôi đã sẵn sàng để gửi kiệt tác của mình đi - 
nhưng gửi tới ai? Richard đã để ý thấy một dòng chữ nhỏ ¡n ở phía 
sau của cuốn cụm từ và thành ngữ: sách được biên soạn bởi Viện 
Nghiên cứu Khoa học về Ngôn ngữ, Văn học và Lịch sử của Tuva (tên 
viết tắt trong tiếng Nga là TNHYaL]), ở số 4 phố Kochetova, 667000, 
Kyzyl, Tuva ASSR - một địa chỉ chính xác, đầy đủ với cả ZIP code. 

Khoảng một tháng sau, tôi nhận được một lá thư từ Liên Xô - 
không phải chiếc bưu thiếp QSL tôi mong đợi từ Đài phát thanh 
Tuva, mà là thư trả lời của Đài phát thanh Moscow. Cô Eugenia 
Stepanova viết rằng, “Tôi đã gọi điện hỏi công ty du lịch và họ nói 
rằng, vì ở Tuva không có văn phòng, nên không có tuyến nào cho 
du khách nước ngoài đến vùng đó”. Tuva có lẽ là điểm đến dễ dàng 
đối với một Muscovite (một người Moscow), nhưng không phải đối 
với người Mỹ chúng tôi. (Đáng lẽ chúng tôi không nên tin tất cả 
những gì nghe được từ Đài phát thanh Moscowl) 


Tôi không chùn bước. “Nếu không có văn phòng du lịch ở Tuva; 
tôi biện luận, “thì sao không làm cho họ phải mở một cái ở đó?” Tôi 


nghĩ ra một kế hoạch: 


1. Tôi viết một bài báo du lịch về vùng đất Tuva với những con tem 
bưu điện tuyệt đẹp, làm như tôi đã đến đó (tôi sẽ viết dưới dạng “khi 
người ta đến đây” và “khi người ta đến đó”) và gửi bài viết cho nhiều 
tạp chí du lịch. 

2. Một tạp chí du lịch sẽ in bài viết này, và sẽ chỉ cho độc giả cách 
thu xếp một chuyến đi đến Tuva: “Liên hệ với công ty du lịch Xô 
Viết. (Cung cấp một địa chỉ.) 

3. Chúng tôi sẽ nhờ tất cả những người quen biết trên khắp nước 
Mỹ viết thư cho công ty du lịch đó nói rằng, họ đã đọc về Tuva trong 
tạp chí du lịch này và muốn có thêm thông tin. 

4. Thể theo “yêu cầu của đông đảo khách du lịch; công ty du lịch sẽ 
mở một văn phòng ở Kyzyl. (Cũng không sao nếu thực ra chỉ có hai 


người sẽ đến Tuva, và văn phòng này sẽ đóng cửa một tháng sau đó.) 


Richard lắc đầu vì choáng, nhưng ông không thể thuyết phục tôi 
từ bỏ việc này. Tôi viết một bài báo có tựa đề “Chuyến đi tới góc thứ 
năm của thế giới” và gửi nó tới nửa tá tạp chí du lịch. 

Kế hoạch chưa bao giờ vượt qua được bước 1. 

Vẫn không lùi bước, tôi nghĩ: Nếu chúng tôi không thể làm cho 
công ty du lịch mở một văn phòng ở Tuva, vậy thì nơi gần nhất đã 
có sẵn văn phòng là ở đâu? Câu trả lời: Abakan, 262 dặm về phía tây 
bắc của Kyzyl, theo như tập bản đồ dành cho lái xe của Liên Xô mà 
tôi lấy được ở Bulgaria trong chuyến đi cắm trại ở Balkans. Công ty 
du lịch có xe cho thuê ở Abakan. Chúng tôi có thể lái xe từ đó tới 


32 - RICHARD FEYNMAN 


Shushenskoye, một ngôi làng - nay đã được tôn sùng - nơi Lenin 
đã bị đày dưới thời Nga Hoàng; một lối rẽ khoảng 40 dặm dọc theo 
đường đến Tuva. Chúng tôi có thể dễ dàng bị lỡ chỗ rẽ và chạy xe hết 
ga khoảng hơn 222 dặm. Ngay cả nếu chúng tôi bị vướng với dòng 
xe tải, thì vẫn có thể đến được Kyzyl trước lúc trời tối - nhất là vào 
mùa hè, khi mặt trời lặn vào khoảng 10 giờ tối. Từ Kyzyl chúng tôi 
có thể gọi điện về Akaban và nói rằng chúng tôi đã bị lạc đường. 

Richard cực lực phản đối cái kế hoạch này, bởi nó là một sự gian 
đối. Hành động dưới một chiêu bài gian đối là sai lầm lớn nhất như 
đã viết trong cuốn sách của ông. 

Vào mùa hè năm 1979, Jimmy Carter và Leonid Brezhnev ký 
hiệp ước SALT II. Trong thời gian đó tôi viết thêm các lá thư bằng 
tiếng Tuva, lần này gửi tới Bashky (giáo viên) của Shkola (hình như 
trong tiếng Tuva không có từ nào mang nghĩa “trường học”), ở các 
thị trấn xa xôi có tên gọi theo tiếng Tuva, ở đó (theo tấm bản đồ 
Các dân tộc Xô Viết mà tôi tìm thấy ở UCLA) phần đông người 
Tuva đang sinh sống. 

Tôi cũng tiếp tục công việc tìm kiếm ở các thư viện quanh Nam 
California. Tôi đã tìm thấy một bài trên Thời báo London (Tes 
0ƒ London, ngày 23 tháng Mười một năm 1970). Tác giả là Owen 
Lattimore, một người đã từng đến Tuva trên đường đi tới Mông Cổ. 
Anh ta hẳn là người phương tây đầu tiên đến Tuva kể từ chuyến 
thăm của Otto Mänchen Helfen, hơn bốn mươi năm về trước. Bài 


viết của Lattimore kết thúc bằng đoạn dưới đây: 


Và cuối cùng, chính những người Tuva. Họ là những người quyến 
rũ nhất trong những dân tộc thiểu số mà tôi đã từng gặp ở Liên Xô. 


Hầu hết với chiều cao trung bình, họ thường có khuôn mặt trái xoan, 


mũi hơi nhô lên khá đẹp và thanh tú, và thường có mắt hơi nghiêng. 
Họ tao nhã, vưi vẻ và tự tin. Họ thích đồ ăn và đồ uống ngon, thích 
giao lưu cởi mở với một phong cách nhẹ nhàng; nhưng kiểu thức học 
vấn của họ, ở những lĩnh vực mà tôi đã được làm quen, là chính xác và 


nghiêm túc. Tôi đã để lại trái tim mình cho Tuva và con người ở đây. 


Tất nhiên, tôi đã lần tìm được địa chỉ của Lattimore ở Anh và hỏi 
bằng cách nào mà anh ấy đã đến được Tuva. Lattimore trả lời trong 
một bức thư viết tay rằng anh đã đến đó với tư cách là khách của 
Trung tâm Siberia của Viện Hàn lâm Khoa học Xô Viết, và chuyến 
đi ấy đã được thu xếp ở Novosibirsk. Phải vài năm sau tôi mới nhận 
ra rằng, lời đáp ấy cho câu hỏi ngây thơ của tôi đã được gửi đến từ 
chính “Chúa trời” - chủ nhiệm khoa Trung Á học.! 

Ngay sau đấy, tôi bắt đầu nhận được ấn phẩm có tên là Bản tín 
Trưng Á (Central Asia Newsleffer), gửi từ nước Anh. Hóa ra, trong 
quá trình tìm hiểu của tôi ở các trường đại học và cao đẳng, ai đó 
đã điền tên tôi như một chuyên gia trong danh sách những người 
thường xuyên được nhận tài liệu. Sự hứng khởi của tôi lại được bồi 
thêm bằng một bức thư của TS. Thomas E. Ewing ở Đại học Leeds, 
bức thư được bắt đầu bằng, “Ihật vinh dự được chào đón ông đến 
với Tuva học - chỉ mình sự hiện diện của ông đã nhân đôi số người 
trong lĩnh vực này”. 

Mùa thu năm 1979, một năm học mới lại bắt đầu. Một lần nữa, 
những sự kiện quốc tế nghiêm trọng đã được thảo luận trong lớp 


địa lý của tôi; Việt Nam tấn công Campuchia và đuổi tên độc tài 


1. Owen Lattimore (1900-1989) là một học giả và tác giả người Mỹ, đã sống ở Anh từ 1963. 
Nét đặc biệt của ông là có quan hệ tốt với Liên Xô, Mông Cổ và Trung Quốc (cả Bắc 
Kinh lẫn Đài Bắc). 


34 - RICHARD FEYNMAN 


diệt chủng Pol Pot đi biệt xứ; Tổng thống Park Chung Hee của Hàn 
Quốc bị ám sát; và vào tháng Mười một, quân lính Iran đã xâm nhập 
đại sứ quán Mỹ tại Tehran và bắt giữ hơn 50 con tin. 

Sau đó, qua mùa Giáng Sinh, Hồng quân Liên Xô xâm chiếm 
Afghanistan. Andrei Sakharov, nhà vật lý Xô Viết nổi tiếng, người đã 
thành lập một ủy ban ở Moscow để giám sát việc thực hiện Hiệp ước 
Helsinki về Quyền con người của Liên Xô, đã công khai lên án cuộc xâm 
lược này. Leonid Brezhnev đã đày ông về Gorky, một thành phố không 
có chỗ cho người nước ngoài. Trong một bức thư được bí mật tuổn 
sang phương Tây, Sakharov đã kêu gọi các nước trên thế giới tẩy chay 
Thế vận hội Olympic, sẽ diễn ra tại Moscow vào mùa hè năm đó. lổng 
thống Carter, người xem quyền con người là tâm điểm của chính sách 
đối ngoại, đã tuyên bố rằng nước Mỹ sẽ đi đầu trong cuộc tẩy chay này. 

Bước sang năm 1980, Richard và tôi nhận ra rằng chúng tôi vẫn 
giậm chân tại chỗ. Với mối quan hệ Mỹ-Xô xấu đi từng ngày, chúng 
tôi hiểu là cơ hội tới thăm Kyzyl của mình đã trôi tuột từ mong 
manh tới không tổn tại. 

Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm sách về Tuva ở các thư viện khu 
vực khác nhau. Ở một trong những cuốn sách đó, tôi đã bắt gặp một 
tấm ảnh chụp ở Kyzyl, nó làm trái tim tôi đập rộn ràng: một cột tháp 
cao với một quả cầu ở phía dưới, đặt trên một cái bệ có dòng chữ 
TSENTR AZ⁄H, AZLANYNG TOVU, và THE CEN TRE OE ASIA - rõ 
ràng là được lấy cảm hứng từ người bạn tinh thần của chúng tôi, nhà 
du lịch Anh lập dị đã được mô tả trong cuốn sách của Mảnchen- 
Helfen. Tôi đưa cho Richard xem bức ảnh. Và cột mốc kỷ niệm “Trung 
tâm châu Á” này đã trở thành chiếc Chén Thánh của chúng tôi. 

Ở một thư viện khác tôi cũng tìm được nhiều thứ: một cuốn sách 


mới ra, có tên là Cấm nang Tuva, của John R.Krueger, một giáo sư ở 


Đại học Indiana. Cuốn sách đầy thông tin - hơn 75 trang về địa lý, lịch 
sử, kinh tế và văn hóa Tuva - cùng với mô tả chỉ tiết về ngôn ngữ Tuva. 

Trong mục có tiêu đề “Nghệ thuật truyền thống” chúng tôi bắt 
gặp những dòng thú vị này: 


Một nét đặc trưng và đặc thù của âm nhạc Tuva là kiểu đơn ca 
hai giọng hay hát “họng” thường thấy ở những người Tuva bản địa 
và ít thấy ở nơi nào khác. Ca sĩ hát bằng hai giọng. Anh ta hát nền 
bằng một giọng trầm nhưng đồng thời kèm một âm cao trong trẻo 
đến bất ngờ giống như tiếng sáo. 


Kiểu hát bằng họng duy nhất mà tôi được biết là sự bắt chước kỳ 
lạ tiếng các loài động vật kêu của những người phụ nữ Inuit ở phía 
bắc Quebec, mà tôi đã nghe được vài năm về trước trên đài phát 
thanh Canada. Nhưng, một người đơn ca mà có thể hát đồng thời 
hai nốt thì không chỉ kỳ lạ, mà là dường như không thể! Chúng tôi 
phải tự nhìn thấy - và tự nghe thấy điều đó. 

Một nhận xét thú vị khác trong Cấm nang Tuva là về cách phát 
âm: “Cho dù chấp nhận thuật ngữ “những nguyên âm thanh hầu 
trong cuốn sách này, vẫn không thể nắm bắt được một cách chính 
xác bản chất ngữ âm cũng như cách phát âm của những âm thanh 
ấy”. Nói cách khác, tiếng Tuva là một ngôn ngữ bí hiểm đến mức 
mà tác giả chưa bao giờ nghe thấy. 

Cuốn sách của giáo sư Krueger có nêu một vài ví dụ về chữ viết 
Tuva, một bảng chú giải thuật ngữ Tuva-Anh, và một danh mục 
tham khảo 16 trang, bao gồm bảng liệt kê các cuốn sách viết bằng 
tiếng Tuva hiện có ở Đại học Columbia. Cẩm nang Tuva đã trở thành 


cuốn Kinh Thánh của chúng tôi. 


36 - RICHARD FEYNMAN 


Vào cuối tháng Giêng, tôi thấy một bức thư lạ trong hộp thư 
của mình: thư gửi tới “Ralph Leighton, 248 N. Page Dr., Altadena, 
California USA 91001”. Tôi nhìn dấu bưu điện với các ký tự Nga; 
kiểu như K, 61, 3, 61, chữ U ngược. Nhưng tôi đã hiểu, đó là K - Y 
- Z- Y - L. Một bức thư từ Kyzyll 

Tôi không vội mở thư, mà muốn đợi đến khi Richard về nhà. 

Tối hôm đó, tôi sang nhà Feynman, cầm thư trong tay. Richard 
đã rất bất ngờ và hứng khởi. Chúng tôi cùng mở lá thư. 

Thư đề ngày 7.1.1980, mà chúng tôi hiểu là ngày 7 tháng Giêng 
vì ngày 1 tháng Bảy thì chưa tới. Nó đến từ TNIIYaLI, Viện nghiên 
cứu Khoa học về Ngôn ngữ, Văn học và Lịch sử Tuva, một địa chỉ 
được ghi trong cuốn Cụm từ và thành ngữ Tuva-Mông Cổ-Nga. 

Tất cả những øì tôi có thể hiểu chỉ là tên mình, được viết ở ngay 
câu đầu tiên. Vì thế tôi và Richard đi sang chỗ tôi để tra cứu cuốn 
Cụm từ và thành ngữ Tuva-Mông Cổ-Nga. Từ đầu tiên của lá thư, 
“Ekir, là ở cụm từ thứ ba trong cuốn sách: nó có nghĩa là “Xin chào”. 
Vậy nên câu đầu tiên là “Xin chào, Ralph Leighton!” Nhưng tiếp theo 
thì cuốn cụm từ và thành ngữ trở nên vô dụng: các cụm từ được 
sắp xếp theo chủ đề, không phải theo vần chữ cái. 

“Dù sao thì chúng ta không thể hy vọng là mọi thứ sẽ được viết 
ra giống y như trong cuốn cụm từ và thành ngữ”; Richard nói. “Lá 
thư này được viết bằng ngôn ngữ Tuva đích thực - chứ không phải 
cái thứ Tuva rởm, như của chúng ta. 

Richard lấy ra bản copy cuốn từ điển Tuva-Nga, còn tôi lấy ra 
cuốn từ điển bỏ túi Nga-Anh, cùng với cuốn Cấm nang Tuva. Từng 
từ một, chúng tôi giải mã câu thứ hai: “Năm mới với!” Vậy, câu thứ 
hai có nghĩa là “Chúc Mừng Năm Mới!” 


Câu thứ ba hiện ra như thế này “Tôi Daryma Ondar được gọi, 
bốn mươi lăm tuyết rơi Tôi” 

Chúng tôi không tài nào hiểu được “bốn mươi lăm tuyết rơi Tôi”. 

“Hãy tưởng tượng anh là một người Navajo sống trong một khu 
bảo tồn ở New Mexico” Richard nói, bắt đầu cười lớn. “Và một hôm, 
chẳng biết từ đâu ra, anh nhận được một lá thư của một tay người 
Nga viết bằng thứ tiếng Navajo quá tệ, tay này dùng cuốn cụm từ 
và thành ngữ Navajo- lây Ban Nha-Anh mà bạn của anh ta đã dịch 
giúp sang tiếng Nga. Thế là anh viết lại cho tay người Nga ấy bằng 
tiếng Navajo đích thực...” 

“Chẳng khác øgì, việc đọc tiếng Tuva đích thực thật khó” tôi nói. 

Rồi đột nhiên Richard nói, “Rồi! Tôi hiểu rồi: anh chàng này bốn 
mươi lăm tuổi. 

Rất hợp nghĩa. Nó cũng giống như nói, “lôi đã sống qua bốn 
mươi lăm mùa đông” - một lối nói thích hợp với Tuva, miền đất 
kẹp giữa Siberia và Mông Cổ. 

Chúng tôi tra cứu lại các từ điển. Có một nghĩa thứ hai cho từ 
“snowy” này, nó có nghĩa lefnii trong tiếng Nga - “mùa hè” trong 
tiếng Anh. 

“Mùa đông, mùa hè, thì có quan trọng gì?” Richard nói. “Nó vẫn 
có thể ngụ ý là anh ta đã sống bốn mươi lắm năm 

Rồi tôi xem lại cẩn thận cuốn cụm từ và thành ngữ. Ở cuối trang 
32 có câu hỏi “Bạn bao nhiêu tuổi?” Và ở đầu trang 33 là câu trả lời: 
“dörten besh kharlye men” - “bốn mươi lăm tuyết rơi Tôi”. 


38 - RICHARD EFEYNMAN 





Rhững nii ciệu 
lí ân 


Chúng tôi vui vẻ vật lộn suốt một tuần mới dịch 
xong được lá thư của Ondar Daryma, từng từ một. 
Cuối cùng, nó là như thế này: 


Của bạn viết lá thư - của bạn đọc làm quen tôi. [Tôi đã 
thấy lá thư của bạn và đọc nó.] Bằng tiếng Tuva viết - của 
bạn vui vẻ đây-là-tôi. [Tôi rất vui là bạn đã viết bằng tiếng 
Tuva.] Tiếng Tuva của chúng tôi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có liên 
quan. [Tiếng Tuva có họ hàng với tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.] Bạn 
lá thư đến? [Bạn đã nhận được lá thư này chưa? - Một câu 
hỏi hơi lạ, chúng tôi nghĩ, vì có duy nhất một lời đáp.| Ai 
từ lá thư nhận bạn? [Bạn đang trao đối thư với ai?] Viện 
chúng tôi từ lá thư lấy bạn? [Bạn đang trao đổi thư với ai 
đó ở viện chúng tôi?] 


Lá thư của Daryma tiếp tục: 


39 


Kyzyl thành phố - trong sách các cửa hàng là. Các từ điển Nga- 
Tuva và Tuva-Nga sách có. Irung tâm của Tuva Kyzyl thành phố. 
Trung tâm châu Á nơi thành phố chúng tôi đẹp, sạch. Ở đây vài ngày 
môi trường của nó - do người ta dứt bỏ không. [dịch nghĩa tốt nhất 
mà chúng tôi có thể làm là: Khi đã ở lại trong môi trường Kyzy] vài 
ngày, người ta sẽ không thể dứt đi được.] Chúng tôi - bằng Tuva-Anh 
từ điển sách không. Ghi lại viết bài hát, giai điệu. Bạn quan tâm đến 
điều gì? Chúng tôi tới thư từ viết bạn. 


Đoạn cuối cùng như sau: 


Tôi này viện ở Tuva văn học truyền miệng dân gian sưu tập viết 
tôi [Câu này gợi nhớ - cụm từ, “Liệu có khả năng nhận được một 
tuyển tập các công trình về văn hóa dân gian không?” Chính người 
sưu tầm viết cho chúng tôi!| Mười lăm năm đang làm việc vẫn-tôi. 
Theo lá thư viết của bạn đợi đang tôi. Sung túc-lớn cho-bạn-với bạn 
muốn-tôi. Lớn-với đây-là-tôi. [Cụm từ đó ở phần được ghi là “cám 


A32 


ơn”: nó có nghĩa là “Tôi cảm ơn rất nhiều”.] 


Chúng tôi đã rất hứng thú với việc giải mã lá thư của Ondar đến 
nỗi trong vài tuần không nhận ra là, trong thư ông ấy không hề nhắc 
đến việc làm thế nào có thể đến thăm Tuva. 

Khi tôi bắt đầu thu thập câu chữ để đưa vào lá thư trả lời thì 
Richard lật qua cuốn Cẩm nang Tuva. Bỗng nhiên ông bảo, “Này 
Ralph, nhìn đây: có một cuốn sách ở thư viện Đại học Columbia, 
tên là Tyva Tooldar, do O.K Daryma và K.X Orgu biên tập”. 

Tôi nhìn vào thư của Ondar: tên đầy đủ của ông là Ondar Kish- 


Chalaevich Daryma. 


Tyva Tooldar (Truyện Tuva), cuốn cuối cùng trong danh mục 


tham khảo, được miêu tả như một dạng “sưu tập văn hóa dân gian 


40 - RICHARD EEYNMAN 


khác”. Nhưng với chúng tôi, tác giả của nó, O.K. Daryma, không chỉ 
là một nhà sưu tầm văn hóa dân gian khác. 

Một vài tuần sau, lá thư trả lời của chúng tôi đã được hoàn tất. Tôi 
giới thiệu Richard với Ondar; chúng tôi kể ra Cuốn cựm tử và thành 
ngữ Tuwa-Mông Cổ-Nøa như là cội nguồn tiếng Tuva của chúng tôi, 
và nói rằng chúng tôi rất quan tâm đến địa lý và văn hóa dân gian, 
viện dẫn những con tem năm 1936 với những căn lều, gia súc, tuần 
lộc, lạc đà, bò Tây Tạng, đấu vật, đua ngựa và bắn cung. Chúng tôi 
hỏi, “Tuva-ở những thứ này vẫn ngày nay còn?” 

Rồi chúng tôi nhắc đến cách hát “họng” kỳ bí bằng cái tên riêng 
Tuva của nó, höỡmei, và hỏi liệu có chăng các băng thu âm. Lá thư 
của Ondar có viết “Ghi lại viết bài hát, giai điệu” nên chúng tôi nghĩ 
là mình có thể nhận được câu phản hồi tích cực cho câu hỏi này. 

Richard viết phần bổ sung của riêng ông vào lá thư của chúng 
tôi, kể rằng ông đã thấy cuốn sách của Daryma trong danh mục của 
thư viện Đại học Columbia ở New York. Dưới tên mình, Richard vẽ 
cái hoa văn mà ông đã thấy ở một cuốn sách về Tuva. 

Chúng tôi gửi lá thư đi vào giữa tháng Hai, hy vọng là sẽ nhận 
được thư hồi âm sớm hơn lần trước: lá thư đầu của chúng tôi mất 
gần một năm mới có trả lời! 

“Tôi không hiểu do đâu mà chậm trễ thể; tôi nói “Ihư của Ondar 
đến ta chỉ mất ba tuần; chẳng lẽ thư của ta đến chỗ ông ấy lại mất 
tới chín tháng?” 

“Có lẽ Ondar đã mất đến chín tháng để hiểu chúng ta đang muốn 
nói gì, Richard nói. 

Tôi mỉm cười, rồi nghĩ về chuyện gì đó. “Này, tôi biết rồi: đó là 
FBI. Đây, cái phong bì này được gửi tới Kyzyl, thành phố nguyên tử” 
của Liên Xô, nên FBI đã mở nó ra. Chữ bên trong được viết bằng 


chữ cái Nga, nhưng không phải tiếng Nga - nó hẳn phải là một loại 
mật mã nào đó. Mất chín tháng để FBI hiểu ra rằng lá thư được viết 
bằng cái thứ tiếng Tuva chắp vá”. 

Khi mùa xuân nhường chỗ cho mùa hè năm 1980, việc Mỹ 
tẩy chay Olympic Moscow nhắc nhở chúng tôi một cách bất nhã 
răng giấc mơ thăm Tuva của chúng tôi sẽ không sớm trở thành 
hiện thực. 

Vào mùa thu tôi bắt đầu một hợp đồng giảng dạy mới ở một ngôi 
trường khác của Pasadena (lần này không có lớp địa lý). Những 
buổi chơi trống hằng tuần xen giữa bằng những câu chuyện khôi 
hài của Richard tiếp tục mang lại cảm giác thật dễ chịu. Mặt trận 
Tuva hoàn toàn tĩnh lặng. 

Tháng Chín năm 1980, Ronald Reagan được bầu làm Tổng thống. 
Chiến dịch vận động của ông đầy những tuyên bố cứng rắn, chủ 
yếu là chống Liên Xô. Dịp lễ Tạ ơn, tôi đột nhiên có ý tưởng là cơ 
hội thăm Tuva của chúng tôi không nhất thiết liên quan frực tiếp 
với sự ấm lên của quan hệ Mỹ-Xô; cơ hội của chúng tôi rất có thể 
liên quan #gược lại: nếu mối quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô xấu thế, 
thì sao không góp phần cải thiện nó bằng chính chuyến đi Tuval 

Tôi viết thư cho Đài phát thanh Moscow, TASS (hãng thông tấn 
của Liên Xô) và Intourist (hãng du lịch của Liên Xô) nói rằng, Tuva 
là một nơi vô cùng hấp dẫn và đề xuất rằng, tôi sẽ viết một bài 
về vùng đất này cho Nafional Geographic hoặc Geo. Và, tất nhiên, 
Richard sẽ đi cùng tôi như một nhiếp ảnh gia. 

Intourist đã trả lời ngay: “Cảm ơn ông về lá thư lịch lãm và rất 
thú vị. Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với ông rằng, nơi 
mà ông quan tâm nằm ngoài các tuyến du lịch của Intourist; vì vậy 


chúng tôi không thể sắp xếp một chuyến đi như thể” Đài phát thanh 


42 - RICHARD EEYNMAN 


Moscow trả lời muộn hơn và khuyên tôi nên liên lạc với Intourist. 
Còn, TASS thì không hề phản hồi. 

Khi năm 1980 khép lại, John Lennon bị giết ở New York. Năm 
mươi hai con tin Mỹ vẫn còn ở lran, đã hơn một năm kể từ ngày họ bị 
bắt giữ. Quân đội Liên Xô kỷ niệm năm đầu tiên của họ ở Afghanistan. 
Mặc cho các quan hệ quốc tế ảm đạm, Richard và tôi tiếp tục cố gắng 
duy trì mối liên hệ với Tuva. Chúng tôi đã gửi cho Ondar một tập ảnh 
về California và chúc ông ấy một năm mới hạnh phúc. 

Tháng Giêng năm 1981 đã chính thức mang Ronald Reagan vào 
văn phòng Tổng thống ở Nhà trắng, nhưng nó lại chẳng mang đến 
cho tôi bức thư nào từ KyzyÌ như năm trước. Nghĩ về Ondar Daryma, 
Richard và tôi nhớ tới cuốn sách của ông ấy, Tyva Tooldar. Một hai 
ngày sau, thư viện Caltech gửi tới Đại học Columbia yêu cầu được 
mượn một cuốn sách cụ thể bằng tiếng Tuva. 

Vài tuần sau, nhận được cuốn 7va Tooldar, chúng tôi ngay lập 
tức copy nó, và chọn trong đó một truyện phù hợp để dịch. Trong 
mười tám câu chuyện có thể lựa chọn; chúng tôi bắt đầu với câu 
chuyện ngắn nhất - một trang - có tiêu đề “Tarbagan bile Koshkar” 
(“Con mac-mot và chú cừu đực”). Chúng tôi thậm chí không thể 
làm rõ ngay câu đầu tiên. Sau đoạn đầu, dường như có một đoạn 
hội thoại giữa hai con vật về “sự tổn tại” và “lấy các thứ” từ khu 
rừng. Chúng tôi đầu hàng. 

Câu chuyện ngắn nhất tiếp theo - một trang rưỡi - có tên là 
“Kuskun bile Ủgũ” (“Con Quạ và con Cú đại). Cái tên này tác động 
mạnh lên bộ nhớ của tôi; tôi đã từng nhìn thấy một con cú đại Siberi 
ở vườn thú Los Angeles. 

Câu chuyện bắt đầu bằng cụm từ “Shyian am, dịch ngang là 
“Vậy là bây giờ”. 


“Nghe vô nghĩa lắm; tôi nói. 

Richard nhìn vào cụm từ khởi đầu của các câu chuyện Tuva khác. 
Một nửa chúng bắt đầu bằng cụm từ “Shyian am” hoặc “Shyian” Ông 
bảo, “Có lẽ đây là một cách mào đầu câu chuyện phổ biến ở Tuva. 
Giả như ta tra cụm “ngày xửa ngày xưa; từng chữ một - thì nó sẽ 
trở thành “ngày xửa, ngày, xưa và một quãng thời gian bất định 
khi đó mọi chuyện diễn ra: “Vậy là bây giờ' cũng có nghĩa y như thể: 

Chúng tôi chuyển sang câu tiếp sau. Nó là “Xa về trước rất lạnh 
lâu lắm rồi mọi thứ cách này”. 

Câu chuyện về con qua và con cú đại có vẻ dễ giải mã hơn (ít 
nhất là chúng tôi nghĩ vậy); chúng tôi chỉ mất đâu khoảng hai mươi 
giờ, trải ra trong vài tuần. Hình như là, một hôm con quạ và con cú 
đại gặp nhau trong rừng và tranh biện nhau xem ai biết nhiều “ngôn 
ngữ” hơn. Cú đại tuyên bố mình biết chín ngôn ngữ, và thử bắt chước 
tiếng kêu của một đứa bé và của một con cáo. Quạ tuyên bố sở hữu 
bảy mươi mốt ngôn ngữ, nó bắt chước mọi vật từ gà và kên kền đến 
gia súc, ngựa và chuột túi. (Chuột túi ở Tuva gây ra tiếng động?) 

Dù thế nào đi nữa, hai con chim này đã gọi nhau bằng đủ loại 
tên xấu xa cho đến khi chúng chẳng còn gì để mà cãi nhau nữa. Và 
đó là lý do vì sao mà quạ chỉ xuất hiện vào ban ngày, còn cú thì chỉ 
vào ban đêm. 

Thành công trong việc giải mã câu chuyện Tuva này đã khích 
lệ chúng tôi viết một lá thư nữa cho Ondar Daryma. Với những từ 
được chuyển thể từ cuốn Cự?n từ và thành ngữ và từ lá thư trước 
của ông ấy, chúng tôi đã hỏi, liệu ông ấy có thể đọc thành tiếng 
“Con quạ và con cú đại” và thu âm để chúng tôi có thể nghe xem 
tiếng Tuva nó như thế nào. (Nhờ đó chúng tôi cũng có thể đóng 
góp phần nào cho Tuva học bằng cách gửi băng thu âm cho Giáo 


44 - RICHARD EEYNMAN 


sư Krueger, tác giả của Cẩm nang Tuva, rõ ràng là ông chưa từng 
nghe thấy ngôn ngữ này.) 

Chúng tôi cũng tự tin hơn để bày tỏ mong muốn đến thăm Kyzyl 
của mình: chúng tôi đã viết một câu như thế này, “Điểm Trung tâm 
châu Á những ngày-vào môi trường của nó-trong ở lại thích-chúng 
tôi. Ông-tới thỏa mãn lớn-với gặp chúng tôi!” 

Chúng tôi đã gửi lá thư đi vào tháng Ba. 

Vài ngày sau, Richard gọi tôi lại. “Này, anh bạn) ông nói, “ Kinh 
độ và vĩ độ của Tuva là bao nhiêu nhỉ?” 

“Khoảng 52° Bắc và 95s Đông. Có chuyện gì vậy?” 

“Tôi sắp tham gia một dạ hội trang phục. Năm nay quy định chỉ 
dùng các trang phục truyền thống thuộc vùng lãnh thổ nằm giữa 
các vĩ độ 40° Bắc và 10° Nam, và giữa các kinh độ 30° và 150° Đông. 
Tôi định chọn một bộ cà sa Tuva”. 

Tôi với vội cuốn atlas. “Tệ quá, họ không cho ông thêm 10° nữa, 
tôi nói. “Có một phần rất nhỏ của Tuva nằm dưới 50° Bắc”. 

“Đúng vậy. Tôi nghĩ, lựa chọn tốt nhất có lẽ là Tây Tạng” 

“Đó là một lựa chọn không tối; áo cà sa của các nhà sư Tuva và 
của các nhà sư Tây Tạng chắc là rất giống nhau” 

Gweneth là một thợ may giỏi - bà ấy đã may những bộ y phục 
rất cầu kỳ cho Carl và Michelle vào mỗi dịp Halloween - thế là bà 
tra cứu các tạp chí địa lý quốc gia để tìm một bài về Tây Tạng. Bà 
đã tìm thấy ngay một bài về Ladakh, một vùng Himalaya hẻo lánh 
thấm đậm truyền thống Lạt ma. Trang phục Ladakh rất độc đáo, với 
hai cánh tai nhô dài ra ở hai bên mũ. Ladakh, được đấy. 

Richard đến một cửa hàng bán quân trang phế loại và mua một 


vòng bi nhỏ. Ông lồng vòng bi quanh một chân ghế sofa gỗ mà ông 


đã mua ở một cửa hàng dụng cụ gia đình, buộc quanh vòng bi một 
cái hộp bằng thiếc, nối tiếp với một dây xích mảnh. Ở đầu dây ông 
treo một vật nặng (một hộp Coca-Cola tí xíu lấy từ vòng chìa khóa), 
và thế là có một cái bánh xe cầu nguyện của thầy tu. (Vật nặng ở đầu 
dây xích giúp thầy tu quay bánh xe cầu nguyện của mình - thực ra là 
một hình trụ - bằng cách lắc lư cổ tay.) Một vòng quay của bánh xe 
tương ứng với một lời cầu nguyện bên trong - một cách rất hiệu quả 
để hoàn thành nghĩa vụ tâm linh của mình trong khi chăn dắt bò. 

Richard muốn bánh xe cầu nguyện của mình trông phải như thật. 
“Tìm đâu được mấy chữ viết Tây Tạng nhỉ?” ông hỏi. 

“Tôi có bản copy cuốn Trưng Quốc qua tranh bằng tiếng Tây 
Tạng; tôi nói. (Tôi đã mua nó ở phố Tàu cùng với các bản tiếng 
Anh, Trung, Mông Cổ, và Uighur.) Bị áp lực về thời gian, Richard 
đã chép ra một câu trái ngược hẳn với lời cầu nguyện, nó ngụ ý đại 
loại như, “Mong cho bó đuốc dẫn đường của Mao Chủ tịch chiếu 
sáng muôn đời!” 

Bộ trang phục là một thành công lớn. Richard kể rằng, khi ông 
và Gweneth xuất hiện ở bữa tiệc, một phụ nữ đã thốt lên không kịp 
thở, “Ladakh! Ông đến từ Ladakh! Ông đào đâu ra bộ trang phục 
này thế?” 

Vào cùng khoảng thời gian ấy, tôi cũng đã mở rộng tầm mắt của 
mình đôi chút. Một vài người bạn Nhật Bản đã đưa tôi đi xem Dersu 
Uzala, một bộ phim hợp tác Xô-Nhật của đạo diễn Akira Kurosawa. 
Bộ phim này đánh dấu một sự thay đổi lớn so với những phim trước 
của Kurosawa: thứ nhất, nó là phim màu, và thứ hai, câu chuyện 


Richard trong trang phục : 


1... Một họa sĩ của Pasadena, Sylvia Posner, đã vẽ truyền thần bức ảnh của Richard trong bộ 
trang phục ấy. Ảnh đen-trắng bức tranh của Posner được trình bày ở trang 274 


46 - RICHARD EFEYNMAN 





Richard trong trang phục cà sa Ladakh với bánh xe cầu nguyện. 


3 - 47 


không xảy ra ở Nhật mà ở miền đông Siberia. Ihêm nữa, không có 
sự tham gia của ngôi sao Toshiro Mifune, thay vào đó là các diễn 
viên Xô Viết. Dersu Uzala đã đoạt giải thưởng của Viện Hàn lâm 
điện ảnh cho phim nước ngoài xuất sắc nhất năm 1975. 

Bộ phim kể về một nhóm khảo sát, vẽ bản đồ biên giới Nga- Trung 
vào khoảng thời gian trước thểm thế kỷ 20. Mấy chàng lính Nga 
lực lưỡng và hoạt bát bắt gặp Dersu, một thợ săn nhỏ thó, người đã 
quở trách mấy anh lính này về hành vi phóng đãng của họ. Trong 
một tình cảnh rất đau buồn, Dersu đã cứu mạng sống của người 
đội trưởng khi một cơn bão khủng khiếp càn quét suốt đêm trên 
một cái hồ đóng băng. 

Với cái đầu suy nghĩ đơn chiều, tôi tưởng tượng ngay rằng Dersu 
là một người Tuva, mặc dù bộ phim đã cho biết, anh ta đến từ bộ 
tộc “Goldi.! 

Ngay sau buổi xem phim hoành tráng ấy, Mary Zirin đã gửi cho 
tôi tên một cuốn sách mà cô đã nhìn thấy trong một tập quảng cáo 
sách của nhà xuất bản Đại học Cambridge: cuốn Những người du 
mục Nam Siberia. Cô ấy biết rằng cuốn sách viết về Tuva vì tên tiếng 
Nga của nó là: Istoricheskaya etnografya tuvinstev (Dân tộc học lịch 
sử của người Tuva). Tác giả là Sevyan Vainshtein. Chúng tôi ngay 
lập tức đặt mua cuốn sách đó. 

Bìa trước của cuốn sách trình bày ảnh của một người đàn ông 
khoác áo thụng dài, đứng cạnh một con ngựa nhỏ đốm trắng. Ở bìa 
sau là ảnh của tác giả đứng cùng ba người Tuva bên ngoài một cái 


I1. Trong khi âm thâm lục hết các giá của thư viện công cộng San Francisco bị sập do 
động đất để tìm cuốn sách mà Richard thích (Con đường tới Lãng quên của Vladimir 
Zenzinoy) tôi đã bắt gặp ở cùng dãy cuốn Dersu the Trapper của V]ladimir K. Arsenev 
(New York, 1941). Phim của Kurosawa dựa trên cuốn sách này. 


48 - RICHARD EEYNMAN 


lều tròn. Một trong mấy người Tuva này đội mũ lông và mặc một 
cái áo choàng bằng da cộc tay, treo lũng lắng hàng tá dây thừng dây 
chão. Một tay ông ta (hoặc cũng có thể là bà ta - khuôn mặt chỉ 
mờ mờ hiện ra sau bức màn của các sợi dây ngắn hơn) nắm một 
cái trống to 12 cạnh, trên có vẽ các đốm màu trang trí; tay kia cầm 
dùi trống. Mặc dù phần chú giải không nói gì, chúng tôi biết đó là 
ai: một shaman (pháp sư) - một shaman Tuva đích thực. Bức ảnh 
được chụp năm 1959. 

Cuốn sách có lời giới thiệu khái quát của nhà nhân chủng 
học người Anh, tiến sĩ Caroline Humphrey. Lời giới thiệu bắt 
đầu như sau: 


Có rất ít (nếu chưa nói là không có) những tư liệu mắt thấy tai 
nghe chỉ tiết về đời sống thôn dã của những người chăn nuôi ở vùng 
sâu nhất châu Á để độc giả phương Tây có thể dễ tiếp cận.... Cuốn 
sách của Vainstein do đó là độc nhất vô nhị trong lĩnh vực này... 

Trên thực tế, Tuva là một hình mẫu về kinh tế chăn nuôi Trung 
và Bắc Á. Gồm một nhóm các thung lũng cao ở thượng nguồn sông 
Yenisei, bốn bể bao bọc bởi các dãy núi, ngăn cách với những vùng 
xung quanh của Siberia và Tây Bắc Mông Gổ - Tuva thật biệt lập, điều 
đó giữ cho con người ở miền đất này tránh được sự soi mói từ bên 
ngoài cho đến tận thời gian gần đây. Nhưng, một loạt các nghiên cứu 
thực địa của những nhà nhân chủng học Xô Viết làm việc tương đối 
độc lập với nhau, đã làm sáng tỏ một điều lý thú rằng, Tuva là nơi 
giao tụ của ba hệ kinh tế truyền thống quan trọng nhất của Trung Á. 

Miền đất tương đối nhỏ của lưu vực Yenisei thượng này có hệ 
sinh thái rất khác biệt, nó hỗ trợ (a) nền kinh tế săn bắn và chăn 
nuôi tuần lộc ở những vùng rừng núi, (b) nền kinh tế săn bắn, chăn 


nuôi ngựa và chăn nuôi gia súc quy mô nhỏ ở vùng rừng trên cao và 


Bìa rời sau 
của cuốn 

sách Những 
người đu tục 
Nam Siberia 
của Sevyan 
Vainshtein 
(Cambridge, 
1980) cho thấy 
vào năm 1959 
ở Tuva vẫn 
còn ít nhất 
một Shaman 
(Được sự 

cho phép của ;z ú 
Vainshtein). : °ˆ-. :ñ 








đồng cỏ, và (c) nền chăn nuôi thảo nguyên phức hợp phát triển đây 
đủ với năm hoặc nhiều loại vật nuôi hơn trên các thảo nguyên cao 
và khô ở phía Nam và phía Đông. Điều đáng nói ở đây là, mỗi hình 
thái kinh tế này đã được ghi nhận ở những cộng đồng Trung Á khác 


với ngôn ngữ, văn hóa và hình thái chính trị đa dạng và khác biệt. 


Cuốn sách của Vainshein là một bức tranh chỉ tiết hơn của những 
con tem Tuva - Tuva mà Mãänchen-Helfen đã đến thăm. Nó dựa 
trên tư liệu của cuộc điều tra dân số năm 1931 do Nước Cộng hòa 
Nhân dân Tuva thực hiện nhân kỷ niệm mười năm ngày độc lập. 
Cuộc điều tra bao gồm rất nhiều lĩnh vực, như số hộ gia đình, số 
nhân khẩu trong mỗi hộ, loại nhà ở của mỗi gia đình, nhà ở cố 
định hay di động, và vân vân. Nội dung điều tra còn có cả các hoạt 
động kinh tế như chăn nuôi, săn bắn, trồng trọt, rèn, làm đổ trang 
sức, hay tạc đá và gỗ. 

Theo tiến sĩ Humphrey, cuộc điều tra dân số năm 1931 đã làm 
cho Tuva thành nơi duy nhất của châu Á có được tư liệu chi tiết như 
vậy về đời sống trước thời Xô Viết. Vì thế sự độc lập của Tuva không 
chỉ có lợi cho những người sưu tập tem (chưa nói đến bản thân 
những người Tuva), mà còn cho cả những nhà nhân chủng học nữa. 

Dường như còn có một lý do nữa để cuốn sách của Vainshtein 
tập trung mô tả Tuva vào những năm 1930 - đó là năm 1944 Tuva 
đã trở thành một phần của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Xô Viết “anh em và do đó - theo quy định - không còn cách sống 
truyền thống nữa. “Tuva Xô Viết là một nước cộng hòa của nền nông 
nghiệp tập thể hóa quy mô lớn và công nghiệp hiện đại”? Vainshtein 
viết ở trang cuối của cuốn sách. “Nền kinh tế và văn hóa xã hội chủ 


nghĩa phát triển nhanh chóng” 


52 - RICHARD FEYNMAN 


Thật buồn, chúng tôi nghĩ. Nhưng có thể vẫn còn hy vọng: 
shaman ở bìa sau cuốn sách của Vainshtein có thể vẫn còn sống? 


Đoạn cuối cùng trong cuốn sách của Vainshtein là một điểm gở: 


Tóm lại, tôi phải nhấn mạnh rằng công cuộc phát triển xã hội chủ 
nghĩa ở Tuva, cũng như ở các nước cộng hòa khác của Liên bang Xô 
Viết - công cuộc chuyển đổi hết sức thành công từ đời sống kinh tế 
du mục sang đời sống kinh tế định cư - có ý nghĩa lịch sử to lớn. 
Điều này đặc biệt quan trọng với những người, mà ngay cả giờ đây 
vẫn đang duy trì kinh tế du mục và sống trong những điều kiện 


kinh tế - xã hội về nhiều mặt giống như Tuva thời trước cách mạng. 


Những lời này dường như nói rằng, để trở thành “Xã hội chủ 
nghĩa” theo hình mẫu Xô Viết, các xã hội ở bất kỳ đâu trên thế giới 
- ở châu Á, Phi, Mỹ La tinh - không nhất thiết phải kinh qua giai 
đoạn tư bản. Nhưng vì trang cuối trong cuốn sách của Vainshtein là 
trang duy nhất có những lời lẽ khoa trương như vậy, nên có lẽ đoạn 
cuối cùng ấy là cái giá phải trả để cuốn sách được xuất bản ở Liên Xô. 

Sau khi đọc Những người du mục Nam Siberia, Richard và tôi bàn 
về bước đi tiếp theo của mình: một bức thư gửi Sevyan Vainshtein. 
Bởi vì chúng tôi đang rất thất vọng sau hơn ba năm cố gắng tìm 
cách đến được Tuva, tôi cho rằng bức thư này nên là thư của riêng 
Richard, viết trên giấy có tiêu để Caltech. Nếu không, Vainshtein 
có thể xem nó như bức thư từ một người hâm mộ nào đó. Để đảm 
bảo thêm rằng Vainshtein sẽ xem xét bức thư một cách nghiêm túc, 
tôi để nghị Richard nên gửi cả lời chào đến một số nhà khoa học 
Nga mà ông biết - để rồi họ có thể nói cho Vainshtein biết người 
viết thư là ai. 


Mỗi chúng tôi viết ra những gì mà chúng tôi nghĩ nên đưa vào 
bức thư, rồi gộp lại, sắp xếp, và sửa sang. Lá thư như sau: 


TS. Vainshtein kính mến, 

Mới đây, tôi được đọc cuốn Những người du mục Nam Siberia, 
bản dịch tiếng Anh từ cuốn Isforicheskaya efnogralya tuvinisev của 
ông. Ông mô tả rất rõ ràng, rất chi tiết những cảnh tượng mà tôi 
lần đầu nhìn thấy trên các con tem Tuva những năm 1930 khi tôi 
còn nhỏ. 

Niềm đam mê Tuva của tôi đã hồi sinh vài năm trước khi một 
người bạn dạy địa lý và tôi bàn luận về những vùng đất xa xôi biệt 
lập trên thế giới - và chúng tôi nghĩ, thử hỏi có nơi nào phù hợp 
với chủ để này hơn trung tâm địa lý của châu Á! Khi chúng tôi phát 
hiện ra rằng trong vòng 150 km quanh Kyzyl có các dãy núi và rừng 
tai-ga với tuần lộc, các thảo nguyên với ngựa, gia súc, và bò tây tạng, 
rồi vùng bán sa mạc với lạc đà, và trên tất cả là những vùng đất ấy 
có những người dân nói tiếng Thổ, những Shaman/Phật tử, những 
người hát giọng “họng” những con người rất thân thiện, thì chúng 
tôi đã quyết định, “Đây là nơi mình nên đến thăm!” Và, từ đó đến 


nay chúng tôi luôn cố làm việc này. 


Chúng tôi đã không đủ cam đảm để nói với Vainshtein rằng, lý 
đo thực sự khiến chúng tôi muốn tới thăm Tuva chính là cách đánh 
vần tên thủ đô của vùng đất này: K-Y-Z-Y-L - ông ấy sẽ nghĩ chúng 
tôi là những kẻ gàn dở đích thực! Lá thư tiếp tục như sau: 


Chúng tôi cho là, rất khó đến được Tuva, nhất là với một 
người Mỹ. Công ty du lịch Intourist và Đài phát thanh Moscow 
rất sẵn lòng, nhưng đã không thể giúp được gì. Dường như là 


54 - RICHARD EFEYNMAN 


không một ai ở Moscow có thể hiểu vì sao chúng tôi lại muốn 
đến thăm Tuva. 

Sau khi có được bản copy của cuốn 7winsko-Mongolsko- Ruskii 
Razgovorrik (Hội thoại Tuva-Mông Cổ - Nga), chúng tôi đã viết một 
bức thư bằng tiếng Tuva gửi đến TNIIYaLI ở Kyzyl, và đã nhận 
được thư trả lời rất thân tình (cũng bằng tiếng Tuva) của ông Ondar 
Daryma (1yva Tooldar, 1968); chúng tôi đã viết trả lời ông ấy, nhưng 
cho đến nay vẫn chưa có hồi âm. 

Chúng tôi hiểu rằng, rất hiếm khi một người phương Tây được 
phép tới Tuva. Vì ông đã từng đến đó nhiều lần và biết nơi đó tuyệt 
vời như thế nào, nên chúng tôi nghĩ rằng ông có thể hiểu được vì 
sao chúng tôi lại muốn đến thăm Tuva. 

Ông có biết cách nào để chúng tôi có thể thu xếp một chuyến 
đi tới Cộng hòa Tuva? Chúng tôi sẽ rất biết ơn về mọi lời khuyên 
của Ông. 

Xin hãy chuyển giúp lời chào trân trọng của tôi tới Giáo sư 
V.B. Braginsky ở Đại học Moscow và Giáo sư V. L.Ginzburg ở 
Viện Lebedev. 


Xin cảm ơn ông một lần nữa về cuốn sách giàu chất liệu nhất về 


miền đất kỳ thú nhất này của thế giới. 


Chân thành, 


Richard Feynman. 


Sau khi chúng tôi đã gửi lá thư đi, tôi có chút lo lắng về việc đã 


nhắc đến Braginsky và Ginzburg: họ có thể tỏ lòng “kính trọng” 


Richard bằng cách sắp xếp vài bài giảng ở Moscow để đổi lấy một 


chuyến đi Tuva (đó chính xác là cách mà Richard không muốn dùng 
để đạt được mục đích của mình), như thế sẽ đặt ông vào tình thế 


khó xử, buộc phải từ chối cái mà mình đã mất rất nhiều công sức 
để thu xếp. Rất may là điều đó đã không xảy ra. 

Vào tháng Năm, đã ngoại vật lý Caltech hàng năm được tổ chức 
ở vùng núi bắc Pasadena. Vì bố tôi từng là giảng viên, nên gần như 
năm nào tôi cũng tham gia đã ngoại cho đến khi tôi đến học ở 
ỦCLA. Giờ đây, khi tôi đã tốt nghiệp và đang dạy ở Pasadena, tôi 
quyết định tham gia và làm quen lại với những người bạn cũ. Một 
trong số đó là Tina Cowan, con gái của một giáo sư vật lý. Tôi đã 
huấn luyện bơi cho Tĩna cùng với anh trai Glen của cô. 

Hóa ra Gilen, giờ là sinh viên sau đại học về vật lý ở Berkeley, 
đã từng học tiếng Nga mấy năm ở UCLA. Cậu ta thậm chí đã đến 
Leningrad để học tiếng Nga trong sáu tuần lễ. Tuyệt vời, tôi nghĩ. 
Glen có thể lục soát thư viện nghiên cứu đổ sộ ở Berkeley. Hơn 
nữa, cậu ta có thể hiểu tốt nhiều sách tiếng Nga về Tuva mà chắc 
là đang có ở đó. 

Khi Glen quay lại Pasadena trong một chuyến thăm ngắn ngày 
vào tháng Sáu, tôi đã đến gặp cậu ấy. Chẳng cần phải ngoắc tay 
ngoắc tiếc gì cả - Glen mê Tuva như electron mê proton. Cậu ấy sẽ 
dành cả mùa hè ở Vùng Vịnh để làm việc cho một dự án vật lý ở 
Berkeley và Stanford (một thư viện tốt khác!) 

Vào tháng Bảy năm 1981, tổng thống Reagan chọn Sandra Day 
Connor làm thành viên của Tòa án Tối cao, còn Hoàng tử Charles 
thì chọn tiểu thư Diana Spencer làm thành viên của Cung điện 
Hoàng gia. 

Rồi vào đầu tháng Tám, những người kiểm soát không lưu quốc 
gia than phiền về điều kiện làm việc không chấp nhận được, đã 
tổ chức đình công - làm gián đoạn nghiêm trọng các chuyến bay 
trên khắp đất nước. Tôi đã mua vé bay tới Seattle, thế là tôi đã 


Š56 - RICHARD FEYNMAN 


nghiến chặt răng, kiên nhẫn chờ đợi, và cũng đã có một chuyến 
bay suôn sẻ. 

Khi đang thăm mẹ ở Seattle, tôi đã tìm thấy một cuốn sách thú 
vị ở thư viện Đại học Washington, kể về những chữ khắc giống như 
chữ cổ xưa của người Đức đã được tìm thấy ở các thung lũng thuộc 
Orkhon (Mông Cổ) và Yenisei - của Tuva. “Các chữ khắc Orkhon 
— Yeniseï, được viết bằng chữ Thổ cổ xưa, rất giống với “chữ rune” 
(chữ cổ của người Đức) thường thấy ở Scandinavia, xuất hiện muộn 
hơn vài thế kỷ. 

Ở thư viện Đại học Washington còn có một cuốn sách về nghệ 
thuật Tuva của Sevyan Vainshtein. Bìa cuốn sách minh họa một 
con lạc đà khắc đá rất đẹp. Bên trong có một số mẫu về nghệ thuật 
lịch sử, trong đó có một tấm đồng lớn từ thời Scynthia (thế kỷ 8 
trước Công Nguyên) trên có hình con báo cuộn mình lại. Hai mươi 
trang cuối của cuốn sách giới thiệu thêm các tác phẩm chạm khắc 
đá - bò tây tạng, cáo, ngựa, đê, cừu đực non, tuần lộc, và nhiều 
nữa - dường như đây là dạng thức thể hiện nghệ thuật chính của 
Tuva trong thế kỷ 20. 

Còn có một cuốn sách khác về các ngày lễ của Tuva. Một số 
ngày lễ gắn liền với âm lịch giống như ở Trung Quốc và Mông Cổ: 
ở Tuva, Năm mới theo âm lịch được gọi là Shagaa; lễ hội mùa hè 
lớn nhất được gọi là Naadym. Ngày Độc lập của Tuva cũng là vào 
mùa hè - ngày 14 tháng Tám năm 1921. Tôi có vừa đủ thời gian để 
làm một tờ rơi mừng kỷ niệm lân thứ sáu mươi ngày độc lập của 
Tuva, ở mỗi góc có các họa tiết Tuva, đóng khung bằng một chuỗi 
các ký tự Orkhon - Yenisein. Phần chú giải viết, “Hãy chúc mừng 
sự kiện đặc biệt này bằng cách phủi bụi bộ sưu tập tem và atlas cũ 


và nói Đừng lãng quên Tuval Hãy tìm hiểu xem cái gì đang xảy ra 


với Tannu Tuva bằng cách tham gia vào Những người bạn của Tuva. 
Không cần gửi tiền, chỉ cần những lời chào!”! 

Dịp kỷ niệm ngày độc lập của Tuva còn khích lệ tôi viết một bức 
thư tới Bộ ngoại giao. Bởi vì chính phủ Mỹ đã không thừa nhận việc 
Liên Xô sát nhập Latvia, Lithuania, và Estonia, tôi lưu ý rằng, còn 
một nước thứ tư, cũng đã từng độc lập giữa hai cuộc thế chiến và 
cũng đã bị sát nhập theo cách tương tự: Nước Cộng hòa Nhân dân 
Tuva. Tôi hỏi: “Liệu Mỹ có thừa nhận việc Liên Xô sát nhập Tuva 
là hợp pháp hay không?” 

Tôi không nhận được phản hồi. Hẳn là, lực lượng ủng hộ Tuva ở 
Mỹ không đủ mạnh để bắt người ta phải trả lời câu hỏi trên. 

Tôi bắt đầu xem xét kỹ hơn các bản đổ và quả địa cầu ở các cửa 
hàng. Một quả địa cầu kiểu con lợn đất tiết kiệm ở K-Mart cho thấy 
Tannu Tuva là một nước độc lập; một cái màn che bồn tắm có bản 
đồ thế giới ở một cửa hàng đồ tắm thời trang thì mô tả vùng lãnh 
thổ này như một phần của Mông Cổ, mà chính nó lại là một tỉnh 
của Trung Quốc. Những bản đổ sai lệch này hóa ra là có nguồn 
gốc từ Đài Loan. 

Trang đầu tiên của cuốn Nước Cộng hòa Trung Hoa: Sách tham 
khảo (in ở Đài Bắc) đã nói một cách chính thức: 


Trung Quốc nằm ở châu Á lục địa và các đảo lân cận.... Điểm 
cực đông của nó là ở kinh độ 135° 4' Đông, nơi giao nhau của các 
sông Amur và ssuri; điểm cực tây, kinh độ 71° Đông trên cao 
nguyên Pamir. Điểm cực nam của Trung Quốc có vĩ độ 4° Bắc ở 


1. Ở thời điểm đó tôi đã không nhận ra, nhưng với tờ rơi ấy tôi đã không chính thức lập 
ra một tổ chức mà nó có thể tham gia vào các công việc nghiêm túc. Mời bạn gia nhập 
Những người bạn của Tuva hôm nay. 


58 - RICHARD EFEYNMAN 


Nansha Chuntao!; và điểm cực bắc ở vĩ độ 53° 57" Bắc tại dãy Sayan 
bắc Tannu Tuva. 


Thông tin này thúc giục tôi viết thư cho chính phủ Đài Loan 
để hỏi tên của đại diện Tuva, vì tất cả các tỉnh cũ của Trung Quốc, 
gồm cả Mông ©ổ, đều có đại diện ở Đài Bắc. Tôi đã cưỡng lại việc 
hỏi xin visa để tới Tuva. 

(Vài tháng sau tôi nhận được một cuốn sách mỏng từ chính phủ 
Đài Loan. Tôi đưa cuốn sách cho một người bạn Trung Quốc xem, 
anh ấy tìm thấy Tuva - được gọi là “Iang-nu U-Liang-hai” - ở trang 
cuối, được liệt kê như một “thuộc bang” dưới “cờ” Mông Cổ. Tôi 
không bao giờ tìm ra được tên của vị đại diện Tuva ở Đài Bắc, có 
lẽ là người ấy đã mất từ lâu rồi.) 

Khi tôi vẫn còn ở Seattle, Glen gửi một lá thư kể về việc tìm kiếm 
Tuva của cậu ấy ở Berkeley và Stanford. Glen liệt kê những cuốn 
sách mà cậu ta tìm thấy, và tóm tắt nội dung của chúng. Cậu ấy viết, 
“Hóa ra là, thật khó có thể mở một cuốn sách về Tuva mà không 
thấy rất nhiều lời giới thiệu về cái ông S.I.Vainshtein này. Ông ấy 
hẳn là rất có uy tín trong nghiên cứu dân tộc học Tuva”. 

Glen cũng kể về việc tìm thấy Uchenye Zapiski, một loạt sách 
chuyên khảo do viện của Ondar Daryma ở Kyzyl xuất bản, nó gồm 
“một bộ sưu tập tuyệt vời những bài viết về cuộc sống, ngôn ngữ, 
âm nhạc, dân tộc học, kinh tế địa phương của Tuva, và, tất nhiên, 
cả những thông tin phấn khích gần đây nhất về việc họ xúc động tới 
chết ngất như thế nào khi tự nguyện gia nhập Liên bang Xô Viết. 


1. Thật ra là quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bất 
hợp pháp dưới tên gọi “Nam Sa quần đảo” (NXB). 


ó0 - 


Rồi cậu ta viết, 


Mẫu thông tin duy nhất về Tuva không bằng tiếng Nga là một 
cuốn tiểu thuyết của Salchak Toka, đã được dịch sang tiếng Anh, có 
tên là Chuyện kể của người chăn cửu (tiếng Nga - Slovo Arafa). Đây 
là phần đầu tiên trong bộ ba tự truyện của nhà văn nổi tiếng nhất 
Tuva, và có lẽ cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông ấy. Về mặt văn 
chương thì đây là một cuốn sách dở tệ. Sự bám rất sát vào đường lối 
tuyên truyền chính thống làm nó trở nên dễ đoán trước một cách 
lố bịch. Cuốn sách bao trùm cuộc đời của người kể chuyện ở vùng 
Kaa-Khem của Tuva từ khi sinh ra vào năm 1901 rồi trải qua cuộc 
nội chiến. (Hẳn là đã có một số trận đánh và khá nhiều hoạt động 
du kích ở vùng đó.) Câu chuyện đi từ cuộc sống của anh ta trong 
một cái “choom” bằng vỏ cây rách nát (giống như cái lều con của 
người da đỏ), luôn bị đàn áp bởi những kẻ cầm quyền giàu có, đến 
cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh ấy với những người nông dân Nga, 
những người mà anh ấy cho là thật thân thiện, tài giỏi và am hiểu 
kỹ thuật một cách tuyệt vời. Qua vài cuộc phiêu lưu, cuối cùng anh 
ta gia nhập một đơn vị du kích Hồng quân trong một trận chiến ác 
liệt chống lại quân Bạch vệ. Sau một trận chiến, người chỉ huy tập 
hợp các đồng chí của mình lại. “Ông ta thúc ngựa ra giữa hàng quân 
và giơ tay lên: 'Các đồng chí, các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ 
một cách xuất sắc. Hãy cho phép tôi biểu lộ sự đánh giá rất cao của 
Hội đồng Quân sự Cách mạng Siberial' - Chúng ta phục vụ chính 
quyền Xô Viết! những người du kích đồng thanh lặp lại”. 

Và như vậy là kết thúc cuốn thứ nhất. Thực ra, đọc cuốn sách này 
cũng có cái hay, nó chứa nhiều thông tin thú vị về cuộc sống và lịch 
sử Tuva. (Tuy nhiên, phần lịch sử thì cần phải có thêm một ít muối.) 
Tôi đang tìm các cuốn hai và ba, nhưng ít hy vọng. Có rất nhiều bài 
viết về Chuyện kể của người chăn cửu (phê bình,.v.v), và nó đã được 
dịch sang đâu như 21 thứ tiếng của các dân tộc thuộc Liên bang Xô 
Viết. Tôi thiết tha khuyên anh đọc nó nếu như anh chưa đọc. 


RICHARD FEYNMAN 


Một thời gian sau tôi nhận ra là mình đã từng nhìn thấy cái tên 
Toka ấy. Nó ở trong chương đầu tiên của cuốn Reise is asiafische 
Tuwa của Mãnchen-Helfen. Đoạn nói về Toka và các sinh viên thực 
tập của ông hóa ra rất hữu ích: 


Kommuniscticheskii Universitet Trudyashchikhsya Vostoka imeni 
Stalina (Trường đại học Cộng sản Joseph Stalin của những người lao 
động Phương Đông - viết tắt là KUTV bởi vì người ta chắc sẽ hết 
hơi nếu phải phát âm đây đủ cái tên kỳ quái này vài lần) đã tổ chức 
một cuộc thám hiểm vào năm 1929 để tìm hiểu các điều kiện và tiềm 
năng kinh tế của Tuva. Trường đại học này, nằm ở Quảng Trường 
Strastnaya của Moscow, là một trường rất lạ. Phía sau một tu viện 
lớn màu đỏ (quảng trường được đặt tên theo tu viện này) có một 
tòa nhà hai tầng kín đáo, nơi những “quả bom người” đang được chế 
tạo. Hàng trăm thanh niên phương Đông - Yakut, Mông Cổ, Tuva, 
Ủzbek, Triều Tiên, Afghan và Iran - được huấn luyện ở đó trong ba 
năm để làm nổ tung những phong cách sống xa xưa vốn có ở quê 
hương của họ. Trong ba năm, các shaman bị biến thành những kẻ vô 
thần, những người sùng bái Phật giáo biến thành những kẻ sùng bái 
máy kéo. Được cung cấp xà phòng, bàn chải răng và thứ tiếng Nga 
bồi, những thanh niên trong sáng này - bị nhồi nhét bằng những từ 
khoa trương và những khẩu hiệu cuồng tín, như những người truyền 
đạo để hoàn thành mọi việc - có sứ mệnh đẩy những người đồng 
hương của mình tiến thẳng vào thế kỷ 21. 

Chỉ trong một tháng (về thời gian này sẽ có chuyện để kể), năm 
sinh viên cùng đi với tôi đến Tuva - Sedip-ool, Toka, Tapit, Chinchig- 
ool và Kamova! nhỏ nhắn và thông minh - đã loại bỏ hai phần ba 
đảng viên của Đảng Cách mạng của Nhân dân Tuva và chạy như ma 


1. Hai trong năm người vẫn còn sống khi cuộc phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu. Sedip-ool 
mất năm 1985; Kamova mất cuối năm 1988 


đuổi khắp các thảo nguyên, tịch thu tất cả vật nuôi trên hai mươi đầu 
con của các gia đình du mục để thiết lập các đàn lạc đà, cừu, đê, và 
gia súc của chính phủ - một cách thức thật độc đáo để xã hội chủ 
nghĩa hóa các tiểm lực sản xuất sữa! 


Trên đường từ Seattle về Pasadena, tôi đã dừng lại ở Berkeley 
để thăm Glen. Chúng tôi quyết định đi đến tòa lãnh sự Xô Viết ở 
San Francisco để xem các nhân viên ở đó có thể nói gì về việc tới 
thăm Tuva. 

Chúng tôi tìm thấy một tòa nhà gạch bình dân - với cả tá anten 
đủ loại ở trên mái - nằm trong một khu vực khá tân thời gần một 
cơ sở của Quân đội Mỹ, cách Cầu Cổng Vàng khoảng một dặm. 
Chúng tôi ấn nút ở cửa, thiết bị kêu ù ù nhè nhẹ, và cửa mở. Sau vài 
phút chờ đợi ngoài sảnh, xem lướt mấy cuốn quảng cáo du lịch về 
Armenia, Georgia và Azerbaijan, một nhân viên lãnh sự quán đến 
gặp chúng tôi - một quý ông dễ mến ở độ tuổi năm mươi. 

Chúng tôi trình bày nguyện vọng muốn đến thăm Tuva; vị này 
biết Tuva ở đâu (phải chăng, một người sưu tập tem?). Chúng tôi 
nói với ông ấy rằng ở đó không có văn phòng Intourist; thay vì đáp 
lại chúng tôi bằng những lời đặc sệt bàn giấy (“Nếu không có văn 
phòng Intourist ở đó, thì rõ là các ông không thể đến được!”), ông 
ấy hỏi, “Thế, có chẳng hạn một viện nào đó ở Tuva hay không?” 

“À, có!” tôi thốt lên 

“Đó là TNIIYaLI - Tuvinskii Nauchno-Issledovatelskii-Institut 
Yazyka, Literatury, ¡ Istorii, Glen phát âm một cách hoàn hảo cái 
ngôn ngữ rắc rối ấy. 

“Chúng tôi có liên lạc với một thành viên của viện ấy, tôi 


thêm vào. 


62 - RICHARD FEYNMAN 


“Tốt rồi, vậy thì? vị nhân viên lãnh sứ quán nói, “có lẽ các ông 
có thể để nghị viện đó gửi cho một giấy mời.. ” 

“Chỉ vậy thôi sao?” tôi hỏi có phần hoài nghi. “Chỉ một lá thư 
của viện đó?” 

“Đó là tất cả những gì các ông cần”. 

“Ihậm chí không cần cái gì từ Moscow?” 

“Không cần, một thư chính thức của viện ở Kyzyl gửi cho chúng 
tôi là đủ. Khi thư đến, chúng tôi sẽ báo, rồi cấp visa cho các ông” 

“Thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ làm như thế và sẽ gặp lại ông sau 
vài tháng nữa!” 

Chúng tôi bắt tay vị nhân viên lãnh sự quán - tôi cảm thấy muốn 
ôm ông ta - và lâng lâng ra khỏi lãnh sự quán. Khi đã ngồi vào xe 
của Gilen, tôi nói, “Chúng ta không được làm hỏng cơ hội này, tiếng 
Tuva thật ngộ để giải mã và học cho vui, nhưng với chúng ta nó 
không phải là một phương tiện liên lạc hiệu quả. Một bức thư bằng 
tiếng Nga sẽ chuẩn hơn về mọi nhẽ. Như thế thì viện sẽ hiểu chính 
xác chúng ta cần gì: một thư mời gửi tới lãnh sự quán. 

Chúng tôi chạy xe tới một hiệu sách tiếng Nga cách đó chừng một 
dặm. Glen tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn cách viết thư công vụ 
bằng tiếng Nga; và, bây giờ thì cậu ấy cần một máy chữ tiếng Nga. 
Ở hiệu sách, Glen đã hỏi được mấy nơi có thể có loại máy chữ này, 
nhưng đều không có phản hồi mong muốn. Quá thất vọng, chúng 
tôi tra cứu cuốn “Những trang vàng” và đã tìm thấy một người tên 
là Archie, chủ sở hữu một cửa hiệu nhỏ gần phố Tàu. “Sang đó đỉ; 
Glen nói. “lôi sẽ kiếm cho anh một món hời!” 

Quả thực Glen đã kiếm được một “món hời” - một máy chữ 
Ukraina với giá $25. Nó có thể dùng để gõ chữ tiếng Nga, vì tiếng 


Ukraine cũng được viết bằng bảng chữ cái Slavơ. Nhưng việc lần 
tìm các chữ cái trên một bàn phím lạ quả là mất thời gian, nên Glen 
đã viết tay bản nháp đầu của bức thư. 

Tôi mang bản dịch tiếng Anh của bức thư này về Pasadena, 
đưa cho Richard xem (ông ấy bảo, được đấy), rồi gửi lại cho 
Glen. Cậu ấy gõ bản thư tiếng Nga bằng máy chữ mới của mình 
rồi gửi nó đi. 

Một năm học mới bắt đầu (cũng lại không có lớp địa lý); tiếp 
tục những buổi chơi trống và buôn chuyện với Feynman. Chúng 
tôi cố gắng cẩn trọng với những hy vọng của mình về thành công 
của kế hoạch cuối cùng này, cho dù chúng tôi biết lần này thì nó 
phải vận hành. 

Một hôm, Richard gọi cho tôi. “Hãy đến đây, anh bạn trẻ, tôi có 
cái này cho cậu xem. 

Tôi chạy bộ sang nhà Feynman. 

Richard đang cầm một đĩa hát 12 inch (khoảng 30cm), có tên 
là Melodii Tuvy (Giai điệu Tuva), do Kip Thorne gửi cho. Ihorne là 
một nhà vật lý của Caltech, nghiên cứu các vấn đề gần với Braginsky 
và Ginzburg, hai nhà khoa học Nga mà Richard quen biết. Ông này 
vừa mới trở về từ Moscow. 

Có mấy dòng tiếng Nga ở bìa bọc phía sau: chúng tôi nhận ra 
tên mình; đoạn còn lại là “Với sự kính trọng chân thành và những 
lời chúc tốt đẹp nhất. Cùng những lời chào từ Tuva, S. Vainshtein”. 
Tin nhắn gửi kèm của giáo sư Thorne viết, “Lá thư của Vainshtein 
gửi RPF (Richard P. Feynman) đã được gửi đi. Với sự giúp đỡ của 
Giám đốc Viện [Dân tộc học ở Moscow] ông ấy đang cố thu xếp để 
RPF có thể đến thăm Tuva”. 


ó4 - RICHARD FEYNMAN 


Hết sức phấn khích, Richard lấy cái đĩa ra khỏi bao giấy. Tôi đến 
chỗ máy quay, phủi bụi, lau cái kim hát, cẩn thận đặt đĩa vào, và thở 
thật sâu. Khi tay hết run, tôi mới nhẹ nhàng đặt kim lên đĩa hát. 

Những gì chúng tôi nghe được thật quá tuyệt vời, tôi muốn các 
bạn được tự mình nghe những âm thanh ấy. (Một băng thu âm đặc 
biệt được kèm với bản cứng nguyên gốc của cuốn sách này có thể 


nghe được ở www.FOTuva.org/soundsheet.) 





Lhàn Tù Trưởng! 


Chúng tôi hoàn toàn bị sốc. Tuva, một nơi cô lập 
ở trung tâm châu Á - cái mảnh đất nhỏ bị lãng quên 
với những con tem bưu điện mê hồn ấy - đã vượt quá 
cả những giấc mơ ngông cuồng nhất của chúng tôi. 
Những âm thanh trên cái đĩa hát thật quá đỗi kinh 
ngạc: làm thế nào một ca sĩ có thể hát đồng thời hai 
nốt? Thoạt tiên, “giọng” cao hơn vút lên như tiếng 
sáo, vài quãng cao hơn giọng cơ bản. Rồi đến các kiểu 
hát höỡmei khác lạ hơn, mà kỳ bí nhất trong đó là cái 
cách hát “liến láu, nghe như tiếng côn trùng xa xôi 
quyện lại. 

Phải mất vài ngày chúng tôi mới lấy lại được sự 
thăng bằng. Cuối cùng, tôi đã gửi những âm thanh 
kỳ bí này cho tất cả Những người bạn của Tuva, trong 
đó có Mary Zirin, cô đã để nghị tôi gửi một bản copy 
cho Mario Casetta, một DJ (người giới thiệu nhạc trên 
đài phát thanh) có uy tín về nhạc dân tộc ở đài KPFK, 
một đài phát thanh độc lập của địa phương. 


ó7 


Tôi đã viết cho Casetta chỉ đơn giản thế này: “Hãy đoán xem đây 
là cái gì, và từ đâu đến - Ralph Leighton, 577-8882”. (Mách nước: 
hãy xem những chữ cái nào trên điện thoại tương ứng với 8882.) 

Casetta trả lời ngay lập tức. “Nó có vẻ như cái gì đó mà tôi có 
trong đĩa hát của Mông Cổ" anh ta nói một cách hào hứng. (Thật 
ra, đĩa hát của anh ấy có mấy höỡmei của miền tây Mông Cổ, nơi 
có vài ngàn người Tuva sinh sống.) 

Tôi nói với Casetta rằng, những âm thanh kỳ bí ấy đến từ một 
vùng đất từng được gọi là Tannu Tuva. 

“Tannu Tuva - anh ngụ ý cái nơi có những con tem bưu điện 
tuyệt đẹp phải không?” (Mario cũng đã từng sưu tập những con 
tem đặc biệt của Tuva khi còn nhỏ.) “Chúng tôi sẽ phải làm một 
chương trình - chỉ cần cho tôi chút thời gian để lục lọi gác mái và 
tìm bộ sưu tập của mình”. 

Vào cuối tháng Mười, Richard phải đi kiểm tra sức khỏe ở UCLA. 
Các kết quả kiểm tra là “thú vị” theo cách nhìn của Richard; nhưng 
theo bất kỳ ai khác thì chúng là đại họa: khối ung thư trong ổ bụng 
của ông, mà đáng lẽ ra đã được cắt bỏ ba năm về trước, nay đã phát 
triển thành một khối phức tạp bao xung quanh ruột. 

Bác sĩ Donald Morton ở Bệnh viện Ủng thư John Wayne của 
UCLA đã được mời đến để tiến hành phẫu thuật. “Tôi tin rằng bằng 
cách cắt đi chừng 2,5cm mô lành ở xung quanh tôi sẽ moi ra khối 
u ác), nhà phẫu thuật nói. “lôi thường không dừng lại cho đến khi 
có thể nhìn thấy cái bàn mổ phía dưới”. 

“Cơ may thành công cho một ca mổ như vậy là như thế nào?” 
Richard hỏi. 


“Vâng, tôi đã từng mổ cho cả tá bệnh nhân, và chưa một lần thất 
bại - tuy nhiên tôi vẫn còn chưa biết đâu là mặt hạn chế của mình”: 


ó8 - RICHARD FEYNMAN 


Richard phải xạ trị để làm mềm các mô ung thư, và sau đó phải 
trải qua một ca phẫu thuật mười tiếng đồng hồ. Khi vết mổ sắp được 
khâu lại thì một động mạch ở gần tim của ông bị vỡ. Để qua được, 
ông đã cần tới tám mươi pint máu (một pint tương đương 0,473 
lít). Tình cờ, ngày hôm ấy ở UCLA có hai bệnh nhân nữa cũng cần 
máu tương tự, thành thử ngân hàng máu cạn kiệt. Tin cấp báo bay 
về Caltech và bộ phận trực thuộc của nó, Phòng thí nghiệm đẩy 
phản lực (Jet Propulsion Laboratory). Trong vòng hai giờ đồng hồ 
đã có một dãy dài hàng trăm người từ Pasadena tình nguyện hiến 
máu vào “tài khoản ngân hàng” của Richard Feynman. 

Cuộc phẫu thuật kết thúc sau mười bốn tiếng. Quá trình hồi phục 
của Feynman khá chậm, nhưng ông không hề than phiền - với ông, 
còn sống sau ca mổ như vậy đã là lãi rồi. 

Vào tháng Mười hai, trong hộp thư của tôi xuất hiện một phong 
bì nhiều màu sắc - phải chăng một tấm thiệp Giáng Sinh đến sớm? 
Tôi nhận ra ngay đó là cái gì: cuối cùng thì Daryma đã trả lời! Tôi 
mang bức thư sang chỗ Richard và chúng tôi cùng mở phong bì. Sau 


đó là một tuần thích thú với việc giải mã bức thư, và kết quả như sau: 


Xin chào, các bạn Ralph Leighton và Richardl 

Các bạn sống, làm việc thế nào? Các bạn-với mới cái gì? Chúng 
tôi-chỗ mùa thu đã tới. Các lá thư của các bạn đã gửi đã nhận được 
tôi. Món quà đã gửi cũng đã nhận được tôi. Lớn với (lời cảm ơn) 
tràn đầy tôi. 

Bạn-tới kargyraa, höömei, sygyt để-gửi tặng phẩm nhưng tìm- 
chưa thấy tôi. Tìm thấy sau khi sẽ gửi tôi. [Có vẻ như, rất khó kiếm 
được Melodii Tuvy ở Tuva.] 

Tôi năm nay kỳ nghỉ Mông Cổ-tới đã đi-tôi. Tuyệt vời đã. 


Các bạn từ điển Nga-Tuva tìm thấy các bạn và dịch, rất tốt. 

Các bạn-cho cái gì cần, viết các bạn. 

Sức khỏe-hạnh phúc có tới các bạn mong muốn-tôi. 

Lớn với [lời cảm ơn] tràn đầy tôi. 

Biết-tôi những người bạn-của các bạn-tới lời chào-của tôi làm 


đây-các bạn. 


Chúng tôi gửi bản dịch lá thư của Ondar, cùng với lá thư cách 
đây hai mươi hai tháng tới giáo sư Krueger để kiểm tra xem có 
chính xác không. Krueger viết lại, “Phong cách rõ ràng là rất đơn 
giản và trực tiếp, nếu các ông cho phép, tôi xin được dùng cả hai lá 
thư vào mục đích giáo dục. Sinh viên nên được đọc các lá thư này 
sớm. Có vẻ như những lá thư này là trò chơi vỡ lòng cho các học 
sinh học tiếng Thổ. 

Chúng tôi viết một bức thư ngắn cho Ondar, chúc ông một năm 
mới hạnh phúc, giới thiệu ông với Glen Cowan, và hỏi liệu viện của 
ông đã nhận được lá thư của Glen chưa. Chúng tôi kể rằng, thời 
tiết ở Pasadena là “10 độ dương” (50 độ F), và hỏi thời tiết ở Kyzyl 
là thế nào (có lẽ “10 độ âm; hay 14 độ F?). Chúng tôi kết thúc lá 
thư theo đúng thông lệ: “Lớn với [lời cảm ơn] tràn đầy-chúng tôi” 

Vào tháng Giêng 1982 chúng tôi nhận được lời chúc năm mới 
từ Sevyan Vainshtein. Ông ấy viết, “Mong rằng giấc mơ đến thăm 
Tuva của các bạn sẽ trở thành hiện thực vào năm mới này”. Chúng 
tôi xem những lời đó là dấu hiệu cho thấy ông ấy và giám đốc Viện 
Dân tộc học ở Moscow đã có tiến triển tốt trong việc sắp xếp chuyến 
đi cho chúng tôi và bắt đầu mơ tưởng về việc chơi trống trong một 
nhà hát ở Kyzyl. 


70 - RICHARD EFEYNMAN 


Chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị cho một chương trình sát sườn 
hơn, ngày hội âm nhạc Caltech hằng năm. Lần này là vở Nam Thái 
Bình Dương. Richard và tôi được đề nghị giúp dàn dựng âm thanh 
cho hòn đảo thần thoại Bali Hai trong một khung cảnh đặc biệt do 
Shirley Marneus, một đạo diễn của Caltech dàn dựng. Chúng tôi 
sẽ chơi trống cho một nhóm mang váy cỏ buông xuống một cách 
quyến rũ trên những cái hông rung rung như những cái máy giặt 
Maytag bị mất kiểm soát. 

Tôi có một băng ghi âm về nhạc trống Tahiti, nhưng trừ duy 
nhất điệu ai ca đưa tang, tất cả các nhịp khác đều quá nhanh, chúng 
tôi không hy vọng học được. Vì thế tôi đã gọi cho Mario Casetta ở 
KPEK để hỏi xem anh ấy có gì khác không. 

“Người mà anh nên hỏi là Jack Kineer? Casetta bảo. 

Kineer có một nhóm trống Tahiti - gồm chủ yếu là dân ngoại 
thành da trắng - nhóm đang chuẩn bị cho lễ hội múa Polynesia 
trên “đảo” Carson (một thành phố ở hạt Los Angeles nơi có nhiều 
người Samoan sinh sống). Anh ta mời Richard và tôi đến tham dự 
buổi diễn tập ở nhà mình. 

Khi chúng tôi bước xuống đường dẫn vào nhà, chúng tôi đi theo 
nhịp trống rộn ràng phát ra từ nhà xe và mở cánh cửa bên. Một trận 
cuồng âm íiki-fiki taka-taka toona-taka tiki-taka hất chúng tôi vào 
tường và tấn công cơ thể chúng tôi từ đầu tới chân. “Cậu có thể tìm 
thấy mọi thứ ở Los Angeles, Richard kêu lên, “Thế giới thật kỳ diệu!” 

Trong lúc giải lao chúng tôi nói chuyện với Kineer về Tahiti. Hóa 
ra, anh ấy có thể nói tiếng của vùng này, nhờ thế Richard học được 
cách nói “Hãy giúp các tay trống!” và “Hãy giúp các vũ công!” bằng 
tiếng Tahiti đương thời. 


Khi lái xe trở về, Richard phá lên cười. “Trừ những người Tahiti 
ra, khán giả duy nhất sẽ hiểu được tiếng Tahiti của tôi là Murry 
Gell-Mann'”. Ông tủm tỉm. 

Tôi biết chắc là, dù Gell-Mann có ở trong khán phòng hay không 
thì Richard vẫn luôn muốn là người đáng tin cậy nhất trong vai diễn 
của mình. Khi chuẩn bị cho buổi trình diễn vở Người buôn ngà vơi ở 
San Francisco, ông cũng đã học từ Ned Munger, một chuyên gia về 
châu Phi của Caltech, một số câu tiếng Ewe, một ngôn ngữ Tây Phi. 

Một buổi sáng sớm đầu tháng Hai, tôi bị tiếng sấm sét đánh thức 
dậy. Tôi bật radio lên và vẫn còn mơ mơ màng màng. Tôi bắt đầu mơ 
thấy một anh chàng đang giải thích về höỡmei trên đài phát thanh: 
“Sự hòa âm được tạo ra trong miệng theo cùng cách như ở đàn hạc 
của người Do Thái, nhưng trong trường hợp höỡmei, giọng hát tạo 
âm cơ bản. Rồi anh ta thực hành minh họa kỹ thuật này. Cái âm 
thanh kỳ lạ mà cho đến lúc ấy tôi đã nghe được chỉ ở Melodii Tuvy 
giờ đang được tạo dựng bởi một người MỹI 

Giấc mơ của tôi tiếp diễn, cái anh chàng trên radio kể một câu 
chuyện về nguồn gốc của höỡmei: “Chuyện kể rằng hớỡmei bắt nguồn 
từ một nhà sư khi ông nghe thấy âm thanh của thác nước vang 
vọng trong một hẻm núi ở Tây Mông Cổ. Âm thanh đó chính là 
gợi ý ban đầu.... Tôi tỉnh dậy - câu chuyện này quá kỳ quặc ngay 
cả với một giấc mơ! Tôi lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cộng 
hưởng với tiếng thác đổ trên đài phát thanh và - tôi không thể tin 
được - höömeï! Người dẫn chương trình nói lời tạm biệt: “Đây là 
Tom Vitale ở New York”. 


1... Murry Gell-Mann sinh năm 1929, giải Nobel Vật lý năm 1969, đã từng là giáo sư ở 
Caltech cùng với Feynman, hiện sống ở New Mexico, Mỹ 


72 - RICHARD EFEYNMAN 


Tôi loạng choạng quanh phòng để kiếm cái bút và mảnh giấy, 
miệng lầm bẩm “Tom Vitale, Tom Vitale, Iom Vitale”. Tôi hầu như 
không có cơ sở nào để biết bao nhiều phần trong giấc mơ kỳ lạ của 
mình là sự thật. Khoảng nửa giờ sau, Mary Zirin gọi: “Anh có nghe 
bản phóng sự trên NPR không? ” 

“Tôi nghĩ là có) tôi đáp lại. “Có đúng là cái anh chàng giải thích 
và minh họa höỡme¡ không?” 

“Đúng rồi, cô ấy đáp. “Chương trình được phát sóng hai tiếng 
một lần, nên tôi sẽ thu âm cho anh khi nó được phát lại ngay trước 
9 giờ. 

Sau giờ dạy, tôi đến chỗ Mary để nghe băng ghi âm bản phóng 
sự của Tom Vitale. David Hykes, anh chàng giải thích cách hát, có 
một ban nhạc ở New York có tên là Đội hợp ca hòa âm, thường 
biểu diễn ở các nhà thờ. “Nước mình thật kỳ lạ; tôi nghĩ. ! “Mình 
phải gặp anh chàng này”. 

Tôi liên lạc với Hykes qua NPR, và nói với anh ấy về nỗ lực tìm 
cách tới thăm Tuva của tôi, Richard và Glen. Anh ta trả lời, “Có 
một anh chàng tên là Ted Levin, anh này đã gắng để đến được Tuva 
nhiều năm rổi. Tôi sẽ cho anh ấy số điện thoại của anh”: 

Levin cho biết sẽ có một hội nghị höỡmei vào mùa hè năm đó 
ở Hovd, Mông Cổ. Tôi kể với Richard về điều này, và chúng tôi mở 
atlas ra. Hovd (trước đây là Kobdo), náu mình trong vùng Núi Altai, 
cách Tuva chỉ 200 dặm về phía Nam và có một con đường nối hai 
thành phố. Theo dự đoán, rất nhiều người Tuva sẽ xuất hiện ở hội 


1. Với ý nghĩ này tôi quá là tỉnh lẻ. Có cả những đội hợp ca hòa âm ở Anh, Pháp và Đức. 
Hykes và Đội hợp ca hòa âm của anh ta đã cho ra một số đĩa, băng và CD về các tác 
phẩm của họ, một trong đó cuối cùng đã thành phần hòa âm chính cho bộ phim Dead 
Poefs Socief. 


nghị này, vì thế chúng tôi có khả năng sẽ gặp được ông bạn Ondar 
Daryma của mình ở đó. Nếu chúng tôi không thể đi lậu trên xe buýt 
chở những người Tuva trở về Kyzyl thì chúng tôi có thể mặc quân 
áo người chăn cừu và chuồn bộ vào Tuva. 

Tôi gọi điện cho Giáo sư Krueger ở Indiana kể về hội nghị này. 
Là một chuyên gia về Mông Cổ, ông rất muốn tham dự. Ông ấy nói 
sẽ kiểm tra lại thông tin qua các đầu mối ở Ulaan Bator. 

Cuộc nói chuyện của chúng tôi chuyển sang Otto Mănchen- 
Helfen. “Tôi đã gặp ông ấy một lần ở Berkeley” Krueger nói. “Ông 
là giáo sư về lịch sử nghệ thuật ở đó. Nay ông ấy đã mất rồi, nhưng 
có lẽ vợ của ông thì vẫn sống ở Khu Vịnh. 

Tôi nói lại chuyện này với Glen và cậu ấy bắt đầu hỏi lòng vòng 
các cơ quan khác nhau ở Berkeley. Sau vài ngày, Glen gặp được 
Guitty Azarpay, giáo sư ngành Cận Đông học, người đã từng là học 
sinh cao học của Mảnchen-Helfen. “Vâng, bác sĩ Anna Maenchen 
vẫn còn sống, và hiện đang hành nghề phân tâm học ở Berkeley”, 
bà giáo sư nói. Glen liên lạc với bác sĩ Maenchen qua điện thoại và 
xin bà cho cả hai chúng tôi một cuộc gặp. 

Bác sĩ Maenchen là một người phụ nữ đặc biệt: sinh ra ở St. 
Petersburg, bà đã chứng kiến cuộc cách mạng Nga khi còn là một 
thiếu niên. Ngay sau khi những người Bolshevik lên nắm quyển, bà 
cùng gia đình tháo chạy sang Đức. 

Anna gặp Otto ở Berlin. Là một người Dân chủ Xã hội trực tính, 
Otto đã bị Đức quốc xã buộc phải rời khỏi thành phố này vào đầu 
những năm 1930. Sau vài năm ở Vienna, nơi Anna đã học về phân 
tâm học, họ một lần nữa phải chạy trốn khỏi bọn Đức quốc xã, và 


lần này họ sang Mỹ. 


74 - RICHARD FEYNMAN 


Bác sĩ Maenchen có câu chuyện riêng của mình để kể về Tuva: 


Mùa hè năm 1929 tôi ở tại khu nghỉ dưỡng Rodaun, gần Vienna, 
và vào ngày 26 tháng Bảy, ngày sinh của chồng tôi, tôi muốn gửi cho 
anh ấy một bức điện. lôi viết địa chỉ gửi tới là “thành phố Kyzyl- 
Khoto ở nước Tannu Tuva”. Người trưởng trạm bưu điện, sau khi 
nhìn tôi cứ như thể tôi mắc căn bệnh tâm thần nào đó, đã quay vào 
cái bưu phòng bé nhỏ để tra cứu mấy cuốn sách của mình. Khi quay 
ra, ông ấy nói một cách đắc thắng, “Chẳng có thành phố nào tên là 
Kyzyl-Khoto, và chẳng có nước nào tên là Tannu Tuva cả”. Tôi không 
nhượng bộ và đã yêu cầu ông ta chuyển tiếp để bức điện của tôi sẽ 
được gửi đi từ Nhà bưu điện chính của Vienna. Hôm sau nhận được 
một bức điện từ Vienna, nói rằng, “Không có thành phố nào như 
vậy; không có quốc gia nào như vậy”. Người trưởng phòng bưu điện 
rất hãnh diện vì đã được chứng tỏ là mình đúng. Dù vậy, tôi đã nhờ 
ông ấy thêm vào địa chỉ “qua Novosibirsk? một thành phố Siberia 
phía tây bắc Mông Cổ. 

Hai tháng sau, đoàn thám hiểm của chồng tôi, trên những con 
ngựa Mông Cổ của mình, đã gặp một ngôi nhà lưu động do lạc đà 
kéo. Vì những cuộc gặp như vậy không phải ngày nào cũng xảy ra 
trên các thảo nguyên của những người du mục này, nên cả hai nhóm 
đều dừng lại, và thế là chồng tôi nhận được bức điện. Chẳng còn chữ 
nào có thể đọc được, nhưng ngày tháng thì vẫn còn, nên anh ấy biết 
được đó là bức điện chúc mừng sinh nhật. 


Vì một lý do khác, tôi đã đến San Francisco đón năm mới Trung 
Quốc cùng gia đình một người bạn gái tên là Phoebe Kwan. Tôi 
nhớ là đã đọc ở đâu đó rằng người Tuva cũng theo Năm Âm lịch, 
nên tôi đã bảo Glen, “Này, tối nay hãy gọi cho Ondar và chúc ông 


⁄ 3» 


ấy Shaøaa hạnh phúc”. 


“Anh điên thật rồi, Ralph”. 

“Tôi biết, nhưng tôi sẽ trả tiền cho cuộc gọi, tôi muốn đọc cho 
Ondar vài câu bằng tiếng Tuva. Cậu sẽ nói chuyện với ông ấy bằng 
tiếng Nga được không?” 

“Được thôi, nếu anh muốn” 

Từ căn hộ của Glen tôi lấy số 00 để nối với tổng đài bên kia đại 
dương, hóa ra là ở Pittsburg. Có hai cách gọi tới Liên Xô: một cách 
là xếp hàng và tổng đài sẽ gọi cho chúng tôi khi đến lượt (thường là 
đợi 3 đến 9 tiếng); cách khác là đặt trước 23 tiếng. Tôi đặt một cuộc 
gọi vào 10 giờ tối hôm sau, lúc ấy sẽ là I hay 2 giờ chiều ở Kyzyl. 

Sắp đến giờ, tôi đến nhà Glen. Một tiếng sau, điện thoại kêu - đó 
là tổng đài quốc tế. Glen cầm điện thoại. 

“Xin cho biết tên thành phố? người trực tổng đài nói. 

“KyzyỪ 

“Xin ông đánh vần tên đó”. 

“K-Y-Z-Y-Ƒ. 

“Xin chờ một lát”. 

Có vài tiếng lích kích, một thoáng yên lặng, rồi một giọng tiếng 
Nga - đó là tổng đài ở Moscow. 

“Nước Mỹ đang gọi, tổng đài ở bên kia đại dương nói. “Chúng 
tôi muốn gọi tới KyzyÏ. 

“Thành phố mào?” 

Ty 2W 


Glen nói, “Kyzyl, Tuvinskaya, ASSR... 
“À - vâng vâng. Kyzy” 


76 - RICHARD FEYNMAN 


Lại vài tiếng lích kích, lại im lặng, và sau đó nghe thấy một giọng 
yếu hơn - đó là tổng đài Kyzyl. 

Glen nói bằng tiếng Nga, “Chúng tôi muốn nói chuyện với Viện 
Ngôn ngữ, Văn học và Lịch sử, TNHYaLE. 

Lại im lặng. 

Rồi nghe tiếng chuông điện thoại. Ai đó trả lời. 

Glen nói, “Allo, eto Glen Cowan. Ya zvonyu 1z Kalifornii” 

Khi người ở đầu bên kia trả lời, Glen chỉ vào điện thoại và nói 
nhỏ, “Ondar đấy!” 

Trong khi cuộc đàm thoại tiếp diễn, con mắt tâm linh của tôi 
có thể nhìn thấy Ondar ngồi trong một căn phòng, cách chúng tôi 
một phần tư vòng quả đất, cái sàn nhà của căn phòng đó song song 
với các bức tường nhà chúng tôi. Tôi tưởng tượng con đường mà 
giọng nói của Glen phải đi qua để đến được Kyzyl: vượt qua vùng 
đất từ Oakland đến Pittsburg; lên vệ tinh và xuống lại ở Helsinki 
(nơi “đường dây nóng” đi đến); dọc theo vài trăm dặm đường điện 
thoại tới Moscow; rồi hơn ba ngàn dặm đường dây vượt qua Urals 
và cắt ngang Siberia tới Novosibirsk, Abakan, và cuối cùng là Kyzyl 
- tất cả chỉ mất chưa đầy nửa giây! 

Glen chúc Ondar Shaøaa hạnh phúc, và kể rằng ngày lễ này đã 
được chào mừng ở San Francisco với một cuộc diễu hành lớn dọc 
qua phố Tàu. “Shagaa được chào mừng ở Tuva như thế nào?” cậu 
ấy hỏi. 

“Chúng tôi chỉ làm lễ mừng” Ondar nói. 

Chuyển hướng câu chuyện, Glen hỏi về giấy mời mà chúng tôi 
đã nhờ viện của Ondar giúp - hình như bức thư tuyệt tác viết bằng 
tiếng Nga của cậu ta vẫn chưa tới. Glen đọc địa chỉ của lãnh sự quán 


Liên Xô cho Ondar, và bảo đảm với chủ nhà tương lai của chúng tôi 
rằng, tất nhiên, chúng tôi sẽ tự chi trả mọi chi phí của mình ở Tuva. 

Ondar nói rằng ông sẽ chuyển thông tin này tới giám đốc của 
TNIIYaLI. 

Rồi đến lượt tôi nói. Tôi bắt đầu đọc theo cuốn Cụm từ và thành 
ngữ Tuva-Mông Cổ-Nga (và giờ là - Anh). “Ekii!” (Xin chào!) 

Ondar trả lời, “Ekiil” 

Baiyralai-bile xolbashttyr silerge baiyr chedirip tur men!” (Tôi 
chúc mừng ông nhân ngày lễ!) 

“Huh huh.. ” 

“§ilerning kadyyngar deesh ob dashkany kodurein!” (Nâng cốc 


này chúc sức khỏe của ông!) 

“Huh huh...” 

Tôi đọc khoảng nửa tá những câu loại như vậy; Ondar đáp lại 
theo cùng một cách: “Huh huh...” 

Cuối cùng tôi kết thúc bằng “Baiyrlig!” (Tạm biệt!) 

Ondar đáp lại, “Baiyrlig!” 

Chà, thế đấy, tôi tự nhủ. Ít ra tôi có thể nói “xin chào” và “tạm 
biệt” bằng tiếng Tuva. Tất cả những câu khác có vẻ như Ondar 
không hiểu, vậy là tôi sẽ chỉ nên dùng các từ đơn khi nói với người 
bản địa ở Tuva. 

Khi tôi quay về đến Pasadena, việc luyện tập vở Nam Thái Bình 
Dương đã bước vào giai đoạn cuối. Các em sinh viên đã chế tác cho 
Richard một cái mũ thành cao với nhiều chiếc lông màu sặc sỡ, cùng 
với một cái áo choàng dài không tay trang trí bằng những vỏ sò vỏ 
ốc. Tôi thì được cấp một cái khố. Đạo diễn luôn cư xử với Richard 


như một “Tù trưởng” và tôi cũng bắt đầu làm theo. 


78 - RICHARD EFEYNMAN 





“lì trưởng của Bali Hai” đang chơi một giai điệu cực kỳ kích động cho cử tọa 
Caltech đầy hứng khởi (Được phép của Viện Công nghệ California - Caltech). 


Vào đêm mở màn, sức khỏe của Tù trưởng chưa thật ổn - ông 
phải ngủ trong hầu hết buổi diễn và chỉ dậy để diễn cảnh Bali Hai. 
Nhưng khi ông chỉ huy dàn trống và các vũ công - trong trang phục 
Tahiti - hòa cùng ông trên sân khấu, thì giọng của ông khỏe và tự 
tin làm sao. Ông chơi trống chỉ vài phút, nhưng với nhiệt huyết tràn 
đầy tưởng chừng như sức khỏe của ông đã phục hồi một trăm phần 
trăm. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông trước công chúng kể 
từ ca phẫu thuật mười bốn tiếng đồng hồ đáng sợ ba tháng trước 
đó, vì vậy đó là khoảnh khắc đây xúc động với khán giả - nhất là 
với đội quân những người tình nguyện, những người rõ ràng là rất 
hài lòng thấy máu của họ đã được truyền đến đúng chỗ. Cảnh của 
chúng tôi làm ngưng cả buổi diễn với tiếng vỗ tay như sấm và khán 
giả đồng loạt đứng dậy hoan hô. 


80 - RICHARD FEYNMAN 





Ehúng tôi xuiất hiện 
ở Trung tâm Phaêu H 


Vào cuối tháng Hai, tôi nhận được một cuộc gọi 
của Mario Casetta ở KPEK: anh ấy đã tìm thấy bộ sưu 
tập tem của mình. Tôi mang theo Melodii Tuwy và vài 
cuộn băng của Đội hợp ca hòa âm tới phòng thu để 
thu âm một chương trình về Tuva, trong chương trình 
này Mario tự chỉ định mình là giám đốc chi hội Những 
người bạn của Tuva ở Silverlake!. Sau khi chương trình 
được phát sóng, nhiều thính giả của KPEK muốn trở 
thành hội viên. Mỗi lần Mario phát sóng lại chương 
trình này (khoảng một năm một lần), tôi lại nhận được 
những lời chào từ những người say mê Tuva gọi về 
246-TUVA, số điện thoại của tôi khi đó. 

Việc có được số điện thoại đó đã đòi hỏi ở tôi một 


chút láu cá, cộng với thiện ý của công ty điện thoại. 


1. Silverlake là một quận của Los Angeles, phía đông-bắc của Hollywood 


= 


81 


Ý tưởng sở hữu một số điện thoại đặc biệt đã xuất hiện lần đầu khi 
tôi tình cờ có được số đẹp 798-8897 (đọc xuôi hay ngược đều như 
nhau). Khi tôi chuyển chỗ ở, tôi hỏi công ty điện thoại xem những 
số đầu nào còn đang trống. Rồi tôi thử mỗi cụm số đầu còn trống 
kèm với cụm số đuôi - 8882. Số 577-8882 báo với tôi rằng, “Số điện 
thoại mà bạn vừa gọi hiện thời chưa đưa vào sử dụng” Đó là số mà 
tôi muốn có: 577-TUVA đã được đưa vào sử dụng. 

Bộ phận dịch vụ khách hàng đã cho tôi số đó mà không gây 
phiến toái gì. 

Vài năm sau, khi tôi chuyển sang thành phố bên cạnh với các cụm 
số đầu tiên khác đi, thì có những quy định mới: những số điện thoại 
đặc biệt mà chúng cấu thành các từ sẽ phải trả thêm tiền - trong giới 
kinh doanh có hẳn một thị trường cho loại dịch vụ, kiểu như “EOR- 
CARS” hay tương tự như vậy - do vậy tôi phải chứng minh là chữ 
đó có liên quan đến tên của tôi, nếu không muốn trả phí sử dụng. 

Tôi nói, “Tôi muốn có số điện thoại ngụ ý Tuva - Tannu Tuva.. 

Đại diện dịch vụ khách hàng nói, “Tuva là họ phải không ạ?” 

“Vâng, còn Tannu là tên riêng” 

Kế hoạch đã thành công; tôi có được số 246-8882. Khi tôi báo 
với Richard số điện thoại mới này, ông nói, “8882 ngụ ý Tuva; có lẽ 
246 cũng có nghĩa gì đó”. (Đúng thế.) 

Khi cuốn danh bạ điện thoại mới có chứa “lannu Tuva” xuất 
hiện, cái tên này ngay sau đó đã nhận được đủ loại thư rác tinh 
vi - kể cả lời mời mua vé mùa trình diễn của Dàn nhạc đại hòa tấu 
Los Angeles. 

Một trùng hợp thú vị - một thầy giáo nữa ở Pasadena ngẫu nhiên 


có số điện thoại với bốn ký tự cuối cũng là 8882. Khi hiểu ra cụm 


82 - RICHARD EFEYNMAN 


số này ngụ ý Tuva, anh ấy nói, “Chà! Thật tuyệt! Cho đến giờ tôi 
vẫn nghĩ là, điều tuyệt vời nhất về những con số ấy là giai điệu nổi 
tiếng mà anh có được khi bấm chúng trên một cái điện thoại bàn!” 

Vào một ngày tháng Ba tôi nhận được điện thoại của Giáo sư 
Krueger. “Đã có một cuộc thanh trừng trong Bộ chính trị Mông 
Cổ" ông nói. “Bộ trưởng Văn hóa đã bị thay thế. Hội nghị höỡmei 
đã bị hủy” 

Đó là một cú đấm đích thực vào những tưởng tượng hão huyền 
của chúng tôi. Trong tất cả các con đường mà chúng tôi đã đặt ra 
để đi đến Tuva, con đường Mông Cổ là hấp dẫn nhất. Vì bức thư 
của Gilen gửi tới viện của Ondar hẳn là đã rơi mất tăm vào một cái 
khe ở đâu đó (hay một tập tài liệu của FBI), cơ hội khả thi nhất để 
chúng tôi đến được Tuva bây giờ nằm trong tay vị giám đốc viện 
của Vainshtein ở Moscow. 

Vào tháng Tư năm 1982, Argentina xâm chiếm các hòn đảo 
Falkland! - một vùng đất cô lập và hẻo lánh ở phía đối lập của quả 
đất so với Tuva. Trong thời gian đó, suốt cả mùa xuân dài, chúng 
tôi không có tin gì từ cả Kyzyl lẫn Moscow về những lời mời mà 
chúng tôi hằng mong ước. Hai tháng sau, khi chiến tranh ở Falkland 
vừa kết thúc thì một cuộc chiến khác lại bùng lên, Isarel xâm chiếm 
nam Li băng. 

Buồn chán về tình hình quốc tế, tôi chợt nảy ra ý tưởng mời 
Tù trưởng mừng ngày sinh lần thứ 64 của ông trễ một tháng ở Las 
Vegas. Chúng tôi tìm thấy một địa điểm ngay gần câu lạc bộ múa 
thoát y, nơi có mấy khách sạn mà ông đã biết - Flamingo, El Rancho, 


và lropicana. 


1. Argentina gọi là quần đảo Manvinas (NXB) 


Khi đến nơi, người ta đưa cho mỗi chúng tôi một cuốn “sách giải 
trí” đầy những phiếu dùng để chơi cá cược ở các bàn khác nhau. 
Chúng tôi cho rằng mỗi cuốn sách này trị giá 17,50 đôla, gần bằng 
giá phòng của chúng tôi. Chúng tôi xuống tầng dưới và sử dụng 
toàn các phiếu ấy (mà không đặt cược thêm) và thu được khoảng 
50 đôla. Richard nói, “Đây là cách đánh bạc, anh bạn - khi vận may 
đang thiên vị cậu!” 

Chúng tôi tham dự tiếp một vở diễn (tất nhiên cũng dùng phiếu), 
mà vai chính là một cây hài có tên “Mundane đại tài, màn diễn của 
anh ta đầy trò chơi chữ. Chúng tôi cười như điên. 

Hai ngày sau, khi chúng tôi làm thủ tục trả phòng, nhân viên 
tiếp tân nói, “Các vị muốn nhận lại 2 đôla tiền đặt phòng bằng tiền 
mặt hay bằng thẻ?” 

“Bằng cuốn sách giải trí có được không?” Tôi hỏi 

Chúng tôi ngạc nhiên và rất vui khi anh ta đưa cho chúng tôi 
bốn cuốn sách giải trí và giữ lại 2 đô la. Chúng tôi đi ngay sang một 
bàn chơi súc sắc và đặt xuống đó hai phiếu. 

Sau khi thu lấy chiến lợi phẩm của mình ở bàn đầu tiên, chúng 
tôi sang bàn súc sắc thứ hai và đặt hai phiếu khác. Nhưng trước khi 
chúng tôi đặt cược, một người đàn ông mặc com-lê đi đến và nói 
thầm gì đó với một người đàn ông lực lưỡng không nhìn thấy cổ 
đang ngồi giữa hai người gieo súc sắc, canh giữ các tấm thẻ. Người 
Không-Gổ nói, “Các quý ông, các vị phải rời khỏi bàn này” 

Chúng tôi định phản đối vì chúng tôi đã có được bốn cuốn sách 
giải trí một cách trung thực, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Người 
Không-Cổ, chúng tôi quyết định không nên liều thử vận may - ít nhất 
không phải ở bàn súc sắc. Chúng tôi nhanh chóng qua bàn 21 và chỉ 
đặt duy nhất một cược, rồi lao sang “bánh xe may rủi” trước khi ra về. 


84 - RICHARD EFEYNMAN 


Chúng tôi vẫn chưa dùng hết phiếu, dù vậy ít ra là tôi cũng có 
thể khoác lác với bạn bè của mình rằng, chúng tôi đã bị đuổi khỏi 
bàn chơi ở Las Vegas vì thắng quá nhiều. 


Về đến Pasadena, tôi đã có một lá thư đợi sẵn. Glen đã tìm thấy 
một số thông tin thú vị bằng tiếng Nga! về nhà thám hiểm bí ẩn 
người Anh được nhắc đến trong cuốn sách của Mãnchen-Helfen. 
Theo bản dịch của Gilen thì nguồn tin này viết: 


Hãy nhìn vào bản đổ châu Á - châu lục lớn nhất. Hãy vẽ các 
đường thẳng nối các điểm xa nhất ở các phía - từ bắc xuống nam 
và từ đông sang tây. Hai đường này sẽ cắt nhau tại một vùng của 
một đất nước bé nhỏ đầy đổi núi nằm trong một lũng sâu ở thượng 
nguồn con sông Yenisei thuộc Siberia hùng vĩ. Nằm ở chính tâm của 
châu Á, cách đều các núi băng cực bắc lạnh lẽo và Ấn Độ Dương ấm 
áp, cách đều dãy núi Ural già nua và Ihái Bình Dương mênh mang 
màu xanh da trời, đất nước này có tên là Tuva. 

Ở thế kỷ trước, được khích lệ bởi tinh thần thể thao, một nhà 
thám hiểm đã lên đường đến thăm Tuva. Trước đó ông ấy đã từng 
có mặt ở trung tâm của các châu lục - Âu và Phi. Nhà thám hiểm 
rất mong muốn đi đến trung tâm của châu Á rộng lớn. Gặp vô vàn 
khó khăn, trong hoàn cảnh hoàn toàn “chưa có lối đi; ông đã vạch 
đường xuyên đại ngàn tai-ga của Siberia, vượt dãy núi Sayan, và cuối 
cùng đã đến được thượng nguồn sông Yenisei. Bằng các tính toán 
phức tạp, ông đã xác định chính xác trên bản đồ điểm mà ông cần 
hướng tới, và trên mỏm đất cao của một thảo nguyên nhìn xuống 
dòng Yenisei trong xanh, ông đã dựng một cột gỗ khắc dòng chữ 
“Trung tâm châu Á” Sau khi đã đạt được mục đích của mình và thiết 


1. Trong cuốn V T§enfre Aziafskogo Maferika (Ở trung tâm của lục địa châu Á) của Yuri 
Promprov (Moscow, 1950) 


lập kỷ lục địa lý đặc biệt này, nhà thám hiểm quay về mà không có ý 
định tìm hiểu tiếp về cái đất nước khó đến được mà ông đã đến này. 


Đây gần như chính là câu chuyện mà Mänchen-Helfen đã kể, chỉ 
có một khác biệt nhỏ - cây cột gỗ thay cho tấm đá kỷ niệm, và châu 
Âu thay cho Bắc và Nam Mỹ, những lục địa mà nhà thám hiểm đã 
có mặt ở trung tâm của chúng. Rồi Alan cho biết đã tìm thấy một 
nguồn tư liệu từ năm 1927 cũng có câu chuyện tương tự.! Tôi quyết 
định tìm hiểu về vấn để này vào kỳ nghỉ hè. Nhà thám hiểm người 
Anh kỳ lạ này là ai? 

Ba năm sau, như một phần trong quá trình tìm hiểu tổng thể 
của tôi về Tuva, tôi đã viết thư cho Hội Địa lý Hoàng gia ở London 
(Royal Geographical Society) và kể với họ câu chuyện mà Otto 
Mãnchen-Helfen đã đề cập đến. Tôi đã nhận được thư phúc đáp từ 
G.S.Dugdale, một thủ thư ở Hội Địa lý Hoàng gia. Ông viết: 


Chúng tôi có một bản copy của Reise imns asiafische Tuwa và tôi 
đã tò mò tìm trích đoạn mà ông nói tới ... Tôi đã trả lời các câu hỏi 
về địa lý ở thư viện này hơn 20 năm nay, nhưng chưa bao giờ được 
hỏi về nhà thám hiểm người Anh vô định ấy. Tôi cũng mong rằng 


chúng tôi sẽ phát hiện được điều gì đó ... 


Ở UCLA tôi ngẫu nhiên va vào bộ Niên giám Whitaker, xuất bản 
ở London trong thời gian cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, thời kỳ 
hoàng kim của những cuộc thám hiểm được các du hành gia châu 


1. Nikolai I. Leonov, Taønu Tuva: Strana goluboi reki (Tannu Tuva: Đất nước của dòng 
sông xanh) (Moscow, 1927) 


86 - RICHARD FEYNMAN 


Âu đủ mọi thành phần thực hiện tới từng ngõ ngách của thế giới. Tôi 
lật xem từng năm một, bắt đầu từ 1881 (là năm đầu tiên của Niên 
giám có ở UCLA) tới 1900. Phần về châu Á năm 1885 khá đặc sắc: 


Châu Á vẫn đang mang lại việc làm cho nhiều nhà thám hiểm. 
TS. Sven Hedin, quay về Kashgar vào tháng Mười vừa qua sau bốn 
tháng ở lại Mustagh Ata, lại đã lên đường vào ngày 17 tháng Hai 
với chủ định đi tới Tây lạng. Khi vượt sa mạc cát Takla Makan, ông 
suýt mất mạng vì khát. Hai người của ông và sáu con lạc đà đã chết, 
hầu hết trang thiết bị của ông đã bị mất, và ông buộc phải quay lại 
Kashgar. Thật may là ông vẫn còn giữ được các tấm bản đồ và nhật 
trình của mình. Ông bà Littledale may mắn hơn. Họ lên đường vào 
tháng Mười một năm 1884, thực hiện chuyến đi thứ hai tới trung 
tâm châu Á, và được thông báo là đã tới được Kashmir một năm sau 
đó, sau khi vượt qua tây lây Tạng thành công. Hoàng tử Henry của 
Orleans, người đã từng đi xuyên châu Á từ tây sang đông, giờ lại đang 
bận rộn với chuyến đi tương tự nhưng theo chiều ngược lại. Hộ tống 
hoàng tử có các ông Briffand và Roux. Từ tháng Hai vừa qua, họ đã 
đi dọc biên giới phía bắc của Đông Dương đến tận sông Mekong, 
rồi quay lên hướng bắc, và vào ngày 25 tháng Năm đã tới Talifu ở 
Yunnan. Năm ngoái, ngài Obruchev đã hoàn thành cuộc thám hiểm 
Tien Shan. Một nhà thám hiểm người Nga khác, ngài Roborovsky, 
bằng quan sát cẩn trọng, đã khẳng định độ cao âm đáng ngạc nhiên 
(-360 ft) của vùng lòng chảo Turfan, ở chính giữa của Trung tâm 
châu Á. Ông đã vượt qua tây Gobi tới Sha-chan, và dành một phần 
của năm nay để thám hiểm các vùng núi theo hướng Kuku Nor... 


Tôi có thể mường tượng ra Phileas Fogg và những nhân vật cổ 
hủ khác đội mũ quả dưa, ngồi vấn vơ trong Câu lạc bộ Cải cách 
(Reform Club), đọc Niên giám Whitaker và tranh luận về chuyến 


thám hiểm mới đây nhất của ông bà Littledale ở Tây Tạng. Tôi đã 
chắc mẩm rằng, trước khi chạm tới năm 1900, tôi sẽ tìm thấy một 
đoạn nói rằng, “Ở vùng đất Trung Quốc có tên Urianghai, ngài 
Whittlesley đã thành công trong việc đặt một bia kỷ niệm nữa vào 
tâm điểm của một lục địa” Nhưng than ôi, năm 1900 đến rồi đi mà 
không hề để lại một định dạng nào về cái ông người Anh, cái ông 
dường như kỳ cục đến mức không thèm xuất hiện ngay cả trong 
cuốn “kinh thánh” về những nhà thám hiểm kỳ lạ. 

Sau đó tôi quay sang câu hỏi về cách xác định tâm điểm của châu 
Á.! Mô tả của Promprov về sự giao nhau của các đường nối “các 
điểm xa nhất trên biên về các phía của châu Á” khá là mơ hồ. Một 
cách hợp lý hơn đó là cắt phần bản đồ châu Á rời ra rồi dùng một 
đinh gim chống ở phía dưới dò tìm điểm thăng bằng? Phải chăng, 
nhà thám hiểm kỳ bí người Anh đã làm như vậy? 

Tôi đến thư viện bản đổ của UCLA và chọn để copy mấy bản đồ 
lịch sử. Về nhà, tôi dán mỗi bản đồ lên một tấm bìa phẳng rồi cắt 
chúng ra một cách rất cẩn thận. Dùng bản đồ vẽ theo phép chiếu 
Mercator nổi tiếng3, mà nó làm cho Greenland trông lớn bằng cả 
Nam Mỹ, thì “tâm” của châu Á được xác định là ở tây bắc Tuva; các 
phép chiếu hình nón và diện tích ngang bằng đã đẩy “tâm điểm” 


1. Với mục đích này, Richard đã đề xuất vài cách xác định và viết các công thức toán học 
đầy những cos và sin. Tôi đã lập trình một trong các công thức này trên máy tính Sinclair 
ZX8I tí xíu của mình. Sau khi đưa vào kinh độ và vĩ độ của vài trăm điểm quanh biên 
giới châu Á, thì theo công thức này tâm của châu Á được xác định ở 459 31 Bắc và 869 
59ˆ Đông, giữa các đụn cát ở vũng Dzungarian - khoảng 115 dặm bắc Ủrũmchi, nhưng 
hơn 500 dặm tây - nam Kyzyl. 

2. Ngụ ý trọng tâm của một tấm phẳng - ND. 

3... Tức là phương pháp vẽ bản đồ thế giới trong đó quả địa cầu được thể hiện trên một mặt 
phẳng với các ô vuông tạo bởi các đường kinh và vĩ tuyến; cách vẽ này làm những vùng 
xa đường xích đạo bị phóng to ra - ND. 


88 - RICHARD EFEYNMAN 


đi xa về phía tây nam. Cuối cùng tôi đã tìm được một tấm bản đồ 
thời những năm 1850, được gọi là “Phép chiếu nổi GalÏ rất phù 
hợp với mục đích của mình, và “tâm” của châu Á đã được xác định 
là ở ngay trên sông Yenisei gần Kyzyl. 

Tất nhiên, tôi không thể nói rằng quý ông bí ẩn người Anh đã 
sử dụng chính phương thức này cho đến khi tôi tìm thấy một ví 
dụ khác. Tôi đã dán bản đồ “phép chiếu nổi Gall” của Bắc Mỹ lên 
một tấm bìa, cắt nó ra, và dùng một chiếc đinh ghim xác định điểm 
thăng bằng. “lâm” hình học được xác định là ở nam Saskatchewan 
- phía bắc Rugby, bắc Dakota, ở đó ngày nay có một đài kỷ niệm 
đánh dấu điểm đặc biệt này. 

Tôi tìm thấy ở thư viện UCLA một cuốn sách có tên là Các đài 
kỷ niệm Saskatchewan - tôi không đám tin vào vận may của mình 
nữa - nhưng buồn thay, chẳng có đài kỷ niệm nào trong đó dành 
để đánh dấu tâm điểm của Bắc Mỹ cả. Không nản lòng, tôi điện 
thoại tới một số thư viện ở Saskatchewan, kể cả mấy thư viện chính 
ở Saskatoon, Regina, và Moosejaw. Một trong các thư viện này có 
một ban lịch sử địa phương do Julie Harris và Brock Silversides 
phụ trách. 

Cô Harris nhận điện của tôi. Sau khi tôi giải thích toàn bộ câu 
chuyện, cô ấy nói, “Tôi nhớ là có một thành phố nhỏ gần đây đã 
có lần tuyên bố là tâm điểm địa lý của Bắc Mỹ, nhưng sau không 
thấy nói gì nữa”. 

“Thật tuyệt vời!” 

Nhưng một vài tuần sau, cô Harris vẫn không thể định vị được 
cái thành phố ấy. Chủ đề này vẫn còn là một bí ẩn. 

Khi mùa thu đến, vẫn chưa có một lời nào từ Moscow hay Kyzyl, 
nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì hơn - chúng tôi không thể viết 


rõ cho Vainshtein cũng như Daryma và hỏi, “Này, việc mời chúng 
tôi thế nào rồi!” 

Vào tháng Mười, Quốc hội Ba Lan đặt Công đoàn Đoàn kết ra 
ngoài vòng pháp luật. Bắt chước tổng thống Reagan, tôi đã đặt một 
cây nến trên bệ cửa sổ như một biểu tượng của niềm hy vọng về 
nền tự do ở Ba Lan. Tôi không dám tưởng tượng rằng, chưa đây 
bảy năm sau, Công đoàn Đoàn kết đã vùng lên để thành lập chính 
phủ phi Cộng sản đầu tiên ở Đông Âu. Mà bước đi đầu tiên của quá 
trình đó sẽ xảy ra vào tháng sau. 

Một buổi sáng vào tháng Mười một, Glen gọi điện cho tôi. 
“Lenny Brezhnev mất rồi, cậu ấy nói. “Đêm muộn hôm qua tôi 
bật radio sóng ngắn, tìm đài Magadan, nhưng thay cho chương 
trình thường ngày là quân nhạc, hàng giờ người đọc thông cáo 
lên sóng và nói...” 


Glen bật băng ghi âm chương trình phát thanh và dịch: 


Chú ý, các đồng chí chú ý! Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Liên Xô, Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao của Liên bang Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết và Hội đồng Bộ trưởng của Liên Xô, 
đau buồn sâu sắc thông báo với Đảng và toàn thể nhân dân Liên 
Xô rằng, vào ngày 10 tháng Mười một năm 1982, lúc 8 giờ 30 sáng, 
sau thời gian dài lâm trọng bệnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Liên Xô kiêm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết 
Tối cao của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, Leonid 
Iyich Brezhney, lãnh tụ xuất sắc của Đảng Cộng sản và chính phủ 
Liên Xô, chiến sĩ kiên định vì lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản và 
hòa bình, đã qua đời. Ông sẽ sống mãi trong trái tim của nhân dân 


Liên Xô và toàn thể nhân loại tiến bộ. 


90 - RICHARD EFEYNMAN 


Các đài khu vực ở Los Angeles mới bắt đầu đưa tin này: Leonid 
Brezhnev, người đàn ông với lông mày to rậm, người đã sắp đặt cuộc 
ra đi của Nikita Khrushchev 18 năm về trước, đã qua đời, và vài ngày 
sau đó đã được kế tục bởi người đứng đầu KGB, Yuri Andropov. 

Vào cuối tháng đó, tôi được mời cùng đi với Richard tới viện 
Esalen, một “tu viện thế tục” ở vùng bờ biển California phía nam 
Monterey. Ông chủ trì một seminar kéo dài một tuần lễ với tiêu để 
“Quan điểm cơ học lượng tử về thực tiễn” cho những người đang 
cảnh giác với “khoa học giới quyền uy”. Việc của tôi là dạy họ chơi 
trống, nó như một thứ thuốc chữa căn bệnh “suy nghĩ căng thẳng” 
thường thấy ở các nhà vật lý. 

Khi chúng tôi lái xe lên vùng bờ biển, tôi hay dừng lại để chụp 
hình. Tù trường thì càng lúc càng sốt ruột muốn mau đến nơi. Khi 
đến nơi, tôi mới hiểu vì sao: Suốt dọc bờ biển California không 
nơi nào đẹp hơn Esalen - nhất là khi tính thêm cả cái hấp dẫn 
của những khung hình khỏa thân đang tắm nắng trên những bàn 
massage, hoặc ngâm trong những bồn tắm được cấp nước từ những 
suối nước nóng ngay trên vách đá. 

Đến cuối tuần, sau khi hoàn thành seminar của mình về cơ học 
lượng tử, ! Richard nói rằng ông cảm thấy không ăn nhập lắm. 

“Tôi hiểu ý ông” tôi nói. “Irong hiệu sách toàn những sách về 
yoga, thần giao cách cảm, quyền năng kim tự tháp, thứ gì đó gọi là 
'Rolfñng; và thậm chí cả cuốn với tiêu đề Tình đục và Bộ não. Ngay 
giữa cái đống hổ lốn ấy là Đặc trưng của định luật vật lý của R. P. 


Feynman2 


1. Một số tư liệu đã xuất hiện trong cuốn sách sau này của ông, QED: The Strange Theory 
of Light and Matter (Princeton Ủniversity Press, 1985) 
2. MTIT Press, 1965; in lần thứ mười 1982 


“Đúng vậy. Lần sau, tôi muốn làm gì đó khác đỉ” 

“Được thôi) tôi nói, “những câu chuyện mà ông kể với tôi khi 
chúng ta cùng chơi trống - về một phương điện nào đó chúng 
gần như là các triết lý. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách diễn đạt nó 


^ 32 


mà thôi”. 

Richard kể ra những chủ để trong khi tôi ghi chép và biến báo 
để chọn ra các tiêu đề khả dĩ. Faustin Bray, một lực tưởng tượng sau 
những trải nghiệm Esalen của Tù trưởng, thêm những từ chuyên 
môn thời thượng riêng để cho đoạn viết phù hợp với catalog của 
Esalen. Khi hoàn thành, nó có nội dung như sau: 


Phong cách suy nghĩ riêng 


Mục đích của tuần này là giúp những người tham gia phát triển được 
một triết lý cá nhân độc đáo có thể mang đến sự bình an của tâm trí 
và sự yêu thích những điều trái ngược của cuộc sống. 


Trong khoa học, khi chúng ta nhìn nhận những sự vật bình thường 
bằng cách nhìn mới và không định trước, chúng ta sẽ nhận được sự 
hiểu biết mới và sâu sắc hơn. Khi tiếp cận các vấn đề cá nhân bằng 
chính cách này, những nhận thức hữu dụng bất ngờ cũng thường 
xuất hiện. Khái niệm này sẽ được minh họa bằng hai cách: thông 
qua thảo luận những ý tưởng của riêng con người như sự ngờ vực, 
không chắc chắn, sự ăn năn, tính trách nhiệm, chân giá trị và tự do; 
và bằng cách nhìn nhận tự nhiên như một giáo viên mang những 
ý tưởng này trong đầu. Người tham gia được mời đóng góp những 
suy nghĩ của mình trong các phiên thảo luận. 


Quá trình suy nghĩ và trải nghiệm sẽ được tích hợp bằng cách phối 
hợp các kỹ năng bí truyền, âm nhạc, nghệ thuật hình ảnh và trò vui. 
Bạn được mời mang theo những dụng cụ nhịp điệu. 


92 - RICHARD FEYNMAN 


Năm mới đã đến gần, tôi đi mua thiệp chúc mừng để gửi cho 
Vainshtein và Daryma. Khi Glen đến thăm Pasadena dịp nghỉ Giáng 
Sinh, tôi cho cậu ấy xem cái thiệp mà tôi đã chọn: cảnh một túp lều 
gỗ năm trong tuyết, với những vết bánh xe dẫn tới lều. 

Glen nhìn tấm thiệp một cách dè chừng. “Ralph, chúng ta không 
thể gửi cái thiệp này được. Với chúng ta nó trông hay hay và ngồ 
ngộ vì những cảnh này giống như là ở mấy thế hệ trước. Nhưng với 
một người Xô Viết, thì nó lại có thể là một cách nhắc nhở hết sức 
thật về cuộc sống kém phát triển ở Siberia ngày hôm nay. 

“Không giỡn đấy chứ?” 

“Không giỡn”. 

Cuối cùng chúng tôi thống nhất gửi các tấm thiệp có hình Ông 
già Tuyết đang cưỡi một cái ván trượt. 

Khi Glen còn ở Pasadena, cậu đã để xuất một kế hoạch. “Hãy chụp 
một tấm hình của chúng ta, và gửi nó tới Tuvinskaya Pravda (báo 
“Sự thật Tuvinsk”). Tôi cá là tôi có thể làm cho nó được in” 

“Chẳng mất gì” tôi nói. “Có thể viện của Ondar sẽ chú ý hơn đến 
chúng ta nếu chúng ta xuất hiện trên báo của Kyzyl. Nhưng trên cơ 
sở nào mà cậu nghĩ là có thể làm cho nó được in?” 

Glen nhắc tôi là cậu ấy đã đăng ký mua Pravda, được gửi hằng ngày 
bằng chuyển phát nhanh từ Moscow đến căn hộ của cậu ở Oakland 
với chỉ 50 xu mỗi tuần - rõ ràng đây là một cái giá đã được hạ đi rất 
nhiều. “lôi cho rằng mỗi đồng rúp họ đang chi để chuyển Pravda cho 
tôi đều là một đồng rúp yếu được chi cho quốc phòng) cậu ấy nói. 
“Chuyện ấy rất dễ đoán, nó là một trò đùa!” Glen viện dẫn một ví dụ: 
“Một độc giả ở làng Kavalerovo thuộc vùng Primorskii viết, “lôi đọc 
thấy ở Trung Quốc một kế hoạch phát triển kinh tế năm năm mới 
đã được thông qua. Hãy kể về điều này: - Làm ơn tha cho tôi đi!” 


Vì năm mới của Tuva sắp đến, Glen đề xuất, chúng tôi nên gửi 
thiếp mừng Shagaa cùng với ảnh của chúng tôi. lôi nhờ Yasushi 
Ohnuki (người hâm mộ Kurosawa, anh đã đưa tôi đi xem Dersu 
Uzala) và con trai Tohru của anh chụp hình Tù trưởng, Glen, và 
tôi. Richard có ý tưởng về việc đẩy chiếc xe của tôi với hết sức mình 
để minh họa rằng chúng tôi đang nỗ lực như thế nào để đến được 
Tuva. Yasushi bấm máy khi Richard nói đùa, “Chúng ta nên gọi bức 
hình này là “Tuva hay là vỡ mộng!” 

Glen khuyên chúng tôi rằng ban biên tập của báo Twinskaya 
Pravda không có khiếu hài hước để chấp nhận một bức ảnh như 
thế. Vậy nên chúng tôi đã gửi bức ảnh ba chúng tôi đứng cạnh cái 
xe của tôi, với biển số xe TOUVA tất rõ. Glen viết một bài báo nhỏ 


bằng tiếng Nga: 


Chúc Shagaa hạnh phúc! Chúng tôi, những người dân California, 
Ralph Leighton, TS. Richard Feynman, và Glen Cowan, muốn, qua 
quý báo, gửi đến nhân dân Tuviskaya ASSR lời chúc mừng nồng 
nhiệt nhất. 

Chúng tôi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp, sự phong phú và đa dạng của thiên 
nhiên ở đất nước các bạn - đất nước nằm ở trái tim của châu Á. Chúng 
tôi đặc biệt quan tâm đến nhân chủng học và âm nhạc Tuva. Chúng tôi 
đã nghe một cách rất thích thú băng ghi âm những phong cách nhạc 
dân gian Tuva “sygyf, “kargyraa, và “höömeï, mà TS. S.I.Vainshtein ở 
Viện Dân tộc học Miklukho-Maklay tại Moscow gửi tặng. 

Chúng tôi tin rằng ngày nay, khi mà hành tinh của chúng ta đang 
trải qua một thời kỳ thật khó khăn, thì điều rất quan trọng là hãy thể 
hiện mong muốn của chúng ta về những mối quan hệ tốt đẹp, cũng 
như hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Chúng tôi chúc các bạn 


hạnh phúc, sức khỏe và thành công. 


94 - RICHARD EFEYNMAN 


Với sự kính trọng và những lời chúc chân thành từ California, 
[và dưới đó là chữ ký của chúng tôi. 


s“”, 4 
4 
s4 « 


= "HÀ. ` 1N : 
TÁC ệ› 


ở. 
` Š 


Xu g M0T0R$ 


tu: 


HINH 


L 





422 Xã 


I? 


“Tuva hay là vỡ mộng!” Richard gắng đẩy chiếc xe của Ralph đi vài bước trên 


con đường tới Tuva (Được sự cho phép của Yasushi Ohnuki) 


Mặc dù khả năng tiếng Nga của Glen khá ấn tượng, tôi vẫn không 
có nhiều hy vọng là hình của chúng tôi sẽ xuất hiện ở Kyzyl. Tôi đã 
từng viết cho Tuwinskaya Pravda vài năm trước yêu cầu một bản 
tiếng Tuva của tờ báo. Tôi thậm chí đã gửi kèm cả mấy Phiếu Phản 
hồi Quốc tế để họ không phải trả tiền khi gửi báo cho tôi, thế mà 
vẫn chẳng nhận được gì. 

Ngay sau khi chúng tôi gửi thư chúc mừng Shagaa tới T1vinskaya 
Pravda, chúng tôi đã nhận được thư chúc mừng năm mới của Sevyan 
Vainshtein - nhưng không có lời nào về việc ông và giám đốc viện 
của ông ở Moscow đã sắp xếp được cho chúng tôi một chuyến đi 
đến Tuva hay không. 

Vào mùa xuân năm 1983, tàu vũ trụ con thoi có tên Challenger đã 
thực hiện chuyến bay đầu tiên. Trong khoảng thời gian đó, Glen bay 
tới New York để tham gia phỏng vấn ở một tổ chức có tên là Nghiên 
cứu và Trao đổi Quốc tế (International Research and Exchange - 
TREX), với hy vọng sẽ được một năm thực tập sau đại học về vật lý 
ở Liên Xô. Cậu ấy là một ứng viên hoàn hảo, am hiểu tốt lĩnh vực 
chuyên môn của mình và còn thông thạo tiếng Nga nữa. Glen đã 
vượt qua kỳ phỏng vấn với kết quả mỹ mãn và sẽ đi Moscow vào 
mùa thu, sau khi Bộ Đại học Liên Xô tìm được cho cậu ấy một nơi 
học phù hợp. 

Điều này mở ra cơ hội tốt nhất cho chúng tôi để đạt được mục 
đích của mình: sắp tới Những người bạn của Tuva sẽ có một trong 
những thành viên nòng cốt của nó ở ngay Moscowl Với đầu óc 
nhanh nhẹn, sự duyên dáng và vốn tiếng Nga tuyệt vời của mình, 
Glen sẽ dễ dàng làm cho chuyến đi của chúng tôi trở thành hiện 


thực. Bây giờ chỉ còn là vấn để thời gian. 


9ó - RICHARD FEYNMAN 


Cuộc nghiên cứu Tuva của chúng tôi vẫn tiếp tục. Iháng Năm, 
Alan gửi giấy để nghị chính phủ Mỹ cung cấp một danh sách những 
ảnh Landsat (vệ tinh) từ 49° đến 54° Bắc và từ 88s đến 99° Đông. 
Vài tuần sau tôi nhận được một danh sách in từ computer gồm 
20 trang liệt kê hàng trăm bức ảnh - với ghi chú về địa điểm, loại 
kính lọc đã sử dụng, tỉ lệ phủ của mây, ngày thu thập và chất lượng 
tổng thể. Tập tài liệu còn cho biết, để nhận được một bức ảnh đơn 
(khoảng 64,5 cm vuông) phải trả khoảng 100 đôla. Tôi đặt mua một 
bức ảnh mà trong danh sách ghi là không có mây che phủ, với Kyzyl 
nằm ở khoảng giữa. 

Khi nhận được tấm ảnh Landsat gửi qua bưu điện, tôi mang nó 
sang nhà Feynman. Richard lấy ra từ ngăn bàn một cái kính lúp cỡ 
lớn và chúng tôi khảo sát bức ảnh từng ly một. Nó cho thấy một 
cách rõ ràng hai nhánh của sông Yenisei hợp lại thành cái mà người 
Tuva gọi là “Ulug Khem hay là “Con sông cái” Dãy núi Sayan bao 
phủ bởi rừng rậm ở phía Bắc Kyzyl là một khoảng tối, trừ những 
ngọn núi tuyết phủ; các thảo nguyên khô căn về phía nam và phía 
tây thì đều nhạt màu. Nhìn khá rõ đường chỉ mảnh ssinki Trakt, 
con đường chính nối Tuva với Siberia. Vùng ruột của Tuva trông 
khác biệt; vùng này và nửa tá nơi khác xung quanh Tuva có các 
ký hiệu “cửa mở” lạ mắt. Chúng tôi đồ rằng đó có thể là các nông 
trang tập thể lớn. 

Tôi đóng khung bức ảnh và treo nó lên tường của căn “phòng 
khách” 3x4 m của tôi, đối diện với bản đồ không lưu lớn về Tuva 
của Cục bản đổ quốc phòng mà tôi đã áp lên một tấm ván ép. 

Vào tháng Sáu, khi tàu Challenger thực hiện chuyến bay thứ hai 
của mình thì Sally Ride ghi mốc lịch sử là người phụ nữ Mỹ đầu 


tiên bay vào vũ trụ. 


Một tháng sau, một nữ sinh phổ thông ở Maine tên là Samantha 
Smith, đã viết một bức thư cho Yuri Andropov để nghị ông không 
phát động chiến tranh hạt nhân, cũng đã ghi mốc lịch sử khi được 
mời tham gia trại hè thiếu nhi ở Biển Đen với tư cách là khách mời 
riêng của nhà lãnh đạo Xô Viết. 

Tôi bàn luận sự kiện này với Glen. “Có lẽ, chính tôi nên viết cho 
Andropov”, tôi nói. “Có trại hè thiếu nhi nào ở Tuva không?” 

“Anh đùa à?” Cậu ấy cười. “Sẽ chẳng ăn thua gì đâu - anh không 
có duyên như Samantha Smith'. 

Khi sắc hè đã nhạt, chuyến bay 007 của Korean Airlines bất ngờ 
rơi trên biển. Thoạt đầu Liên Xô không thừa nhận việc bắn hạ chiếc 
máy bay ấy. Rồi họ im lặng về vấn để này. Một ngày sau, Ngoại 
trưởng Shultz đến trước Liên hợp quốc bật những cuộn băng của 
CIA trong có lời của một phi công chiến đấu Liên Xô “Mục tiêu 
đã bị hạ” 

Liên Xô đã bị mất mặt. Quan hệ giữa các cường quốc lại càng 
xấu hơn. Những người tham gia chương trình I[REX từ Liên Xô, vừa 
mới đến Mỹ đã bị gọi quay về vì sự an toàn của họ. Bộ Đại học Liên 
Xô chưa tìm thấy nơi nào cho Glen sang học. 

Mặc cho sự chế giễu trước đây của Glen, tôi vẫn muốn thử cái 
chiến lược của Samantha Smith. Tôi đề xuất viết cho mỗi thành 
viên của Bộ chính trị Liên Xô, bao gồm cả Andropovy, khẩn thiết 
kêu gọi họ đừng để vụ thảm họa của Korean Airlines ngăn cản việc 
tới Moscow của những người Mỹ tham gia chương trình IREX. 
“Chỉ cần một cuộc gọi từ chỉ một ủy viên Bộ chính trị là có thể giải 
quyết vấn đề của cậu, tôi nói. “Việc copy lá thư và gửi nó đi mươi 


lần cũng chẳng tốn kém là bao” 


98 - RICHARD EFEYNMAN 


Glen miễn cưỡng đồng ý dịch lá thư của tôi sang tiếng Nga, và 
thêm vào những uyển ngữ phù hợp để nó nghe truyền cảm hơn. 
Nhưng qua mấy tuần, dân trở nên rõ ràng là Glen và những người 
khác tham gia chương I[REX sẽ không được phép tới Moscow. 

Tuy nhiên, mùa thu ấy cũng có một tin vui nho nhỏ đến từ 
Sevyan Vainshtein. Ông ấy viết rằng mình đã đến Tuva vào tháng 
Sáu, và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một bài viết trên Tuwinskaya 
Pravda với lời chúc mừng từ California, kèm theo một tấm hình thật 
đặc biệt - ông đã gửi cùng lúc ba bản copy. Mặc dù Glen đã không 
thể đến được Moscow, giờ đây chúng tôi có thể nói, nhờ có cậu ấy 


mà chúng tôi đã xuất hiện ở “Trung tâm của châu Á” 





Bn người [Tlũ 
tới được Tuvn 


Không lâu sau cái lần chúng tôi nao nức vì nhìn 
thấy ảnh mình trên 1ưinskaya Pravda, anh trai tôi đã 
gửi cho tôi ấn phẩm tháng Chín của tạp chí châu Âu 
về Địa lý, trong đó có một bài nhan để “Siberien - der 
Riese hinter Europa” (“Siberia - lớn hơn cả châu Âu”). 
Tôi báo cho Richard và ông đã sang nhà tôi. 

Chúng tôi lật trang đầu tiên của bài báo. Ở đó có 
một bức ảnh - bức ảnh chụp từ trên không trải ra 
trên hai trang tạp chí - một dãy các quả đổi phủ bởi 
thảm cỏ thấp màu vàng-xanh. Ở bên trái là một đàn 
nhỏ bò Tây Tạng - hầu hết là bò đen, vài con màu 
trắng - và hai người chăn bò ngồi trên lưng ngựa. 
Ở bên phải là cả trăm con cừu cụm lại thành một 
đám. Có hai cái lều tròn, cả hai đều trắng với chóp 
màu nâu: cái đẳng sau ở cạnh nơi cột ngựa; cái đẳng 


trước thì có một ô tô nhỏ màu trắng đỗ bên cạnh. 


101 


Vài con bò tha thấn, và đôi con lợn. Đó là một aaÏ - một trại của 
người du mục. 
Đây là bức ảnh màu đầu tiên về Tuva mà chúng tôi từng thấy. 
Một lần nữa, cái tiếng Đức trung học phổ thông của tôi lại được 
phát huy tác dụng. Bức ảnh có tiêu để “Mảnh đất với hàng ngàn 
khuôn mặt” và lời chú giải: 


Giữa dãy Ural, biên giới của châu Âu và Thái Bình Dương xa xôi 
không có gì khác ngoài Siberia - vùng đất mênh mang với tầng đất 
cái đóng băng vĩnh cửu ở phía bắc, núi lửa phun trào ở Kamchatka, 
thăm dò dầu khí ở vùng lãnh nguyên, trạm thủy điện lớn nhất thế giới 
ở Shusheskoye, và thiên nhiên chưa hề bị tàn phá ở các rừng tai-ga. 
Ngay chính giữa của lục địa châu Á, ở thượng lưu sông Yenisei và 
biên giới Mông Cổ, Siberia của những người du mục Tuva tách biệt 
với phần còn lại của thế giới giống như nơi định cư của những người 
thổ dân gốc ở Miền Tây Hoang dã của nước Mỹ. Ở những vùng núi 
cao, người Tuva chăn bò Tây Tạng. Những người du mục này có một 
nền kinh tế sữa rất phát triển với một sản phẩm phụ được yêu thích 
trên khắp Liên bang Xô Viết: họ làm vodka từ sữa. 


Trong số hơn hai chục tấm ảnh về Siberia, có ba tấm ảnh màu 
khác về Tuva. Các tấm ảnh này cho thấy, trẻ em Tuva cạo trọc đầu 
chỉ để lại một lọn tóc ở phía trước, màu tóc của một bé gái Tuva có 
thể vừa rất sẫm lại vừa nâu nhạt, còn các cánh đồng ở Tuva thì được 
phân thành các dải với những vạt rộng chừng năm mét xen kẽ nhau. 

Cách phân cánh đồng thành dải như thế gợi Richard nhớ về bức 
ảnh Landsat. Chúng tôi dùng kính lúp xem xét cẩn thận những nơi có 
đánh dấu ô cửa mở trên bức ảnh này. Và đúng thật, một trong những 
nơi ấy chính là nơi mà tấm ảnh của tạp chí Đ/a lý đã được thực hiện. 


102 - RICHARD FEYNMAN 


Phần lời của bài báo do một người Nga viết, nó nhấn mạnh tiến 
bộ công nghiệp lớn lao của Siberia. Tuy nhiên, bức ảnh duy nhất 
trải dài hai trang với những con bò tây tạng và những căn lều tròn 
đã gửi đi một thông điệp rằng, Tuva của con tem bưu điện vẫn còn 
hiện hữu vào năm 1983. 

Khi Giáng Sinh tới gần, tôi chợt nảy ra ý tưởng về quà tặng khi 
đang ở trong một trung tâm mua sắm: một người bán hàng giới thiệu 
các trò chơi ghép hình theo yêu cầu từ bất kỳ bức ảnh nào. Tôi vội 
chạy về nhà tìm bản copy của bức ảnh mà tôi đã tìm thấy ở thư viện 
Los Angeles. Một tuần sau, các thành viên khác của Những người 
bạn của Tuva ghép lại những bức hình như thật cái chốn linh thiêng 
của các lữ khách lập dị - đài kỷ niệm “Irung tâm Châu Ấ” ở Kyzyl. 

Vào tháng Giêng năm 1984, trong hộp thư của tôi xuất hiện một 
phong bì gửi từ lãnh sự quán Xô Viết ở San Francisco. Phải chăng, 
viện của Ondar đã gửi thư mời ghi tên của chúng tôi tới lãnh sự 
quán, như Gilen đã đề nghị qua điện thoại? Nếu vậy thì quả thật là 
một phép màu! 


Bên ngoài lá thư viết: 


Thưa Ông Leighton: 


Tôi lấy làm hân hạnh được chuyển tới ông phúc đáp của V.V.Grishin, 
ủy viên Bộ chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản 
Liên Xô... 


Lá thư của Grishin (bằng tiếng Nga) được đánh máy - chứ không 
phải copy như lá thư của chúng tôi - và có chữ ký của ông bằng bút 
máy mực xanh. Tôi nghĩ bụng, Chà! Chiến lược Samantha Smith 
cuối cùng đã thành công! Lá thư trông rất ấn tượng, trong đó có 


bao nhiêu là loại CCCP!. Tôi nghị, tốt nhất là gọi điện bảo Glen xếp 
va-l¡i dần là vừa! 

Tôi lật trang và đọc nhanh “bản dịch không chính thức” của lãnh 
sự quán. Bản dịch bắt đầu bằng: 


Thưa Ông Leighton: 


Tôi đã đọc rất kỹ lá thư của ông và chia sẻ với ông nỗi lo về sự xấu 
đi trầm trọng của quan hệ Xô-Mỹ, hệ quả của chiến dịch chống Xô 
Viết của chính quyền tổng thống Reagan... 


Ông Grishin đã viết những điều khác với suy nghĩ của tôi. Lá 
thư tiếp tục: 


Ở Liên Xô, với mối quan tâm sâu sắc, chúng tôi nhận thấy sự gia 
tăng đột biến của những căng thẳng quốc tế. Mỹ lên kế hoạch triển 
khai các tên lửa tầm trung mới ở Tây Âu, chúng là những vũ khí phủ 
đầu nhằm vào Liên Xô, đe dọa nghiêm trọng hòa bình... 


Tôi đã chẳng nhắc gì đến tên lửa trong lá thư của mình. Cho dù 
thư trả lời của ông Grishin được viết bằng một máy chữ cũ và được 
ký bởi chính ủy viên Bộ chính trị này, nó rõ ràng là một lá thư viết 
theo khuôn mẫu. Trong thư không nhắc đến tình cảnh của Glen. 

Vào đầu tháng Hai, Yuri Andropovy, người có vẻ như đang dẫn 
dắt một phong trào cải cách thận trọng, đã qua đời sau chỉ mười lắm 
tháng nắm quyền. Kế nhiệm ông là một trong những người bạn cũ 
của Brezhnevy, Konstantin Chernenko, bảy mươi hai tuổi. 


1. Viết tắt của Liên bang Xô Viết - ND. 


104 - RICHARD FEYNMAN 


Cuối tháng đó, trước khi đi Esalen để dẫn dắt seminar đầu tiên 
của mình về “Phong cách suy nghĩ riêng, Richard đã cùng tôi đến 
Hội trường Công dân Pasadena để gặp gỡ với Dalai Lama của Tây 
Tạng. Dalai Lama đã nói một cách đầy cảm hứng về những điều kỳ 
điệu của tự nhiên đã được khoa học khám phá. Tù trưởng rất thích 
buổi nói chuyện này, nhất là cách mà “tín đồ Phật giáo bình dị” - 
Dalai Lama tự gọi mình như vậy - dùng sự hài hước (thường là sự 
mất mát của chính ông) để nói về một vấn để. Cách Dalai Lama tiếp 
cận cuộc sống làm tôi nhớ đến một câu mà Richard nói là của mẹ 
mình: “Dạng thức hiểu biết cao nhất mà chúng ta có thể đạt được 
là tiếng cười và tình thương yêu đồng loại. 

Cuộc gặp gỡ sẽ tuyệt vời biết bao, tôi nghĩ, nếu như Tù trưởng 
và Dalai Lama gặp trực tiếp nhau! Nhưng chao ôi, cái seminar sắp 
tới ở Esalen đã không cho phép tôi sắp xếp một cuộc hội ngộ tay 
đôi như vậy (mặc dù tôi đã cố gắng, cũng chỉ được có thế thôi.) 

Về cơ bản, seminar “Phong cách suy nghĩ riêng” là một bài tập, 
học cách suy nghĩ cho chính mình. Mặc dù, những người tham gia 
khởi đầu bằng thụ động nghe theo từng lời của Richard, ông ấy rốt 
cuộc đã làm họ trở nên chủ động thách đố ông, và đã diễn ra một 
số đàm luận thú vị. 

Trong một buổi sinh hoạt, có tên là “Cha Mẹ đáng tự hào; Tù 
trưởng hỏi rằng, liệu cha mẹ có xứng đáng được chúc mừng vì những 
thành công của một đứa con ngoan. Với những người trả lời “cớ, 
ông hỏi tiếp, thế liệu cha mẹ do vậy có nên chấp nhận những lời 
khiển trách về những thất bại của một đứa con hư. Ông nói về tác 
hại của các “chuyên gia các tuyên bố của họ về nuôi dạy con trẻ đã 
làm cho các bậc cha mẹ cảm thấy không thỏa đáng. “Như trong giáo 


dục, chẳng ai biết làm việc đó như thế nào” - thầy tu mới nhập đạo 


khuyên bảo. “Cứ làm tốt nhất có thể, và đừng để ý kiến của người 
khác hoặc tiền của làm mất đi sự tự tin của bạn” 

Sau đó, một phụ nữ dáng e thẹn, không nói mấy trong buổi thảo 
luận, đã đến nói với Tù trưởng. “Tôi đánh giá cao những nhận xét của 
ông về việc làm cha làm mẹ”. Cô ấy nói. “Tôi đã nhận nuôi một bé trai 
hai tuổi, thật rất khó nuôi dưỡng. Khi mười sáu tuổi, cháu đã tự vẫn” 

Trong khi tôi giới hạn sự tham gia của mình vào các thảo luận 
Esalen bằng việc chơi trống và ngâm mình trong bể bơi nước nóng, 
thì Richard thích thú với một trò tiêu khiển mới - massage. Đến 
cuối tuần, ông đã thoa tay lên và xuống dọc theo cơ thể đã được bôi 
dầu của nhiều đàn ông và phụ nữ (thích nhất là nhóm thứ hai) với 
đủ hình dạng và kích cỡ. Vào buổi tối trước khi quay lại Pasadena, 
ông đã nhào qua cửa cabin của chúng tôi và tuyên bố một cách tự 
hào, “Này, anh bạn, tôi là một thợ massage thực thụ đấy!” 

Richard mô tả - từng động tác một - ca massage dài và chậm 
mà ông đã làm tối hôm đó cho một phụ nữ mà ông gặp trong lớp. 
Ông giới thiệu các nhóm cơ của cô ấy cứ như chúng là các bộ phận 
trong một dàn nhạc giao hưởng. Ông diễn tả cách thức xoa bóp từ 
nhóm cơ này sang nhóm cơ khác với cường độ tăng dần cho tới 
khi người phụ nữ thở một hơi dài đầy thư giãn. Cô ấy đã nói rằng 
đó là ca massage tuyệt vời nhất mà mình đã từng được trải nghiệm. 

Trở về với thực tại, mùa xuân mang theo tin tức về việc CIA bí 
mật phá hoại các cảng của Nicaragua. Liên quan với cái năm 1984 ấy, 
trong đầu tôi nảy sinh duy nhất một kế hoạch khá là lắt léo: Tháng 
Mười sẽ kỷ niệm bốn mươi năm ngày sát nhập Tuva vào Liên bang 
Xô Viết. Chắc chắn sẽ có những hoạt động chào mừng sự kiện đáng 
ghi nhớ này. Kyzyl chắc sẽ được trang hoàng để đón tiếp các quan 
chức đến thăm. Một cuộc diễu hành? Tất nhiên - nó sẽ đi qua ngay 


106 - RICHARD FEYNMAN 


mặt trước tòa nhà chính phủ ở Kyzyl. Người dẫn đầu danh dự? Ai 
xứng đáng hơn cái người đã xuất hiện cùng với hai bạn của mình 
trên Tuwiskaya Pravda! Dù sao thì, chắc hẳn bây giờ chúng tôi đã là 
những người nổi tiếng khắp Tuva rồi. 

Tôi viết một lá thư cho TASS, thông tấn xã Xô Viết. lôi cho rằng, 
có lẽ đây là tổ chức quan tâm nhất đến việc có ai đó viết về bốn 
mươi năm Xô Viết Tuva. 

Mùa hè đến gần, tôi nghĩ về thế vận hội Olympic sẽ diễn ra ở Los 
Angeles vào cuối tháng Bảy. Người Tuva nổi tiếng về các môn bắn 
cung, vật và cưỡi ngựa. Tôi mơ là sẽ tìm thấy một cái tên có đuôi -ool 
(một dạng tên Tuva kiểu như -son) trong chương trình đấu vật, và 
hét lên “Ekii!”“ Nhưng vào tháng Năm, Liên Xô và các nước cộng 
hòa thành viên của nó tuyên bố rằng, họ sẽ tẩy chay thế vận hội. 

Dù vậy, tôi đã tham dự lễ khai mạc thế vận hội Olympic. Ngoài 
đội nhà, sự cổ vũ lớn nhất đã được dành cho các vận động viên 
điển kinh Rumani, họ đã bất chấp việc Liên Xô tẩy chay thế vận 
hội. Ở màn kết của chương trình, khoảng vài ngàn người dân Nam 
California đi vào, mặc trang phục truyền thống của các nước tham 
gia thế vận hội, và cả các nước không tham gia, trong đó có các nước 
cộng hòa của Liên Xô. Tôi nghĩ, chắc phải có người Tuva sống đâu 
đó ở Nam Californial 

Thế vận hội đã diễn ra suôn sẻ. Ngay cả các cầu nhảy cũng đã 
làm việc một cách hoàn hảo, bất chấp việc kiểm tra kỹ lưỡng (có 
đi giày) của tôi và một số người bạn chỉ hai tuần trước buổi lễ khai 
mạc - chúng tôi đã dàn dựng một màn nhảy hài hước cho quan chức 
các loại của Ban Tổ chức Thế vận hội Địa phương. (Vì lý do nào đó 
mà người ta không chọn nhảy cầu hài hước làm một môn thể thao 
trình diễn - ít nhất là không chọn vào năm 1984.) 


Không có hoạt động nào liên quan đến Tuva trong suốt mùa hè, 
không một lời từ Moscow hoặc Kyzyl. Tôi đã hoàn tất chương trình 
cao học về thông tin đại chúng và công nghệ giáo dục ở Đại học 
bang California, Los Angeles, vừa đúng dịp gác lại việc giảng dạy. 

Khi mùa hè sắp kết thúc, John Boslough, một cây bút của tạp 
chí Địa lý Quốc gia (Nafional Geographic), đã đến thăm Tù trưởng 
ở Caltech. Ông này đang chuẩn bị viết một bài về thời gian. 

“Có chuyện gì vậy?” Richard đùa. “Địa lý Quốc gia không còn 
nơi nào trên thế giới để mà viết nữa à?” 

“Không hẳn như vậy” Boslouph trả lời. 

Tù trưởng không hứng thú lắm.! “Mà, tôi sẽ nói cho anh biết, 
ông nói. “Có một nơi trên thế giới mà Đ/a lý Quốc gia vẫn chưa đề 
cập đến”. 

“TIhật sao?” 

Richard bắt đầu nói về Tuva. 

“Nghe thú vị đấy”, Boslouph nói. “Sao ông không viết cho tôi một 
bức thư chỉ tiết, hoàn chỉnh - chín hoặc mười trang - về những gì 
ông vừa kể; rồi viết một thư ngắn - một hoặc hai trang - và gửi nó 
cho ngài Grosvenor, Chủ tịch Hội Địa lý Quốc gia. Tôi vẫn tham dự 
các cuộc họp để quyết định sẽ viết về cái gì, và với bức thư chi tiết 
của ông, tôi có thể nói thay ông ý tưởng này. Nếu ngài Grosvenor 
chấp nhận thì việc ông đến Tuva là quá đơn giản - quan hệ giữa 
Hội và Liên Xô rất tốt. 

Khi Tù trưởng đến chơi trống, ông đã kể cho tôi về cuộc gặp 
với Boslough. 


1. Dù vậy, bài báo về thời gian của Boslough cuối cùng cũng đã xuất hiện sáu năm sau, bắt 
đầu bằng viện dẫn tới Richard Feynman. 


108 - RICHARD FEYNMAN 


“Thật tuyệt vời!” Tôi nói một cách hăng hái. “Đây là cơ hội 
tốt nhất mà chúng ta từng có, bởi vì nó phụ thuộc chủ yếu vào 
những người ở đây, trên đất Mỹ, chứ không phải những người 
ở Liên Xô”. 

Chúng tôi quyết định viết bức thư chi tiết trước. Mỗi người viết 
một bản nháp, rồi xem ai diễn tả cái gì tốt hơn. Sau đó tôi sẽ ghép 
các câu và các đoạn lại với nhau. (Đến lúc ấy, tôi đã có nhiều kinh 
nghiệm, tôi đang viết vài câu chuyện mà rồi chúng sẽ trở thành một 
phần của cuốn Surely YouTe Joking, Mr. Feynmnanl (Feywman, Chuyện 
thật như đùa - NXB Trẻ 2012)). Toàn bộ quá trình cũng mất đến vài 
tuần, nhưng không sao: chúng tôi không muốn làm hỏng cơ hội này. 

Sau khi so sánh hai bản thư nháp, tôi đánh máy bức thư dài và 
mang nó tới Esalen, ở đó Tù trưởng lại đang đóng vai trò lãnh tụ 
tinh thần trong seminar thứ hai của ông về “Phong cách suy nghĩ 
riêng”. Vào một buổi chiều Glen cũng đến từ Berkeley. Cậu ấy đọc 
công trình của chúng tôi - giữa những lần đầm mình trong bồn 
nước nóng. 

Trong khi chúng tôi đang bình lặng thư giãn trong những bồn 
tắm nhìn xuống đại dương, Richard đột nhiên thốt lên, “Cảm ơn, 
Bác sĩ Morton!” Tù trưởng không bao giờ quên rằng ông đang sống 
bằng thời gian được mượn thêm, và thường cảm ơn con người đóng 
vai trò quan trọng nhất trong việc này theo đúng cái cách mà những 
người khác cảm ơn Chúa cho họ thêm một ngày tốt lành. 

Ở Esalen chúng tôi nói với những người đồng cảm về ước mơ 
của mình. Một trong số họ đã trích dẫn Arnold Palmer: “Tôi làm 
việc càng chăm chỉ hơn, tôi sẽ càng may mắn hơn” Chúng tôi cố 
gắng gấp bội để làm cho lá thư của mình gửi Hội Địa lý Quốc gia 
trở nên hấp dẫn không cưỡng lại được. 


Đến gần cuối tuần tôi rất ít khi thấy Richard ở bên ngoài seminar 
của ông ấy. Một tối, khi quay về cabin của chúng tôi, ông nói, “Tôi 
sắp mất trí!” 

“Ý ông là sao?” Tôi hỏi. 

“Tôi gặp một cô gái đến từ Canada rất xinh đẹp - cô ấy giống 
hệt Arlene” 

Tôi vừa kịp nhận ra tên người vợ đầu của Richard, người đã qua 
đời ở tuổi hai mươi. Ông rất ít khi nói về Arlene, nhưng rõ ràng là 
vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức về cô ấy.! 

Trên đường quay về Pasadena, chúng tôi đã đi đường vòng tới 
vùng nông thôn quanh Watsonville, thăm Victor và Sara Neher. Victor, 
một giáo sư vật lý ở Caltech đã nghỉ hưu, vẫn còn đang khỏe mạnh ở 
tuổi tám mươi: đề án gần đây nhất của ông là nghiên cứu những hiện 
tượng vật lý xảy ra ở trong cây - chẳng hạn, làm thế nào mà nhựa 
cây lên được tới tận ngọn của một cây cao 30m. Trên các biểu đồ ghi 
chép, ông đo những thay đổi hằng ngày của độ dày các cây và áp suất 
của nhựa bên trong cây bằng thiết bị do chính ông thiết kế và chế tạo. 

“Chẳng phải nhựa đi lên qua các mao mạch ư?” Tôi hỏi 

Tiến sĩ Neher cười. “Mao mạch có thể đưa nhựa lên ngược chiều 
trọng lực chỉ một khoảng tương đối ngắn. Ngay cả nếu ở đỉnh một 
ống mao dẫn là chân không thì nhựa cũng chỉ có thể được kéo 
lên chừng 10m trước khi ống bị vỡ. Vì thế, theo tôi, việc nghiên 
cứu vẫn sẽ tiếp tục để tìm lời giải cho bí ẩn này” Tù trưởng cũng 
mỉm cười - ông luôn hứng thú lắng nghe về chủ đề mà phần còn 
lại của thế giới đang bỏ qua và cho là hiển nhiên. 


1. Câu chuyện về Arlene, ghép nối lại trong mười năm, mang lại tiêu để cho cuốn Whaf Do 
You Care What Other People Think? (W.W. Norton, 1988) 


110 - RICHARD FEYNMAN 


Chúng tôi vào nhà dùng trà. Câu chuyện lại quay sang Tuva, cứ 
như một chủ đề không thể tránh được. Gia đình Neher nhắc chúng 
tôi về chiêm nghiệm của tổng thống Eisenhower rằng, ngoại giao 
người-với-người là con đường thực tế tốt nhất để có được sự hiểu 
biết lẫn nhau và hòa bình. Sara cho tôi xem số tháng Mười của tạp 
chí Đời sống Xô Viết, được xuất bản như một đối tác của tạp chí Đời 
Sống theo thỏa thuận trao đổi văn hóa vào những năm 1950. Bà và 
Victor đã đặt mua dài hạn Đời Sống Xô Viết ngay từ đầu. Sara nói, 
“Anh có biết là Tuva sẽ là chủ để chính trong số tháng tới không?” 

Chúng tôi nhìn vào trang thông báo trước nội dung. Tuva sẽ là 
câu chuyện chính. 

Khi chúng tôi về đến Pasadena, tôi đánh máy lại bức thư mười 
trang gửi ông Boslough mà chúng tôi đã gọt giũa cẩn thận ở Esalen. 
Rồi tôi chắt lọc ra một thư ngắn hơn gửi ngài Grosvenor, và sau 
khi được Tù trưởng chấp thuận tôi đã gửi cả hai thư tới Hội Địa lý 
Quốc gia. 

Vào tháng Mười một, Tổng Thống Reagan tái đắc cử với số phiếu 
nhiều hơn hẳn Walter Mondale. Tù trưởng đã rất ngạc nhiên về 
việc Reagan vẫn tiếp tục ở lại Nhà trắng sau rất nhiều bê bối đã 
bị phanh phui trong bộ máy chính quyền của ông: “Điều đó cho 
thấy tôi hiểu được con người đến mức nào) lãnh tụ tinh thần bán 
chuyên ở Esalen nói. 

Khi số tháng Mười một của Đời sống Xô Viết cuối cùng đã xuất 
hiện, tôi ra cửa hàng bán báo nước ngoài và mua nửa tá số tạp chí 
này để tặng cho Những người nạn của Tuva. Richard đến và chúng 
tôi cùng nghiền ngẫm tờ tạp chí. 

Chúng tôi nhận ra bức ảnh ngoài bìa; bức ảnh này đã có ở trang 
thông báo trước nội dung ở số tháng Mười của gia đình Neher: đó 


là ảnh một thiếu nữ Tuva mang trên đầu một cái khăn, làm cho cô 


ấy trông giống một người da đỏ Mỹ thứ thiệt. Ở trang hai là một bài 


dài với tiêu để “Tuva: Nước Cộng hòa ở trung tâm châu Á” - đầy 


năm trang, hoàn toàn bằng tiếng Anh, với những thông tin cập nhật 


mới nhất về đất nước mà chúng tôi đã rất khó khăn thậm chí chỉ 


để tìm một bức ảnh cách đây vài năm. Chúng tôi đọc bài báo một 


cách chậm rãi, nhấm nháp từng chữ một: 


Vùng thảo nguyên bằng phẳng xen lẫn với những ngọn đổi nâu 
thấp kéo dài tới tận chân trời; đây đó từng đàn cừu gặm cỏ một cách 
thanh bình. Cái thời hiện đại dường như đã bỏ qua cái góc chưa bị 
tàn phá này của thế giới. Ở đây tất cả đều thanh bình và tĩnh lặng. 

Con đường uốn khúc đi lên và đi lên - vô tận. Cuối cùng 
chúng tôi nhận ra một cái lều ở xa phía trước. Một người chăn 
cừu có tuổi bước ra gặp chúng tôi với nụ cười chào đón trên 
khuôn mặt rám nắng của ông. Giống như mọi người sống trên 
các thảo nguyên không ranh giới này, Mongush Chola là linh hồn 


của lòng mến khách. 


Đó chính xác là ảo mộng của chúng tôi - được gặp một người 


Tuva đứng trước căn lều tròn của mình. 


112 - 


Chola đã tham gia xây dựng những nông trang tập thể đầu tiên 
của nước cộng hòa. Ông đã lập một kỷ lục đặc biệt vào năm 1961: 
Những con cừu cái trong đàn của ông đã sinh được 170 cừu con. 
Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã nuôi dắt được hơn 23.000 con 
cừu, và số lông cừu mà ông đã xén được có thể chất đầy mấy xe lửa 


chở hàng. Cả sáu đứa con của ông đều làm nông nghiệp. 


RICHARD FEYNMAN 


Được thôi, bất kỳ người chăn cừu nào mà chúng ta gặp ở Tuva 
hóa ra đều là một trong số những “công nhân anh hùng của xã hội 
chủ nghĩa; họ được chọn lựa một cách cẩn thận và sắp đặt sẵn dọc 
theo đường đi của chúng ta... 


Ảo mộng của chúng tôi quay lại: 


Chúng tôi ngồi trước lều của người chăn cừu một lát. Khi đến 
giờ phải đi, ông ấy hát cho chúng tôi nghe. Ông hát dường như với 
hai giọng cùng một lúc, một gợi nhớ về ho#us, một loại nhạc cụ dây 
của người Tuva, còn giọng kia như tiếng gọi bạn tình của một loài gà 
rừng vào đầu mùa xuân. Từ xa xưa, người Tuva đã thể hiện những 
tình cảm thầm kín nhất của mình bằng những giọng hát họng đặc 
biệt thấp. Tiếng hát của người chăn cừu trôi trên thảo nguyên, làm 
cả thảo nguyên vang vọng. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình 


đã hiểu được ý nghĩa của bài hát Tuva ngàn xưa. 


Không có bức hình nào về Monglush Chola đang hát høðmei 
bên ngoài lều của ông, nhưng điều đó không quan trọng - chúng 
tôi có thể tưởng tượng mọi thứ một cách rõ ràng. Nhưng, lại có 
bức hình của Grigori Shirshin, Bí thư thứ nhất của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Tuva. Dưới bức hình có trích lời của 
ông Shirshin: “Nơi đã từng là vùng đất của những người chăn nuôi 
du mục và săn bắn thì nay là một nước cộng hòa công-nông nghiệp 
hằng năm đóng góp ngày càng nhiều cho nền kinh tế quốc dân 
của Liên bang Xô Viết” Ở hai trang tiếp theo là các ảnh về Tuva 
“công-nông nghiệp”: Mỏ amiăng lớn ở Ak-Dovurak, máy nông 
nghiệp trên cánh đồng và Học viện Bách khoa Kyzyl. 


^ «32 


Bài báo quay trở lại Tuva “của chúng tôi” nhưng với một chỗ rẽ: 


Thiên nhiên ở đây có nhiều bất ngờ được lưu giữ dành cho bạn. 
Có những hồ nước mặn và những hồ nước ngọt, những suối chữa 
bệnh và những dòng sông trong vắt như pha lê, đầy cá thơm ngon. 
Quả việt quất có tác dụng chữa bệnh đặc hiệu mọc ở khắp nơi. Nước 
của những quả chín mọng này là một khẩu phần thường ngày của 
các nhà du hành vũ trụ của chúng ta. 

Ngoài những đại diện thường thấy của cuộc sống hoang đã 
Siberia, còn có những loài động vật đặc biệt sống ở những khe rãnh 
trên thảo nguyên và trên các dãy núi. Có những con sơn dương 
drezen từ các sa mạc Mông Cổ, một loài linh miêu hiếm, và sói đỏ. 
Tuva có rất nhiều động vật xén lông. Da của những con thú bản địa 
như chổn zebelin, sóc, chốn ermine và cáo thường đứng đầu bảng ở 


các cuộc đấu giá quốc tế. 


Dưới tiêu để “Truyền thống và vẻ đẹp, bài báo tiếp tục: 


Dãy núi Bai-Taiga nổi tiếng với truyền thống cắt đá ngàn xưa. 
Đón tôi, người ta diện những bộ quần áo mà Mặt trời đang lặn đã 
phết lên đó màu xanh và màu tím - và biến tôi thành một trong 
những người bị vẻ đẹp của miền tây Tuva làm cho mê mẩn trong 
suốt phần đời còn lại. 

Ở vùng đồng cô cao trên núi, tôi tìm gặp Saaya Koghel, một người 
chăn cừu và nhà tạc tượng nổi tiếng, cùng bạn của anh ấy, Donduk 
Doibukhaa, một hậu duệ cũng của những nhà tạc tượng. Koghel nói với 
tôi rằng việc tìm khoáng chất hiếm agalnafolif ! cũng khó như việc tạc 
một bức tượng bằng khoáng chất ấy. Khoáng chất này ở đây chỉ có thể 


tìm thấy trên đỉnh của một ngọn núi, và chúng nằm dưới sâu vài mét. 


1. Trong tiếng Anh đó là Pyrophillite, có cùng cấu trúc như đá steatile (đá bọt), nhưng thay 
magnesium bằng aluminum 


114 - RICHARD FEYNMAN 


“Ở đây, tại Tuva, một người tạc tượng cũng phải là một nhà địa 
lý và một vận động viên leo núi Koghel lưu ý. “Tìm được hòn đá là 
một thử thách, và sau đó anh phải đào nó lên thật cẩn thận và mang 
nó xuống núi mà không bị hư hại gì. Chonardash, cái tên ngụ ý là đá 
có thể đẽo được, có những bí mật của nó. Nó rất mềm dẻo khi mới 
được đào lên, nhưng chẳng bao lâu sau trở nên cứng như sắt. Nó có 
thể trở thành màu đen xen ánh bạc, đỏ, vàng, hay xám. 

Phổ biến nhất ở Tuva là những bức tượng nhỏ lặp lại những chủ 
đề của truyền thuyết địa phương. 


Không có bức ảnh nào về những mẫu đá khắc này, nhưng một 
khi đã xem cuốn sách của Vainshtein về nghệ thuật Tuva, chúng tôi 


biết một cách chính xác chúng trông như thế nào. 


Bài báo kết thúc bằng cách đưa ra một câu hỏi: 


Vì sao người Tuva lại sát nhập vào Liên bang Xô Viết? Để trích 
dẫn lời của Salchak Toka, “những dân tộc có liên quan về chủng tộc, 
mà họ đã gia nhập Liên bang Xô Viết từ những ngày đầu, hiện đã 
tiến xa hơn nhiều so với người Tuva chúng tôi về chính trị, kinh tế 
cũng như văn hóa, mặc dù trước cách mạng họ đã ở cùng mức độ 


phát triển như chúng tôi” 


Ơ trang bảy của Đời sống Xô Viết có bài phỏng vấn Sevyan 
Vainshtein về một cuốn sách ông đang viết có tên là Bí ẩn hồ Tere- 


Khoi. Vainshtein nói: 


“Đầu đề cuốn sách liên quan với việc nghiên cứu về những tàn 


tích bí ẩn của một pháo đài cổ còn lưu giữ được ở Tuva, trên một 


hòn đảo của Hồ Tere-Khol, không xa biên giới của Liên Xô - Mông 
Cổ. Mặc dù thành phố đá bí ẩn nằm ở thượng lưu sông Yenisei này 
đã có trên bản đồ Siberia từ thời Peter Đại Đế, nó không hề được 
nghiên cứu cho tới tận đầu thập niên năm mươi. Những điểm khai 
quật mà tôi đã chỉ đạo trong vài năm đã làm lộ ra một tòa lâu đài 
với các cột cao, các cầu thang chính rộng và những bức tranh tường. 
Lâu đài này đã được Khan Moyun-Chur, một lãnh chúa hùng mạnh 
của Uighur Khanate, cho xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 8. Tuy 
vậy, nó vẫn là một câu đố: một pháo đài kiên cố với tường cao hơn 
10 mét, bao gần như trọn vẹn hòn đảo ở giữa hồ đã được xây dựng 
như thế nào và bằng cách nào mà hàng tấn vật liệu xây dựng đã được 
chuyển ra đảo qua hổ nước. Theo truyền thuyết thì hồ chỉ xuất hiện 
sau khi pháo đài đã được xây dựng”. 


Một địa điểm tuyệt vời! Tôi tìm kiếm Tere-Khol trên tấm bản đồ 
của Cục bản đồ quốc phòng mà chúng tôi có, và thật ngạc nhiên, 
đã tìm thấy không phải một mà đến hai hồ lớn như vậy, cách nhau 
khoảng 125 dặm, cả hai đều có tên là Tere-Khol. Phải chăng có sự 
nhầm lẫn? Một tấm bản đồ của Nga mà tôi đã copy ở UCLA cũng 
cho cùng thông tin như vậy. Hãy gạt ra một bên việc người dân địa 
phương sống giữa hai hồ này trả lời như thế nào cho câu hỏi: “Phía 
nào là Tere-Khol?” Tôi để ý thấy là hồ ở phía đông có một hòn đảo, 
nên tôi đã thêm nó vào danh sách thắng cảnh ở Tuva.! 

Đột nhiên lộc trưởng nói, “Này, Ralph, nhìn đây: “Các nhà thực 
vật học Mỹ ở Tuval” 


1. _ Vì sau đó tôi đã tìm thấy một tấm bản đồ Xô Viết, ghi tên cái hồ phía tây là “Tore KhoÏ”. 
Theo các quy tắc “kết hợp nguyên âm” của tiếng Thổ thì theo tiếng Tuva hồ này có lẽ là 
“Tôre KhôÏ” 


ll6 - RICHARD FEYNMAN 


“Làm gì có chuyện ấy!” Tôi phản ứng, không muốn bị lôi vào trò 
đùa tinh nghịch điển hình của Feynman. 

Nhưng đấy, dòng chữ in đậm: CÁC NHÀ THỰC VẬT HỌC MỸ 
TẠI TUYVA. Phần chú giải ghi: 


Những người tham gia cuộc thám hiểm thực vật Xô-Mỹ ở dãy núi 
Sayan. Từ trái qua phải: Stanwyn G. Shelter, Valeri Nekrasov, David 
Murray, Thomas S. Elias, và Yuri Karachinsky ở đài kỷ niệm đánh 
dấu tâm điểm của lục địa châu Á. 


Tấm hình đã kể một câu chuyện: Ba người Mỹ đã đến được nơi 
linh thiêng nhất ở Kyzyl, và tên họ không phải là Richard Feynman, 
Ralph Leighton, và Glen Cowan. 





bùn qữ ở fTinscqu¿ 


Phải mất một thời gian tôi mới trấn tĩnh lại được. 
Chơi trống đã trợ giúp một phần, nhưng phần lớn 
là nhờ Richard đã nhắc tôi về mục tiêu của nhóm. 
“Chúng ta không gắng để trở thành những người đầu 
tiên; chúng ta chỉ gắng để đến được Tuva - và chúng 
ta vẫn đang cố gắng. Ít nhất là giờ đây chúng ta biết 
rằng, điều đó có thể trở thành hiện thực”. 

“Vậy, bây giờ ta phải làm gì? Trở thành các nhà 
thực vật học à?” Tôi hỏi. 

“Không cần thiết. Nhưng tôi nghĩ, cơ hội sẽ cao 
hơn nếu ta nghĩ ra được một lý do đích thực cho 
chuyến ởi - một mục đích nào đó chứ không phải vì 
thủ đô của Tuva được đánh vần là K-Y-Z-Y-L 

“Được thôi; tôi nói. “Tôi biết, tôi sẽ liên lạc với 
mấy nhà thực vật học ấy để tìm hiểu xem họ đã tới 
Tuva bằng cách nàơ”. 


Ở UCLA tôi tra cứu danh mục cán bộ giảng dạy 


¬ 


119 


của các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ và đã tìm thấy, Thomas 
Elias ở một trường thuộc Poughkeepsie, New York, còn David 
Murray thì ở Đại Học Alaska thuộc Fairbanks. Không có thông tin 
nào về Stanwyn Shelter. Tôi viết cho Elias và Murray; Murray viết lại 
và cho biết, Elias hiện là giám đốc của vườn thực vật Rancho Santa 
Ana thuộc trường Cao Đẳng Claremont ở Pomona - chưa đầy một 
giờ lái xe từ Pasadenal 

Tôi gọi điện cho TS. Elias và đến gặp ông. Ông nói với một giọng 
đều đều nhẹ nhàng. “Cứ hai năm một lần chúng tôi tới Liên bang Xô 
Viết theo một thỏa thuận song phương về bảo vệ môi trường được 
đàm phán dưới thời Nixon. Chúng tôi chẳng bao giờ biết mình sẽ 
đi đâu cho tới khi đến nơi - không có cơ sở để yêu cầu về một địa 
điểm cụ thể. Chúng tôi luôn đi tới những nơi hẻo lánh mà chẳng 
bao giờ có khách du lịch viếng thăm - đó là nơi có thảm thực vật 
phong phú. Mùa hè vừa qua thì đó là Tuva. 

“Ông ngụ ý là ông tới Tuva một cách ngẫu nhiên?” 

“Tôi đồ rằng anh có thể nói thế. Chuyến đi được sắp xếp cho 
chúng tôi ở Novosibirsk”. TS. Elias nhấn mạnh nguyên tắc trao đổi. 
“Người Liên Xô không có tiền để chỉ tiêu ở bên ngoài lãnh thổ của 
mình, nhưng họ lại rất muốn đi. Nên cứ hai năm một lần chúng 
tôi mang họ đến nơi nào đó trên đất Mỹ và thanh toán cho những 
chi phí của họ ở đây. Họ luôn thanh toán cho những chi phí của 
chúng tôi ở Liên Xô”. 

Tôi hỏi về phục vụ hậu cần của chuyến đi ở Tuva. 

“Có vài xe tải chuyên dụng lớn chất đầy hàng hóa dự trữ, và một 
nhóm khoảng mươi công nhân, họ dựng trại và chuẩn bị bữa ăn 
cho mọi người. Lều và túi ngủ của Liên Xô làm bằng vải bạt nặng 


lắm. Anh nên mang theo túi ngủ của mình” 


120 - RICHARD FEYNMAN 


Tôi hỏi TS. Elias xem liệu nhóm của ông đã từng nghe hát giọng 
“họng” ở Tuva chưa. 

“Chưa. 

Họ có ở trong những cái lều tròn không? 

“Không”. 

Thế họ có nhìn thấy ngôi sao nào có những ký tự Thổ cổ 
xưa không? 

“Không”. 

Đời sống thực vật có thú vị không? 

Khuôn mặt của TS. Elias sáng lên. “Ồ, có! Tôi chưa có thời gian 
để sắp xếp lại tất cả các mẫu mà chúng tôi mang vể. 

Tôi đang thèm muốn chết để được xem những thực vật Tuva 
đích thực (nhất là những cây việt quất có trong thực đơn của các 
phi hành gia), nhưng TS. Elias nói rằng, ông có một cuộc hẹn trong 
vài phút nữa. Khi chia tay, ông nói “Chúc may mắn. 

Vào tháng Hai năm 1985, chúng tôi nhận được thư trả lời của ông 
Boslough. Ông thông báo rằng, Địa lý Quốc gia đã quyết định sẽ có 
một bài về Mông Cổ; Tuva thì cũng tương tự thôi. Tuy nhiên, người 
viết về Mông Cổ sẽ cố gắng vượt qua biên giới và tự mình nói về Tuva. 

Thế là chẳng còn hy vọng gì cho bức thư được gọt giũa cẩn thận 
và cơ hội tốt nhất của chúng tôi để đến được Tuva yêu dấu của mình. 
Tôi gọi điện và nói cho Gilen biết tin này. 

Không nao núng, cậu ấy có một gợi ý. “Dù sao cũng phải đến 
Liên Xô. Năm nay kỷ niệm bốn mươi năm kết thúc Chiến tranh Thế 
giới thứ hai. Nếu chúng ta đi vào cuối tháng Tư, chúng ta có thể 
ở đó vào dịp lễ diễu hành ngày Lao động tháng Năm và cả lễ diễu 
hành Ngày Chiến thắng sau đó tám ngày”. 


Tôi biết Richard sẽ không hưởng ứng việc này. Hơn nữa, ông lại 
đang giảng một giáo trình về lý thuyết computer mà ông rất tâm đắc. 
Tuy nhiên, tôi nghĩ, đây là cơ hội để thấy đôi điều của “Đế chế bất 
hạnh” một cơ hội để trải nghiệm trực tiếp cái hệ thống mà chúng 
tôi buộc phải đương đầu để đến được Tuva. Tôi không nhất thiết 
phải đi theo một nhóm du khách; thay vào đó, tôi sẽ có một hướng 
dẫn viên riêng, nói tiếng Nga thành thạo. Đây là một dịp không nên 
để lỡ. Tôi nói, “Đồng ý!” 

Đại lý du lịch nói với chúng tôi rằng Moscow và Leningrad đã 
kín chỗ trong hai tuần đầu tiên của tháng Năm - chỉ có khách VỊP 
mới được xem diễu hành ở các thành phố này. 

Tôi muốn đề xuất Akaban, nhưng tôi biết điều đó là không thể: 
một khi đã ở đó, tôi sẽ bị cám dỗ xông tới Tuva và điều đó có thể 
sẽ quảng chúng tôi vào tù. 

“Thế Volgograd thì sao?” Glen gợi ý. “Trận Stalingrad [tên của 
thành phố này dưới thời Stalin] là điểm ngoặt quyết định của Liên 
Xô trong Thế Chiến thứ hai. Ngoài ra, việc xem một thành phố bậc 
trung ở trái tim của nước Nga cũng lý thú đấy” Khi đó tôi đã học 
được rằng, ngay cả những nơi tầm tầm cũng rất thú vị, nên tôi đã 
đồng ý. 

“Volgograd còn chổ; đại lý du lịch cho biết. “Thế, các anh còn 
muốn đi đâu nữa?” 

“Caucasus được không?” tôi nói. Các học sinh Armeni ở những 
lớp tôi dạy đã làm tôi quan tâm đến phần đất này của thế giới. Glen 
đồng ý, và đề xuất là chúng tôi sẽ thư giãn vài ngày ở “Riviera Đỏ” 
(bờ Biển Đen) trên đường quay lại Moscow. 

Mặc dù các điểm cách xa nhau nhưng chúng tôi chỉ muốn đi 
bằng tàu hỏa. Cả hai chúng tôi đều không yên tâm đi bằng đường 


122 - RICHARD FEYNMAN 


không ở Liên Xô, vì các nhà chức trách chẳng bao giờ thông báo về 
các vụ tai nạn. “Hơn nữa, tàu hỏa ở Liên Xô khá dễ chịu” Glen nói. 
“Đấy là nơi tuyệt vời để gặp và chuyện trò với mọi người”. 

Nhân viên đại lý du lịch nói với chúng tôi về các “trung chuyển” 
bổ sung - mỗi người thêm 50 đôla - vì taxi thường không dễ kiếm. 
Nhưng tiền vé máy bay tới Helsinki, nơi chúng tôi sẽ lên tàu để đi 
tiếp tới Liên Xô khá đắt. Khi quay lại Pasadena, tôi đến thư viện 
Caltech và tìm được mấy chỗ giá rẻ từ Heathrow đến Helsinki đăng 
trên tờ T7mes của London, tôi đặt mua vé qua điện thoại và trả bằng 
thẻ tín dụng. Chúng tôi đã đặt một chuyến bay tới London trên 
World Airways. 

Vào đầu tháng Ba, Konstatin Chernenko qua đời, như đã được 
dự đoán trước. Vậy là một lễ quốc tang nữa dự định sẽ lại diễn ra ở 
Quảng trường Đỏ. Ở Moscow lan truyền câu nói đùa rằng, một công 
dân Xô Viết chân thật hỏi, “Tôi có thể mua vé theo mùa không?” 

Trong những tuần trước đó, đã có lời đồn về tranh chấp quyền 
lực: cái ghế cao nhất, ghế Tổng bí thư, sẽ thuộc về nhân vật bảo thủ 
già Victor Grishin (người đã viết thư cho tôi một năm trước đây), 
hay nhân vật bảo thủ trẻ Grigoriy Romanov (người mà phái Kremlin 
đã từng cho là có ưu thế nhất), hay Mikhail Gorbachev, nhân vật 
thực dụng được Andropov bảo trợ? Trong đám tang Chernenko, thứ 
tự của các ủy viên Bộ chính trị xuất hiện trên lễ đài tại lăng Lenin 
cho thấy Mikhail Gorbachev là người thắng cuộc. (Romanov ở lại 
Bộ chính trị thêm bốn tháng nữa. Grishin thì ở lại đến tháng Giêng 
năm 1986, khi ông ta bị thay thế bởi Boris Yeltsin.) 

Để giúp tôi chuẩn bị cho chuyến đi Liên Xô, Richard cho tôi mượn 
một cuốn sách lấy từ giá sách của ông - cuốn sách của Hedrick Smith 
có tựa đề là Những người Nga. “Tôi nghĩ cậu sẽ thích cuốn sách này, 


ông ấy nói. Với tính cách coi khinh chính trị của Tù trưởng, tôi ngạc 
nhiên khi thấy ông thậm chí có cả một cuốn sách như vậy. 

Trong nhiều điều thú vị, cuốn sách nhắc đến một nghĩa trang 
ở Moscow (chỉ mở cửa cho các nhóm khách du lịch đặc biệt và 
người thân của những ai được chôn cất ở đây), trong đó đầy mộ 
các nhà khoa học và nhà văn Nga. Khrushchev cũng được chôn ở 
đây - không như Lenin, Stalin và Brezhnevy, được chôn cất ở Quảng 
trường Đỏ. Tôi viết cẩn thận chữ NOVODEVICHI ở đầu danh sách 
những nơi tôi muốn thăm ở Moscow, trong khi nhớ lại một bài thơ 
của Marianne Moore mà tôi đã cắt ra từ tạp chí Đời Sống khi còn 


học trung học: 


lôi có thể, tôi chắc, tôi phải 

Nếu bạn nói cho tôi biết 

vì sao đầm lầy dường như không thể vượt qua 
Thì tôi sẽ nói cho bạn biết 

vì sao tôi cho rằng tôi có thể vượt qua nó 


nếu tôi cố gắng. 


Cuối tháng Tư, Glen rời Oakland, còn tôi rời Los Angeles. Ngày 
hôm sau chúng tôi đến Helsinki trong gió tuyết. Glen rất hứng khởi 
- đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy tuyết rơi. Rồi bầu trời chuyển 
sang màu xanh, và chúng tôi đi bộ loanh quanh ở Helsinki dưới 
ánh sáng của mặt trời phương bắc đang từ từ lặn xuống. Dường 
như chúng tôi đã ở trên đất Nga; bức tượng Nga Hoàng Alexander 
II mà đế chế của ông đã từng kéo dài từ Phần Lan đến Alaska, nổi 
bật giữa quảng trường nền đá cuội, bao quanh bởi những tòa nhà 
sơn màu nâu nhạt được thiết kế rất tinh tế; trên một quả đổi ở bên 


124 - RICHARD FEYNMAN 


cạnh là một tổ hợp nhà thờ Chính Thống giáo của Nga với mái 
vòm hình củ hành và những cây thánh giá vàng lấp lánh trông như 
những anten TV uốn cong. 

Sáng hôm sau chúng tôi mua vé đi Leningrad và tiếp tục hành 
trình trên đường tàu khổ rộng dẫn tới Liên Xô. Glen nhận xét rằng 
có lẽ đây chính là con đường mà theo đó Lenin đã lén về nước Nga 
Sa hoàng (trong một toa chở hàng) từ nơi đi đày ở Thụy Sỹ. Sau vài 
giờ chúng tôi dừng lại ngay trước biên giới. Đầu máy xe lửa Phần 
Lan tách ra khỏi đoàn tàu. Khi ngôi sao đỏ của đầu tàu Liên Xô 
hiện ra, tôi không thể cưỡng lại việc chụp một tấm hình. “Ralph!” 
Glen hoảng sợ nói thầm. “Cấm chụp ảnh các con tàu của Liên Xô!” 

“Nhưng chúng ta vẫn đang ở Phần Lan, tôi phản đối. 


^13 


“Anh sẽ mang cuộn phim của mình vào Liên Xổ); Gilen đáp trả. 

Tôi vẫn cứ chụp cái đầu tàu, nhưng rồi cất máy ảnh đi - đó là 
cách duy nhất để tôi có thể cưỡng lại việc chụp các dãy hàng rào 
biên giới mà các hành khách khác đang chụp một cách lén lút. 

Hai người bảo vệ biên giới của Liên Xô đi vào khoang tàu của 
chúng tôi và kiểm tra hành lý. Họ để ý nhất đến hai bản của cuốn 
Feyrntmman, Chuyện thật như đùa, mới được xuất bản. Một bản dành 
tặng cho Sevyan Vainshtein; còn bản kia dành cho một nhà xuất 
bản của Liên Xô với hy vọng là những câu chuyện ngược đời của 
Feynman sẽ được dịch ra tiếng Nga. Glen giải thích gì đó với những 
người bảo vệ về “Feynman vật lý” và “Nobel” 

Người bảo vệ lớn tuổi hơn tìm thấy danh sách những nơi muốn 
tham quan của tôi. Chữ duy nhất được viết rõ ràng là tên nghĩa 
trang cấm ở Moscow mà tôi có thể phát âm một cách rất thô: 
NOVODEVICHI. 


Anh ta chỉ vào đó và nhìn tôi, ánh mắt hỏi, “Tại sao là Novodevichi?” 

Trước khi Glen có thể giải thích điều gì, tôi nói, “Khrushchev”. 

Mặt của người bảo vệ đỏ ửng, nhưng ánh mắt của anh ta thể 
hiện sự thấu hiểu, thậm chí cảm thông. Anh ta trả lại tờ giấy cho 
tôi và ra hiệu cho người bảo vệ trẻ hơn rằng việc kiểm tra đã xong. 

Chúng tôi xếp đổ đạc và thư giãn. Glen chỉnh lại đồng hồ của 
mình, quay kim thêm sáu mươi phút, trong khi cảnh tượng bên 
ngoài mang suy nghĩ của tôi quay ngược lại sáu mươi năm trước: 
náu mình trong rừng bu-lô là những ngôi nhà nghỉ mát sơn màu 
sáng, hầu hết là màu xanh da trời, trang trí bằng những đường ốp 
gỗ rắc rối và những khung cửa sổ màu trắng; mỗi nhà có một cái 
giếng với trục tay quay, dây thừng, và xô. 

Người phục vụ khoang tàu mang cho chúng tôi những cốc trà 
Georgian rất ngon. Uống xong, tôi mang mấy cái cốc trả cho cô ấy. 
Cô ngay lập tức quảng chúng vào một cái “bồn vi trùng” (theo cách 
gọi của Glen), một chậu nước chỉ hơi âm ấm. Trước khi chúng kịp 
khô, cô ấy đã đổ đầy nước trà vào mấy cái cốc mà chúng tôi vừa 
dùng để mang cho nhóm khách tiếp theo. lôi không hề ngạc nhiên 
khi bị đau họng mấy ngày sau đó. 

Một taxi của Intourist đón chúng tôi ở ga xe lửa Leningrad 
và đưa chúng tôi ra ngoài thành phố, tới một nhà nghỉ lớn mà 
mục đích chính của nó là phục vụ đại trà những người Phần Lan 
với những điệu nhảy kiểu cũ và vodka rẻ tiền. Sau bữa chiều, 
chúng tôi đi xe buýt vào Leningrad. Khi màn đêm buông xuống, 
thành phố ba triệu rưỡi dân này đã quên bật đèn: Leningrad cứ 
như là đang trong tình trạng tắt đèn phòng không thời chiến - 
giao thông gần như ngưng trệ, mọi thứ đều yên ắng. Glen và tôi 
hạ giọng tới mức thầm thì để phù hợp với bóng đêm đang bao 


126 - RICHARD FEYNMAN 


quanh. Chỉ có tiếng lanh canh của tàu điện thi thoảng đập vào 
cái im lặng u buồn. 

Sáng hôm sau báo hiệu một ngày nắng đẹp. Chúng tôi đi bộ 
nhanh dọc theo các con kênh nổi tiếng, và nhớ về bác sĩ Anna 
Maenchen khi chúng tôi đi qua cổng vòm lịch sử nơi “Cách mạng 
tháng Mười” bắt đầu, vào quảng trường với bảo tàng Hermitage màu 
xanh nhạt chạy dọc suốt một phía (Chúng tôi quyết định không đi 
vào trong; đơn giản là vì có quá nhiều thứ để xem.) Phía bên ngoài 
căng những tấm băng rôn rất lớn màu đỏ, cao chừng 9m, với hình 
tượng búa liềm và chân dung Marx, Engels và Lenin. Ngày Quốc tế 
Lao Động 01 tháng Năm sắp tới. 

Phía dưới, nơi sông Neva, những người yêu thích thể thao mặc 
đồ bơi đang chơi bóng chuyền. Mặc dù có nắng, nhiệt độ vẫn chỉ 
vào khoảng ba mươi độ F!. Một người đàn ông mà chúng tôi gọi là 
Jack Lalanski? đã thực hành bài chống đẩy truyền thống trên bãi cát 
trước khi lặng lẽ đầm vào nước lạnh để bơi giữa những tảng băng 
lớn đang nứt ra. 

Sau khi quay về nhà nghỉ ăn tối, chúng tôi được đưa tới ga xe 
lửa bằng xe “trung chuyển” và xuống xe ngay trước ga. Chúng tôi 
đi loanh quanh trong ga một vài tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi lên 
chuyến tàu đêm đến Moscow, một người đàn ông đột nhiên xuất 
hiện và nói, “Ông Cowan, Ông Leighton?” 

“Vâng, vâng”? Glen nói. 

“Đây là tàu của các ông. Hãy theo tôi đến buồng của các ông” 
Người đàn ông giới thiệu chúng tôi với người phụ trách toa, và biến 


mất vào đêm tối. 


I1. Tức khoảng dưới mười độ C - ND. 
2. Jack Lalanne là vận động viên thể hình Bãi biển gốc Nam California 


Glen đưa ra lời giải thích cho trải nghiệm nản lòng này: người 
đàn ông này đáng lẽ phải đón ta ở trước ga khi xe “trung chuyển” 
thả ta xuống đó. Nhưng người lái xe “trung chuyển” quá vội bỏ đi 
nên mối liên hệ đã bị đứt quãng. 

Tàu của chúng tôi đến Moscow vào lúc 8 giờ sáng. Lần này “trung 
chuyển” của chúng tôi là một chiếc ô tô Chaika màu đen giống như 
những chiếc được dùng cho các quan chức chính phủ. Xe riêng có 
màu nào cũng được trừ màu đen, giúp ta dễ dàng biết ai được quyền 
sử dụng làn đường ưu tiên ở giữa những đường phố lớn. Chúng tôi 
được đưa từ ga Leningrad tới Khách sạn Metropol, ngay chính giữa 
trung tâm thành phố. Chúng tôi sẽ có năm giờ đồng hồ để đi loanh 
quanh.(Chỉ còn bốn mươi tám tiếng nữa là đến ngày Quốc tế Lao 
động, những NVIP như chúng tôi không thể ở lại Moscow qua đêm.) 

Chúng tôi đi qua tấm biển ghi dòng chữ “Chủ nghĩa cộng sản 
sẽ thành công trên toàn thế giới” - giờ thì ít nguy hiểm hơn là tức 
cười - và bước vào Quảng trường Đỏ. Ở bên trái chúng tôi là GUM 
- Gosudarstvennyi Universafnyi Magazin (Trung tâm thương mại 
gốc của Moscow), trang trí bằng những tấm vải bố cực lớn màu đỏ 
đầy những khẩu hiệu và biểu tượng, thế mà chúng vẫn bị lấn át bởi 
một băng rôn Lenin cao chừng 30m. Bên phải của chúng tôi là mộ 
Lenin, với bức tường Kremlin mờ mờ phía sau. Ở phía cuối xa của 
quảng trường nổi bật những mái vòm của Thánh đường St. Basil. 

Trong khi các kỹ thuật viên TV trên các bục đang kiểm tra 
thiết bị của họ, chúng tôi nhận ra là mình đang đi vào một phim 
trường lớn. Chúng tôi tưởng tượng ông Gorbachev và các ủy viên 
Bộ chính trị khác, xếp hàng trên lăng Lenin, duyệt các đội công 
nhân đang đi đều qua quảng trường đá ghép ở phía dưới, nơi 
chúng tôi đang đứng. 


128 - RICHARD FEYNMAN 


Một nhóm du khách đang đi ra từ một xe buýt đã làm tôi chú 
ý: hầu hết đàn ông đều đội những cái mũ rất đặc trưng được trang 
trí theo môtíp chính xác như mô tả trong cuốn sách của Vainshtein 
về nghệ thuật Tuva. “Glen!” tôi thốt lên, hào hứng chỉ về phía họ. 
“Những người Tuval” 

Tôi lao tới và kịp gặp đoàn khách ngay trước khi họ đi vào Thánh 
đường St. Basil. Tôi bắt được ánh mắt một người đàn ông và nói “Ekiit” 

Người đàn ông giật mình nhưng không nói gì. 

Tôi chắc chắn là mình đã phát âm đúng lời chào bằng tiếng Tuva 
- vả lại, Ondar đã hiểu được nó qua đường điện thoại bập bõm từ 
Oakland tới Kyzyl. Đề phòng trường hợp tôi đã phát âm sai, tôi nói 
thêm, “Tuva - Kyzyl?” 

Người đàn ông mỉm cười. Tim tôi đập mạnh. “Kirghiz!” ông ta 
nói một cách tự hào.! 

Người đàn ông bắt đầu nói với tôi bằng tiếng Nga. Tôi cậy Glen 
dịch giúp, nhưng cậu ấy đã biến đâu mất. 

Đến giờ hẹn, chúng tôi quay lại khách sạn Metropol, lên chiếc 
limo đang đợi sẵn, lướt ngang qua trụ sở KGB và nhà tù đáng ghét 
Lubyaka để tới nhà ga Kazan. Mọi việc đều trôi chảy: chúng tôi được 
một nhân viên của Intourist đón và dẫn về khoang tàu của mình. 

Hai mươi sáu tiếng sau, chúng tôi đến Volgodrad. Mặc dù thời 
tiết ấm áp và dễ chịu, cây cối ở ga đường sắt vẫn chưa cho thấy dấu 
hiệu nào của mùa xuân. Người của công ty du lịch ra đón, ngay lập 
tức nói với Glen băng tiếng Nga. 


1. Kirghiz là người Thổ mà tổ tiên của họ đã sinh sống ở Tuva trong vài thế kỷ. Ngày nay 
nơi sinh sống của họ ở khoảng một ngàn dặm về phía Tây-Nam, trong và lân cận vùng 
núi Pamir, dù vậy, tên của họ vẫn còn lại ở Tuva như tên của một bộ tộc: Kyrgys. 


“Làm sao anh biết tôi nói tiếng Nga?” cậu ấy hỏi. 

“Moscow điện cho tôi biết, người cao hơn nói tiếng Nga, còn 
người kia thì không”. 

“Trung chuyển” của chúng tôi thật buồn cười: khách sạn ở ngay 
phía bên kia quảng trường chỉ cách ga xe lửa chưa đầy một trăm 
yard!. Thế mà, chúng tôi vẫn cứ đi bằng một xe buýt nhỏ do công 
ty du lịch bố trí. 

Khi chúng tôi vào căn phòng dành cho mình ở tầng bốn, chúng 
tôi nghe thấy tiếng nói ngay bên ngoài cửa số. Tôi nhìn ra ngoài và 
thấy vài người thợ đang buộc mấy tấm biểu ngữ rất lớn vào những 
ban công bên cạnh. Phía dưới, loa phóng thanh đang ra lệnh cho 
các nhóm người tham gia diễu hành huyên náo, họ đang đẩy đẩy, 
kéo kéo một chuỗi nối nhau các xe trang hoàng lớn ngang qua một 
quảng trường rộng, trước một dãy ảnh các ủy viên Bộ chính trị, mà 
ở giữa là ông Gorbachev - không có cái bớt lớn trên trán. 

Khi đi lòng vòng quanh Volgograd buổi chiều hôm đó, tôi nhận 
ra rằng vùng đất trung tâm của nước Nga nằm ở đầu phía tây của 
thảo nguyên Á-Âu rộng lớn. Chỉ cách Cộng hòa Tự trị Mongol 
Kalmyk ba mươi dặm và cách Kazakhstan chưa đầy một trăm dặm, 
khuôn mặt của nhiều người Nga ở đây có nét hao hao người Mông 
Cổ và người Thổ. Điều duy nhất làm tôi có thể quên được vẻ đẹp lạ 
lùng của một phụ nữ Volgograd là việc chiêm ngưỡng một phụ nữ 
Volgograd xinh đẹp khác. 

Ngày Quốc tế Lao động khá u ám và nhiều gió với những trận 
mưa rào bất chợt. Tôi nghĩ, ban công phòng chúng tôi là nơi thuận 
lợi nhất để xem buổi diễu hành, nhưng người dọn phòng lại yêu 


cầu chúng tôi đi xuống. Chúng tôi đi ra ngoài và xem hàng ngàn 
1. Đơn vị chiều dài của Anh, bằng khoảng 0,91 mét - ND 


130 - RICHARD FEYNMAN 


người, từ các cháu thiếu niên đến các đội công nhân, tập hợp dọc 
theo ba đại lộ dẫn vào quảng trường. Số người tham gia vượt xa số 
khán giả - hầu hết là những quan chức trong Đảng - đứng dọc con 
đường dài chừng trăm yard. 

Khi cuộc diễu hành ngày Quốc tế Lao động bắt đầu, Glen và tôi 
tìm thấy một chỗ đứng đẳng sau hàng rào cảnh sát. Mỗi đoàn diễu 
hành đều được loa phát thanh giới thiệu. Sau đó là một khẩu hiệu, 
ví như “Hãy hướng tới tương lai với chủ nghĩa cộng sản!” 

Cả đoàn sẽ hưởng ứng “U-RAAAHI” Cứ như thế khoảng một 
trăm đoàn. 

Một người Xô Viết trẻ và bạn gái của anh ta đến chỗ chúng tôi 
và nói vài từ tiếng Anh. Glen chuyển sang tiếng Nga, trong khi tôi 
bắt chuyện với một phụ nữ trẻ đứng cạnh họ, rõ ràng không phải 
người Xô Viết. Cô ấy là sinh viên trao đổi đến từ Madargascar, có thể 
nói tiếng Anh và tiếng Pháp cùng với tiếng Nga và Malagasy. Cô ấy 
đang học năm thứ ba chuyên ngành ngôn ngữ Nga ở Volgograd và 
sẽ không thể về nhà, ngay cả dịp nghỉ hè, trong vòng hai năm nữa. 

Khi mưa nặng hạt hơn, tất cả chúng tôi đi vào một quán cà phê. 
Mấy sinh viên y Xô Viết cũng quây lại với chúng tôi, và ngay lập 
tức đốt thuốc - thứ thuốc lá Xô Viết mùi nặng kinh khủng. Cuối 
cùng thì mưa tạnh - cũng là lúc buổi diễu hành vừa kết thúc - thế 
là chúng tôi tản bộ xuống chỗ sông Volga để xem một cảnh tượng 
thật vui vẻ: rất nhiều người đang uống và nhảy múa tập thể. 

Sáng hôm sau, vào bữa điểm tâm, Glen và tôi nhận thấy trong 
nhà hàng của khách sạn có mấy cái bàn dài được trang trí bằng cờ 
Liên Xô và Mỹ. Hai phái đoàn đi vào và ngồi vào chỗ của họ: phái 
đoàn Xô Viết gồm khoảng mười cựu chiến binh Xô Viết lớn tuổi, 
mặc quân phục gắn huân huy chương; hầu hết những người Mỹ trẻ 
hơn và ăn mặc ít trịnh trọng hơn - có mấy người mặc áo khoác vải 


bông với biểu tượng chống bom. Sau bữa sáng, một hướng dẫn viên 
của Intourist thông báo rằng xe buýt đang đợi bên ngoài. Chúng tôi 
hỏi xem liệu chúng tôi có thể đi theo được không, và cô ấy đồng ý. 

Hóa ra đó là một tour đặc biệt cho một nhóm các cựu chiến binh 
Mỹ, họ vừa mới gặp các cựu chiến binh Xô Viết trong một buổi lễ 
ở sông Elbe, nơi quân Mỹ và Nga đã gặp nhau 40 năm về trước. 
Một người Mỹ đã chỉ cho tôi một bài trên T7zwes viết về sự kiện này. 

Người Xô Viết đã hy vọng là tổng thống Reagan sẽ gặp Mikhail 
Gorbachev trong sự kiện này. Thay vì vậy, Reagan đã đến Anh và 
Pháp để kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy, rồi đến một nghĩa trang ở 
Bitburg, Đức, nơi chôn cất mấy người đàn ông trẻ trong đội SS của 
Hitler. Trong các bài diễn văn của mình, Reagan hầu như không 
nhắc đến công lao của Liên Xô trong cuộc chiến. 

Sau trải nghiệm sâu sắc của chuyến thăm các đài tưởng niệm 
chiến tranh Xô Viết, chúng tôi đến một công viên gần kể, nơi chúng 
tôi chứng kiến hai phái đoàn trồng một cây hữu nghị mang đến từ 
Kansas, quê hương của tướng Eisenhower!. 

Hôm sau chúng tôi khởi hành đi Baku. Con đường thuận hơn là 
qua Rostov, 200 dặm về phía tây. Nhưng vì đường thẳng tới Rostov 
không phải là “con đường của Intourist” nên chúng tôi phải di 
chuyển 600 dặm tới Moscow, đổi tàu, và sau đó đi 600 dặm nữa để 
đến Rostov - nghĩa là dôi ra tất cả là 1000 dặm. 

Chúng tôi giải thích cho hướng dẫn viên của Intourist rằng, 
chuyến tàu của chúng tôi tới Volgograd đã bị trễ mất 6 tiếng. Vì 
chúng tôi có chỉ năm tiếng để chuyển tàu ở Moscow, thế nhỡ tàu 
của chúng tôi lại bị trễ thì sao? 


1. DwightD. Eisenhower, 1890-1969, tướng 5-sao và là tổng thống thứ 34 (1953-1961) của 
Mỹ - ND 


132 - RICHARD FEYNMAN 


“Đừng lơ; cô ấy nói. “Tàu chỉ rời Moscow muộn, chứ không bao 
giờ đến Moscow muộn. Sau này tôi học được rằng, người Nga có 
một cách diễn đạt dành cho kiểu nói đối hiển nhiên như thế: “chui 
ra khỏi nước mà vẫn khô nguyên” 

Quy định của Intourist yêu cầu chúng tôi phải có mặt ở ga tàu 
một tiếng trước khi khởi hành. Vì ga tàu thực ra chỉ cách khách sạn 
một tầm ném, chúng tôi nói rằng chúng tôi thích đi bộ một trăm 
yard nên người lái xe buýt của Intourist có thể nghỉ. 

Net (không). Người phục vụ khách sạn để đồ đạc của chúng tôi 
vào một xe buýt nhỏ, trên đó chúng tôi ngồi khoảng một phút thì 
đến ga, rồi đứng ở sân ga với hướng dẫn viên Intourist thân thiện 
của mình - người sẽ không chịu rời chúng tôi cho đến khi chúng 
tôi lên tàu an toàn. 

Chuyến đi 24 tiếng tới Moscow khá dễ chịu, chỉ trừ mùi cá muối 
sấy khô mà những người Nga đồng hành cùng buồng đã hào phóng 
chia sẻ với chúng tôi. Glen hoàn thiện tiếng Nga của mình, còn 
tôi thì hoàn thiện kỹ năng chụp ảnh lén của mình. Đoàn tàu đến 
Moscow đúng giờ. 

Intourist chuyển chúng tôi từ ga Kazan tới ga Kiev, và chỉ cho 
chúng tôi tàu của mình. Khi bước đi dọc theo sân ga, chúng tôi được 
chiêm nghiệm một khóa học về kinh tế xã hội Xô Viết: Những toa 
tàu đến Kharkov và Rostov (thuộc Ủkraine và Nga) đều mới và sạch 
sẽ; còn các toa tàu đi Baku (thủ đô của Azerbaijan Hồi giáo) thì cũ 
và bẩn. Tôi đùa, “Đây là toa của chúng ta, Glen. Tôi có thể tự đọc 
bảng hiệu, nó nói là 'S-E-L-M-A”” 

Những người cùng buồng với chúng tôi là một sinh viên Việt 
Nam đang học công nghệ dầu ở Baku, và một người lính Azeri - 
nhờ anh ta mà Glen đã học được khá nhiều thành ngữ Nga không 


có trong sách giáo khoa. Điều ngạc nhiên duy nhất trong chuyến 
đi ba mươi sáu tiếng này của chúng tôi là sự xuất hiện bất ngờ của 
một người câm-điếc với râu mép rất rậm, ông ta chìa ra những 
tấm ảnh đen trắng mời hành khách mua: trong số năm bảy loại 
ảnh khác nhau (có cả một nữ thần Ấn Độ đẫy đà), phổ biến nhất 
là Joseph Stalin. 

Tàu chúng tôi lăn bánh qua Sumgait, tiền đồn cuối cùng của châu 
Âu, tiến vào Baku - cửa ngõ của châu Á và cựu thủ đô dầu mỏ của 
thế giới.! Thời tiết nóng và đầy sương mù; không giống Moscow và 
Leningrad, đường phố đông nghẹt xe cộ. Tôi cảm thấy như ở nhà. 

Khi vào nhận phòng ở tầng chín trong một khách sạn hiện đại 
cao 16 tầng, chúng tôi thấy tầm nhìn từ phòng mình bị che khuất bởi 
một tấm ảnh Lenin vải bạt cực lớn bao phủ một diện tích 6 phòng 
chiều rộng và 8 tầng chiều cao. Tôi thích cảnh sương mù nên chúng 
tôi đã đổi phòng. Ở quảng trường rộng lớn phía dưới, một đội hành 
tiến đang chuẩn bị cho lễ mừng ngày Chiến thắng sắp đến. 

Vào chiều muộn, khi không khí mát dân, chúng tôi dạo quanh 
khu phố cũ ngang qua chỗ các trẻ em đang chơi đá bóng trong mấy 
cái ngõ quanh co. Tôi nghe thấy vài từ Armeni, điều đó làm tôi nhớ 
ra rằng Baku là quê hương của nhà vô địch cờ tướng trẻ tuổi khoa 
trương Garo Kasparian - tên khai sinh là Weinstein (tên của bố anh 
ta), nhưng lại thường được gọi là Gary Kasparov (tên của mẹ anh 
ấy theo cách gọi tiếng Nga). 

Chiều ngày mùng 8 tháng Năm (chưa phải ngày Chiến thắng, vì ở 
Liên Xô người ta tuyên bố chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9 tháng 


I1. Thật buồn, những thành phố này rồi sẽ trở nên nổi tiếng vào 1988 và 1990 với các vụ 
thảm sát người Armeni bởi Azeris và người Azeris bởi quân đội Xô Viết. 


134 - RICHARD FEYNMAN 


Năm), chúng tôi được chuyển tới ga xe lửa cho một chuyến đi qua 
đêm đến Tbilisi. Tôi biết là chúng tôi đã đi qua vùng đất hàng xóm 
Georgia khi lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy bức chân dung quen 
thuộc trên một tòa nhà công cộng: chân dung Joseph Stalin (“Joe 
Steel”), hay Jozef Dzhugashvili, người con nổi tiếng của Georgia. 

Ở Tbilisi chiếc taxi Intourist đi qua hết ngã tư này rồi ngã tư khác 
trước khi đưa chúng tôi đến một khách sạn, cũng lại ở ngay quảng 
trường chính của thành phố. Buổi diễu hành ngày Chiến thắng đã 
bắt đầu. Ngoài các cháu thiếu nhi, các đội lính trẻ, các đoàn công 
nhân, còn có các nhóm đàn ông trông khá phiêu ky và các nhóm 
phụ nữ duyên dáng trong trang phục lộng lẫy, biểu diễn các điệu 
nhảy vùng Caucasus và hát những bài hát Georgia. Quan trọng nhất 
trong các khán giả đặc biệt đang đứng thành dãy trên ban công nhìn 
xuống quảng trường là thủ lĩnh của Đảng Cộng sản Georgia, ông 
Eduard Sheverdnadze. 

Hôm sau tôi đến bưu điện và gửi một bức điện cho Richard - sinh 
nhật của ông là ngày I1 tháng Năm cận kể. Trong khi Glen dưỡng 
sức ở khách sạn vì cảm cúm gì đó, tôi đi vơ vấn quanh khu vực cổ 
của thành phố. Khác với Baku nóng, ẩm, và sương mù, không khí 
ở Tbisili tuy cũng nóng, nhưng khô và trong trẻo - các khu công 
nghiệp đều nằm ngoài thành phố. Một cụm các nhà thờ Armenia 
và Georgia mười hai mặt hãnh diện vươn lên bầu trời trong xanh. 

Chiều muộn tôi tình cờ đi qua một giáo đường Do Thái. lôi 
nhìn vào đúng lúc hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi, mặc đồ đen, 
đang đọc vội một lời cầu nguyện (hôm ấy là thứ Sáu) và lao ra cửa 
như chạy thi. 

Bên ngoài, khi mặt trời đang lặn, ném những tia sáng cuối cùng 
lên thành phố, một người đàn ông trẻ tuổi, cao, để râu - một hướng 


đạo sinh Lutheran đến từ Estonia - tiến đến gần tôi và nói rằng anh 
ta muốn thực tập tiếng Anh. “Người Estonia chúng tôi thích tiếng 
Anh hơn tiếng Nga; cậu ấy nói. Anh bạn trẻ này đã đi khắp Liên bang 
Xô Viết bằng tàu trong suốt hai tháng qua, “Nếu anh không nghỉ qua 
đêm ở khách sạn thì anh không phải trình báo giấy tờ gì hết” cậu ta 
giải thích. Và thế, cậu ấy chỉ ngủ trên tàu hoặc là ở nhà những người 
dân địa phương nơi mà cậu ấy muốn ở lại hơn một ngày. 

Vào ngày Chủ nhật, Glen và tôi lên một tàu đường sắt leo núi để 
tới Công viên Stalin, cao hơn so với Tbisili cổ kính. Ngoài các khu 
vườn tuyệt đẹp và những con đường rợp bóng cho những cặp tình 
nhân đủ mọi lứa tuổi, còn có một công viên giải trí, một nhà hàng 
với khoảng nhìn tuyệt đẹp và rất nhiều điểm bán shish-kebab (chuỗi 
thịt nướng). lôi thấy một quán kem. Trong khi tôi tứa nước miếng, 
Glen hỏi một cách lịch sự bằng tiếng Nga thuần thục rằng có những 
loại kem gì. Với phong cách đặc trưng Xô Viết, người phụ nữ bán 
hàng làm ngơ với Gilen và tiếp tục buôn chuyện với đồng nghiệp 
của mình. Rồi cô ta định đi lau rửa gì đó. Tôi mỉm cười và nói với 
cô ấy bằng tiếng Anh, với cử chỉ thân thiện: “Xin chào, chúng tôi 
muốn mua kem. Tôi chỉ vào Glen và nói, “Người Mỹ” Ngay lập tức 
cô ấy phục vụ chúng tôi với nụ cười rất tươi. 

Buổi tối chúng tôi lên chuyến tàu đêm đi Yerevan, Armenia. 
Mặt trời nhô lên khi chúng tôi lạch bạch dọc theo dòng sông Arpa, 
từng là một phụ lưu không quan trọng của sông Araxes ở giữa 
vùng Đông Armenia, nhưng bây giờ nó là biên giới với Thổ Nhĩ 
Kỳ và NATO. 

Riêng lần này khách sạn của chúng tôi không nằm ở quảng 
trường chính. Thay vào đó, nó nằm ở một khu thực sự tổi tàn phía 
ngoài thành phố. Sau khi thăm đài tưởng niệm đau thương của vụ 


136 - RICHARD FEYNMAN 


thảm sát Armenia năm 1915, chúng tôi quay lại khách sạn để ngắm 
cảnh hoàng hôn. Trong khi các bà mẹ đang chuẩn bị bữa tối trong 
những căn bếp không có mái và những đứa trẻ chơi trên con đường 
đây bụi ở phía dưới, hai đỉnh của núi Ararat ngoạn mục cao 5.181m, 
ngay bên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nhô lên từ làn sương mù mỏng của 
một ngày nóng nực nữa ở cái vùng đất thảm hại ấy. 

Sáng hôm sau, chúng tôi đi theo một nhóm du lịch tới Echmiadzin 
gần đó, trung tâm tôn giáo của Armenia. Cảnh tượng những thầy tu 
để râu với tất cả biểu tượng của dòng tu đã nhắc tôi rằng Armenia 
là nước đầu tiên đã chấp nhận Cơ Đốc giáo là tôn giáo chính thức 
của mình. (Theo truyền thuyết thì Georgia và Ethiopia là các nước 
tiếp theo.) Trong khi nhóm du khách thăm nhà thờ, Gilen và tôi 
đến một nghĩa trang gần đó. Hầu hết các mộ chí đều có khắc ảnh. 
Chúng tôi nhìn thấy ngay ảnh mấy đàn ông trẻ mặc quân phục đã 
mất vào đầu những năm 1980, chắc là ở Afghanistan. 

Sau nhiều nỗ lực, chiều hôm đó chúng tôi đã xác định được 
một số bức vẽ của Eduard Kazarian, một nghệ sĩ violin lập dị của 
Dàn nhạc giao hưởng Yerevan. Một số tác phẩm của ông đã được 
trưng bày ở một cuộc triển lãm lớn di chuyển khắp nước Mỹ để 
chào mừng những thành tựu của khoa học và công nghệ Xô Viết. 
Nhưng cái mà đám đông xếp hàng nhiều giờ để được xem - qua các 
kính phóng đại mạnh - là tác phẩm rối rắm của Kazarian, trong đó 
có bức tượng Charlie Chaplin (nhìn qua một lỗ kim), và đám các 
con thú làm xiếc vẽ trên chỉ một sợi tóc. Bút vẽ của ông là một sợi 
nỉ angora; các nét vẽ hiện lên giữa những nhịp đập trái tim. Ông 
đang quảng bá nét truyền thống được sinh ra từ thời Cơ Đốc giáo 
vẫn còn bị ngược đãi, thể hiện các công trình tôn giáo trong một 


tỷ xích rất nhỏ. 


Những mẫu vẽ nhỏ của Kazarian mà chúng tôi tìm thấy ở Yerevan 
bao gồm một loạt những cảnh được vẽ trên các nhánh của một bông 
lúa mì. Những hộp kính “bảo vệ” các tác phẩm nghệ thuật đặc biệt 
này hứng bụi trên gờ của một tủ sách cao, sẵn sàng đổ xuống nền 
trong lần động đất tiếp theo. 

Tối hôm đó, chúng tôi tới thăm gia đình nhà vật lý mà Glen đã 
gặp ở Berkeley. Họ đã gửi “taxi” qua đón chúng tôi. Khi chiếc xe 
riêng đi vào khách sạn của mình, chúng tôi nhận ra là có rất ít xe 
taxi chính thức ở Yerevan. Tôi mặc nhận rằng bất kỳ chiếc xe riêng 
nào cũng có khả năng là một taxi. (Hai ngày sau chúng tôi thu thập 
được vài thông tin: Tôi đưa tay ra; trong vài giây một xe phanh rít 
lại để đón chúng tôi.) Khi tôi định trả tiền cho người lái xe, anh ta 
chùn lại cứ như tiền của chúng tôi bị nhiễm phóng xạ ấy. Từ các cử 
chỉ khác nhau, tôi phát hiện ra rằng khách nên vô tình để rơi một 
vài rúp xuống sàn. 

Gia đình đã làm mọi thứ để khách của mình hài lòng: sáu món ăn, 
hầu hết nguyên liệu được lấy từ vườn ở nhà nghỉ của gia đình, mỗi 
món đều được giới thiệu bằng một lần nâng cốc chúc mừng kèm một 
ngụm cognac Armenia. Iheo phong tục địa phương, những người 
đàn ông ngồi ở bàn phải đứng dậy mỗi khi nâng cốc. Sau khi nâng 
cốc thì dứt khoát phải cạn chén. Glen khéo léo thoát ra khỏi tập tục 
này bằng cách xin lỗi về bẩm chất có tính di truyền đối với tác hại 
của rượu. Đến lượt mình, tôi nói một lời chúc ngắn bằng tiếng Nga 
và Armenia: “Granitsa - hisoon kilometer!” (Biên giới - 50 kilomet!) 
Tất cả chúng tôi nâng cốc vì sự quay trở lại Armenia của núi Ararat. 

Hôm sau, một người bạn của chủ nhà đưa chúng tôi đến một 
tu viện được xây trên vách đá của một thung lũng hẻo lánh. Nhiều 


khăn tay trắng và mảnh vải được buộc vào những bụi cây gần đó 


138 - RICHARD FEYNMAN 


như lễ vật dâng cho thần núi, một nghi lễ ngoại giáo còn sống sót 
bất chấp cả Cơ Đốc giáo lẫn chủ nghĩa Marx. 

Sáng hôm sau chúng tôi lên tàu và trở về Tbilisi. Chúng tôi đi 
qua các thành phố và thị trấn mà tên của chúng gắn liền với thảm 
họa trong trận động đất kinh hoàng ba năm rưỡi sau: Leninakan, 
Spitak, Kirovakan. 


2 


Chúng tôi đến Sochi, một khu nghỉ dưỡng ở “Riviera Đỏ” vào 
lúc 6 giờ sáng. Lần duy nhất không có “trung chuyển” đón, chúng 
tôi vui vẻ gọi một taxi và đi vào thành phố. 

Các tòa nhà mọc lên khắp Sochi, trông chúng giống như những 
tòa nhà xếp hình cỡ lớn, với những tấm bê tông đúc sẵn xếp chồng 
lên nhau - tới tận 17 tầng. Phụ thêm vào nỗi lo của tôi, Glen chỉ 
những chiếc xe chở xi măng, thùng chứa của chúng không quay. 

Khi chúng tôi xuất hiện ở khách sạn, nhân viên phục vụ phát 
hoảng. “Chúng tôi tưởng tàu của các ngài đến vào 6 giờ tối, cô ấy 
nói. Chỉ để xem thế nào, chúng tôi hỏi về việc hoàn lại tiền mà 
chúng tôi đã trả cho taxi. Không thể: những người “trung chuyển” 
của chúng tôi được chi trả bằng một loại phiếu không thể chuyển 
thành tiền (ít nhất là với chúng tôi.) 

Bờ Biển Đen là vùng nghỉ mát nổi tiếng của người Xô Viết, họ 
tới đây không phải cùng với gia đình, mà cùng với đồng nghiệp 
của mình (tiếc cho ai đó, giúp cho người khác) - một sự thật làm 
chúng tôi vừa ngỡ ra bởi cái nhìn lo lắng của hai phụ nữ Xô Viết ở 
phòng ăn của khách sạn. 

Khi chúng tôi đang thăm thú môi trường xung quanh của Sochi, 
chúng tôi nhận ra rằng Riviera Đỏ là một trại hè lớn. Có các mũi tên 
trên những con đường được đánh dấu cẩn thận, với những con số 
cho biết mức độ khó khăn. Những bảng hiệu lớn của Cơ quan Giải 


trí và Tiêu khiển giải thích cách đi bộ: “Hãy vung tay như vậy và 
như vậy [bức hình chỉ rõ vung như thế nào], đứng thẳng, thở sâu.. ” 

Chúng tôi đi vào một nhà hàng vắng khách - không có xe buýt 
du lịch nào đỗ ở đó vào thời điểm ấy - và quyết định dùng bữa trưa 
ở đây. Sau ba tuần ở Liên Xô, chúng tôi đã biết rõ thông lệ phục vụ 
ở nhà hàng: 


I. Đừng ngạc nhiên nếu ba hoặc bốn người phục vụ bàn - những thanh 
niên trẻ khỏe hợp với công việc xây dựng - nhìn thẳng vào bạn trong 
khoảng 10 phút. Họ gặp khó khăn trong việc quyết định xem ai sẽ đến 
và nói với bạn rằng: “Bàn này không phục vụ”. 

2. Sau khi bạn chuyển sang một bàn khác, đừng tức giận nếu những 
người phục vụ bàn quyết định rằng, nhiệm vụ cấp thiết nhất của họ 
là lau những cái ly uống rượu đã khô sẵn trên bàn dài được sắp đặt 
cho 30 người. 

3. Khi mà rõ ràng là bạn sẽ không rời đi - điều này sẽ xảy ra nhanh nhất 
nếu bạn tỏ ra vui vẻ - thì cuối cùng bạn sẽ nhận được sự chú ý. 

4.. Đừng để tứa nước miếng vì tin vào menu. Mặc dù trong menu có một 
danh sách kha khá các món chính, thực ra thì chỉ có một món thôi. 
Chỉ cần hỏi, “Hôm nay bếp trưởng giới thiệu món gì?” 

5. Đừng ngạc nhiên là món nào cũng có khoai tây. Còn với rau tươi thì 
tốt nhất là bạn nên thích củ cải và dưa chuột. 

6. Nếu như bạn vẫn còn đói sau phần ăn đạm bạc mà bạn đã được phục 
vụ, hãy gọi thêm bánh mì. 

7. Hiển nhiên là phải trả tiền cho từng lát bơ, nhưng không sao, nó rất 
rẻ thôi - bạn đang thưởng thức một phần nhỏ của cả một núi bơ do 
Cộng đồng Kinh tế châu Âu trợ cấp. 

8. Hãy quen với giấy ăn - một tờ vuông hai lớp ban đầu được cắt chéo 
thành các tờ tam giác một lớp - chỉ đủ để lau miệng một lần. Cuối 


140 - RICHARD FEYNMAN 


cùng bạn sẽ phải dùng tới bốn cái, tương đương với một tờ giấy vuông 
ban đầu. 

9. Nhớ mang theo các loại tiền xu và tiền giấy có thể; không hiểu sao nơi 
thu tiền luôn hết tiền lẻ ngay trước khi bạn trả tiền. 


Ngày hôm sau chúng tôi lại lên tàu một lần nữa, lần này là chuyến 
đi ba mươi tiếng đến Moscow. Chúng tôi chờ đợi một bữa ăn ngon 
trên tàu: súp, hầm hàng tiếng đồng hồ - thậm chí là hàng ngày - bê 
ra bốc hơi nghi ngút cùng với bánh mì, đó thực sự là một bữa tiệc. 

Khi chúng tôi nhận phòng khách sạn ở Moscow, ở đó đã có sẵn 
bưu thiếp của Sevyan Vainshtein và Lev Okun, một nhà vật lý xuất 
chúng, Glen đã sử dụng cuốn Lepfons và Quarks của ông trong thời 
gian cao học. Mỗi người đều cho chúng tôi số điện thoại của mình. 
Chúng tôi đã liên lạc được ngay với Okun và sắp đặt một cuộc gặp 
với ông vào sáng hôm sau. 

Okun muốn xuất bản bằng tiếng Nga cuốn sách mới nhất của 
Feynman, QED: Lý thuyết kỳ lạ của Ánh sáng và Vật chất. Ông cũng 
muốn xuất bản bằng tiếng Nga cuốn Feywnan, chuyện thật như đùa. 
“Dân chúng tôi cần làm quen với tâm trí Feynman, ông nói. 

Tuy nhiên, việc xuất bản những câu chuyện hài hước thiếu trang 
nghiêm của Feynman ở Liên Xô là một việc hơi nhạy cảm. Tất cả 
những nhà xuất bản mà Okun đã liên hệ đều từ chối để xuất của 
ông. Nhưng ông có một gợi ý: “Nếu các anh không ngại tự mình đi 
đến nhà xuất bản Mir. Tôi tin rằng họ sẽ rất vui được gặp các anh”. 

Đúng như vậy. Chúng tôi đã có được cuộc hẹn vào ba giờ chiều 
hôm đó. Okun khéo léo từ chối đi cùng chúng tôi; có lẽ sự trang trọng 
của cuộc gặp với người nước ngoài này - trong mắt của ban chủ 
biên Mir - sẽ bị giảm đi khi có mặt nhà vật lý Xô Viết xuất chúng. 


Chúng tôi đi tàu điện ngầm và taxi tới tòa soạn của nhà xuất bản 
Mir, nằm bên cạnh các dinh thự bề thế một thời. Tiếp chúng tôi là 
hai chủ biên lâu năm, họ tặng chúng tôi mấy cái ghim ve áo. Người 
thư ký chuẩn bị trà. Chúng tôi được biết rằng, bản dịch tiếng Nga 
bộ Những bài giảng về Vật lý của Feynwman do Mir xuất bản là thành 
công lớn nhất của họ - hơn một triệu bản được ấn hành trong hơn 
hai mươi năm qua. 

Tôi nói rằng giáo sư Feynman có thể sẽ thăm Liên Xô trong một 
hai năm tới. (Tôi cố nén không nhắc tới Tuva, phòng khi những 
người ở Mir không quan tâm đến nơi đó như chúng tôi.) Các chủ 
biên nói rằng Mir có thể thu xếp ít tiền rúp cho Feynman - một 
kiểu trả tiền nhuận bút bị trì hoãn - mặc dù họ không buộc phải 
làm như vậy. (Bản dịch tiếng Nga này đã được xuất bản trước khi 
Liên Xô tham gia Công ước Bản quyền Quốc tế.) 

Chúng tôi đưa ra một bản cuốn Fey#rnan, chuyện thật như đùa. 
Các chủ biên đọc nó một cách thích thú, nhưng họ không dám chắc 
về việc xuất bản cuốn sách. “Chúng tôi chỉ xuất bản sách chuyên 
môn”. Họ nói. 

Sau buổi gặp với Mir, chúng tôi đến tu viện Novodevichi, đang 
mở cửa cho công chúng, rồi đến cổng của nghĩa trang Novodevichi 
hy vọng sẽ thấy mộ của Khrushchev. Tôi thử đi vào cùng với một 
nhóm đang được vẫy cho vào, nhưng bị bảo vệ chặn lại. 

Bị ngăn cản, tôi quyết định thử một trải nghiệm khiêm tốn hơn. 
Từ ngày đầu tiên ở Liên Xô tôi đã hoảng sợ quan sát hết người nọ 
đến người kia dùng chung một cái cốc để uống nước từ máy bán 
nước khoáng dùng tiền xu. Giờ đây, khi đã uống không biết bao 
nhiêu cốc trà bẩn trên tàu, tôi đã sẵn sàng nhập cuộc. Giống như 
một người bản xứ, tôi đứng đằng sau một người đàn ông chưa gặp 


142 - RICHARD FEYNMAN 


bao giờ, và kiên nhẫn đợi ông ta uống xong. Ông ấy úp ngược cái 
cốc xuống và ấn nó lên một cái giá nhỏ, làm cho nước từ vòi phun 
vào bên trong cốc. Khi ông ta rời đi, tôi đến chỗ cái máy và thả 
đồng 3-kopek vào lỗ. Không chần chừ, tôi uống cốc nước sủi bọt 
lăn tăn ấy (hơi mặn một chút), và ấn cái cốc xuống giá. Nhiệm vụ 
đã hoàn thành. 

Khi tôi đi ra, tôi nghĩ, rất có thể những cái cốc dùng chung giúp 
tăng cường hệ miễn dịch của mọi người. Sau khoản đầu tư ban đầu 
bằng mấy lần đau họng, bạn sẽ có thể chống lại cảm cúm của mùa 
đông. (Trong tuần sau không có chuyện gì xảy ra - ngay cả một lần 
đau họng.) 

Hôm sau, cuối cùng thì Glen và tôi cũng liên lạc được với Sevyan 
Vainshtein bằng điện thoại ở một trạm điện thoại công cộng ngay 
gần Quảng trường Đỏ. Ông ấy đề nghị gặp nhau ở ga tàu điện ngầm 
Akademia. 

Chúng tôi đã gặp Vainshtein đúng giờ hẹn. Ông ấy có nụ cười 
ấm áp và đôi mắt sáng lấp lánh làm tôi nhớ tới Feynman. Về sau 
chúng tôi nhận ra rằng còn có nhiều điểm giống nhau nữa: cả hai 
đều sinh ra trong gia đình Do Thái nhưng không sùng đạo: cả hai 
đều có vợ không phải là người Do Thái. Gia đình Vainshtein đã lập 
nghiệp từ lâu ở Riga; ông bà của Feynman vốn đã từng sống ở Minsk. 

Veinshtein đưa chúng tôi vòng qua góc phố, xuống một đoạn 
đến Viện Dân tộc học, tọa lạc trong tòa nhà vốn là một trường cấp 
hai tư thục cũ: một tòa nhà gỗ bốn tầng chiếu sáng rất khiêm tốn; 
sàn hành lang kêu cọt kẹt. Hầu hết các nhà dân tộc học ở viện là 
người Nga, nhưng cũng có mấy người châu Á - Kazakh, Kirghiz, 
và những nơi khác. Sau khi giới thiệu chúng tôi với mọi người như 
những “đồng nghiệp” từ Mỹ (nhưng không hề chỉ cho chúng tôi văn 


phòng của giám đốc,) Vainshtein mời chúng tôi ngồi tham dự một 
buổi bảo vệ luận án phó tiến sĩ với để tài về người Ket ở Siberia. 

Vainshtein đưa cho Glen một bản luận án. Nó không dễ đọc lắm, 
bởi vì nó đã được gõ bằng một máy chữ gõ tay - dưới ít nhất là hai 
lớp giấy than đã dùng quá nhiều lần. Sau một hồi bị những người 
khác tra hỏi khá khắc nghiệt về tầm quan trọng đáng ngờ của việc 
nghiên cứu một bộ tộc chỉ có ba trăm người, cậu nghiên cứu sinh 
bất hạnh đã có được sự đánh giá cảm thông của Vainshtein, ông cho 
rằng những nhóm người nhỏ có thể nắm giữ chìa khóa của những 
bí ẩn lịch sử. (Dù vậy, nghiên cứu sinh đó đã không qua được kỳ 
bảo vệ.) Xong việc, Vainshtein mời chúng tôi qua nhà ông vào tối 
hôm sau. 

Hôm sau khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi gặp lại Vainshtein ở Viện 
Dân tộc học - ông ấy cho rằng chúng tôi sẽ không dễ tự mình tìm 
được căn hộ của ông. Khi chúng tôi cùng ông đi vào ga tàu điện 
ngầm Akademia, ông ấy hỏi, đi tàu điện ngầm ở California mất bao 
nhiêu tiền. Quen với hệ thống Trung chuyển nhanh Vùng Vịnh, Glen 
nói, “Một hay hai đôla, tùy thuộc quãng đường đỉ” 

Vainshtein lôi từ túi ra một nắm các đồng xu và thả ba đồng 5 
kopek vào các ổ cửa xoay khi mỗi chúng tôi đi qua. “Vẫn giá thế 
này từ khi có metrơ”. Ông nói một cách tự hào. 

Tôi đã cố giải thích rằng, một cái giá rẻ như vậy rõ ràng có nghĩa 
là người dân ở các tỉnh đang phải trợ cấp nặng nề cho hệ thống tàu 
điện ngầm Moscow - nhưng vốn tiếng Đức trung học phổ thông 
không đủ giúp tôi trong trường hợp này, mà Glen thì không chịu 
dịch câu nhận xét của tôi sang tiếng Nga. 

Trong non một giờ ởi trên con tàu rất ổn, tôi khó mà định thần 
được mình đang nghĩ gì. Trong khi đó, Glen có một cuộc nói chuyện 


144 - RICHARD FEYNMAN 


tuyệt vời với Vainshtein, thậm chí còn hiểu được cả các câu đùa 
của ông ấy. 

Sau khi ra khỏi ga tàu cuối cùng, chúng tôi đi xe buýt khoảng 
15 phút và xuống xe ở một khu chung cư năm tầng không có nét gì 
đáng để ý. Khoảng 7 giờ tối chúng tôi về đến căn hộ của Vainshtein 
ở tầng ba. 

Vainshtein giới thiệu chúng tôi với vợ và mẹ của ông, cụ cũng 
sống trong căn hộ đó. Con gái của ông (đứa con duy nhất của họ) 
không có ở nhà; cô ấy sống ở một trường đại học xa Moscow. 

Chúng tôi đi vào phòng làm việc. Vainshtein chỉ cho chúng tôi 
nhiều hiện vật Tuva, kể cả bộ sưu tập những mẫu vật chạm khắc 
đá của mình. Trên tường là một bức tranh sơn dầu rất đẹp, rực rỡ 
màu đỏ và tím - bức tranh hoàng hôn ở núi Sayan. Vainshtein đã 
tự vẽ bức tranh này. “Tuwa ist sehr schon, (Tuva rất đẹp) ông nói, 
phát âm từ “schon” theo cái cách như Wayne Newton phát âm khi 
ông ta hát, “Dan-ku shane, I said dan-ku shane ...”!. 

Vainshtein không cần phải thuyết phục chúng tôi rằng Tuva rất 
đẹp. Tôi muốn hỏi ông ấy tin tức về việc ông và giám đốc viện của 
ông dàn xếp thế nào cho chuyến đi của Feynman đến Tuva. Nhưng tôi 
hiểu là việc ấy không có kết quả - nếu không thì lúc này Vainshtein 
đã nói điều gì đó rồi - chẳng ai đi đánh một con ngựa đã chết. 

Vainshtein lôi xuống từ giá sách của mình một cuốn catalog các 
viện bảo tàng, viết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Ông nói bằng tiếng 
Đức, “Tôi đã gửi một bản của catalog này cho giáo sư Feynman, ông 
ấy đã nhận được chưa?” 


1. Wayne Newton là ca sĩ và diễn viên hài nổi tiếng ở Las Vegas - ND 


Tôi gãi đầu, nói không. 

Rồi ông lại lôi xuống một catalog bảo tàng khác, cuốn này bằng 
tiếng Phần Lan và tiếng Anh, và nói “Tôi cũng đã gửi một bản của 
catalog này cho giáo sư Feynman. Ông ấy có nhận được không?” 

Lại không. 

Vainshtein kể rằng các cuốn catalog này được lấy từ cuộc triển 
lãm do Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô tổ chức ở Nhật năm 1982 
và ở Phần Lan đầu năm 1985. Với tên gọi “Irên Con đường Tơ lụa; 
triển lãm có tới vài ngàn hiện vật khảo cổ, nhiều hiện vật do chính 
Vainshtein khai quật ở Tuva. 

Đã đến giờ ăn tối. 

Chúng tôi vào phòng ăn và thấy ba vị khách nữa. Có hai phụ nữ 
trẻ, một là người Nga và một là người châu Á - gốc Buryatia, một 
vùng gần hồ Baikal, nơi sinh sống của những người có quan hệ huyết 
thống với người Mông Cổ. Người phụ nữ trẻ đến từ Buryatia vừa 
bảo vệ xong luận án phó tiến sỹ dưới sự hướng dẫn của Vainshtein. 
Bữa tối này là dành để chúc mừng cô, nhưng Vainshtein chẳng để 
ý gì đến cô ấy mà cứ nói chuyện với chúng tôi suốt. 

May là, có một anh bạn người Nga đẹp trai và rất có duyên (một 
trong những đồng nghiệp của Vainshtein ở Viện Dân tộc học) quan 
tâm chăm sóc hai phụ nữ trẻ. Anh ta khuếch khoác với những câu 
chuyện làm quà về Feynman - về những ngày thủy thủ của ông, về 
những trải nghiệm của ông ở Úc, ở các Biển phía Nam, ở Anh, và 
ở Nhật. Chúng tôi cùng ngồi vào bàn. 

Bàn ăn đầy những món được cắt tỉa vừa miệng: ba loại trứng 
cá, dưa chuột được cắt gọt đẹp mắt, xúc xích cắt lát, cà chua thái 


mỏng, một loại bánh trứng, bánh pudding gạo, kem sữa bột ngô, 


146 - RICHARD FEYNMAN 


bánh quy và những thứ khác - tất cả được bổ sung bằng vài loại 
vodka và cognac. 

Cuộc trò chuyện - bằng tiếng Đức, Nga và Anh - thường xuyên 
bị ngắt quãng bởi việc nâng cốc chúc của mỗi người đàn ông. 
Vainshtein mở đầu bằng việc nâng cốc dành cho Feynman. Sau 
vài câu chuyện, Glen đứng dậy nghiêng mình cảm ơn phu nhân 
Vainshtein về bữa ăn tuyệt vời mà bà đã chuẩn bị. 

Rồi Vainshtein kể một câu chuyện. Khi còn là giám đốc của một 
bảo tàng ở Kyzy], ông đã gặp một người con gái Nga, được cử đến 
Tuva làm giáo viên tiểu học. Cô ấy nói ba hôm nữa sẽ là sinh nhật 
của mình, và có lẽ ông sẽ muốn đến nhà cô để tham dự một bữa 
tiệc nho nhỏ do cô chuẩn bị. 

Đến ngày, Vainshtein tới một cửa hàng bánh gần đó tìm mua một 
chiếc bánh sinh nhật. Người bán hàng chỉ cho Vainshtein chiếc bánh 
duy nhất còn lại trong cửa hàng, do một người đàn ông đặt để ngỏ 
lời cầu hôn vào tối hôm ấy. “Nếu người khách này không đến lấy 
bánh trước giờ đóng cửa thì nó sẽ là của ông”, người bán hàng nói. 

Đến giờ đóng cửa, Vainshtein quay lại. Chiếc bánh vẫn còn đó. 

“Tôi thay dòng chữ thành CHÚC MỪNG SINH NHẬT nhé?” 
người bán bánh hỏi. 

“À, vâng”, Vainshtein trả lời. “Oh mà nghĩ lại thì, cứ để nó thế đi; 
ngỏ lời cầu hôn với cô ấy đâu phải là một ý tổi!” 

“Và tôi đã bị mắc kẹt với ông ấy từ ngày đó!” Bà Vainshtein ngắt 
lời với một nụ cười hạnh phúc, đặt điểm nút cho câu chuyện mà 
chắc hẳn bà đã nghe cả trăm lần. 

Nhấm nháp thêm chút nữa, đến lượt tôi đứng lên nâng cốc. lôi 


cảm thấy hơi bất tiện là Glen và tôi nhận được quá nhiều sự quan 


tâm vào cái dịp dành để chúc mừng cô sinh viên sau đại học của 
Vainshtein. Nó làm tôi nhớ đến một câu chuyện đùa mà tôi đã thấy 
trên tạp chí MAD, trong câu chuyện đó một đứa trẻ trong “Tầm 
nhìn của Berg” nói rằng, “Cậu chỉ như một vết phồng dưới da tay: 
cậu chỉ xuất hiện khi công việc nặng nhọc đã xong!” 

Vấn đề là, tôi không dịch được chuyện đùa này sang tiếng Đức. 
Tôi nhờ Glen dịch sang tiếng Nga, nhưng cậu ấy nói thầm, “Đừng, 
Ralph, vớ vẩn. Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu cẩ” 

Tôi không thể nghĩ được gì khác cho lần nâng cốc của mình, 
nên tôi nài nỉ. Cuối cùng Glen phải hỏi người đồng nghiệp của 
Vainshtein, anh ấy biết tiếng Anh khá tốt, xem từ “vết phổng rộp” 
trong tiếng Nga là gì. Anh ta nói là mình không biết. Rồi tôi mô tả 
vết phồng rộp cho Vainshtein bằng tiếng Đức, và ông ấy hiểu, nhưng 
cũng nói rằng không biết từ tiếng Nga tương ứng. Phải chăng đây 
là một kiểu kiêng ky của giới kinh viện - nếu biết từ phồng rộp thì 
có nghĩa là anh đã từng lao động chân tay. 

Tôi đã cố gắng hết sức để giải thích câu chuyện đùa - nhưng 
như Glen đã cảnh báo - nó quá tối tăm, và những người bạn Xô 
Viết chẳng hiểu gì cả. 

Thêm những câu chuyện bằng ba thứ tiếng, đến lượt người đồng 
nghiệp của Vainshtein đứng lên nâng cốc. Anh ta ca ngợi đức hạnh 
của phụ nữ làm cho cánh đàn ông cười thoải mái còn cánh phụ nữ 
thì đỏ mặt vì bối rối. Trong khi anh ta tiếp tục nâng cốc chúc, tôi 
bắt đầu ngạc nhiên về con người này - anh ta thật khéo léo và tự 
nhiên. lôi đã đọc thấy là bất kỳ cuộc gặp nào của một người Xô 
Viết với một người nước ngoài đều phải thông báo cho KGEB. Liệu 
có phải để tránh rắc rối cho bản thân, Vainshtein đã mời một người 
của KGB đến cùng dùng bữa tối? 


148 - RICHARD FEYNMAN 


Khi bài diễn văn của người đàn ông lịch lãm kết thúc, tôi vẫn 
tỉnh táo và sẵn sàng uống tiếp. Chúng tôi lại nâng cốc và cạn chén. 

Sau bữa tối tôi lôi ra một bản của cuốn Fey#xnan chuyện thật 
như đùa đưa cho Vainshtein xem, và kể lại chuyến thăm của Glen 
và tôi ở nhà xuất bản Mr. 

“Giáo sư Feynman rất nổi tiếng ở đất nước chúng tôï; Vainshtein 
đáp lời. Ông kể lại chuyến đi về miền tây Tuva mới đây, ở đó ông 
đã gặp một cô gái Tuva ngồi bên ngoài căn lều tròn. Tên cô là Marx 
Kyrgys. (Tôi đồ rằng bố mẹ cô ấy đã nghe người ta bàn tán về cái 
tên “Marx” nên đã đặt cho cô cái tên của một người hùng da trắng 
- giống như nhiều nô lệ được trả tự do đã lấy tên theo tên của các 
tổng thống.) Marx đang học để trở thành cô giáo. Và cuốn sách cô 
ấy đang đọc là cuốn gì? Các bài giảng về Vật lý của Feynmanl 

“Tù trưởng chắc sẽ thích câu chuyện này lắm đây” tôi nói 
với Glen, khi tất cả chúng tôi nâng cốc rượu mùi sau bữa tối để 
chúc Richard. 

Trong câu chuyện tiếp theo, tôi hỏi Vainshtein, có đúng là ông 
đang viết một cuốn sách về pháo đài Uighur trên hòn đảo ở hồ 
Tere-Khol không. 

“Đúng thể) ông ấy nói. “Làm sao anh biết?” 

Tôi lôi ra một ấn bản của Đời sống Xô Viết mà tôi mang theo và 
chỉ cho ông ấy bài báo. 

“Tôi không nhớ là đã nói chuyện với ai của tạp chí này”, ông ấy 
nói. “Và tôi cũng chưa bao giờ nghe về người đưa tin đó. Tuy nhiên, 
thông tin này về cơ bản là đúng”. Vainshtein đưa ra một cách giải 
thích: người đưa tin chắc là đã xem một bài phỏng mà ông dành 
cho một ấn phẩm khác, và đơn giản là lấy thông tin từ đó. 


Ông đưa cho tôi một bản tiếng Phần Lan của “Trên Con đường 
Tơ lụa, và nói, “Cuộc triển lãm này sẽ được tổ chức ở Göteborg, 
Thụy Điển, vào tháng 2 năm saư”. 

Tôi nhìn lại tờ tạp chí Đời sống Xô Viết và thấy bài báo về các nhà 
thực vật học người Mỹ ở Tuva. lôi nhớ lời khuyên của Tù trưởng - 
răng chúng ta phải tìm được cái cớ để đến Tuva (ngoài cái sự thật 
là vì thủ đô của nó đánh vần là K-Y-Z-Y-L) - và đột nhiên nhận ra 
rằng Vainshtein vừa chỉ cho chúng tôi cái cớ ấy. Tôi nâng một cốc 
rượu tưởng tượng và dõng dạc nói, “Sau Thụy Điển, cuộc triển lãm 
sẽ đến nước Mỹ - và với tư cách các thành viên của viện bảo tàng 
chủ nhà, Richard Feynman, Ralph Leighton và Glen Cowan sẽ đến 
thăm Tuva cùng Sevyan Vainshtein!” 


150 - RICHARD FEYNMAN 





Các Đmni sứ 
nqhiện clư 


Glen bay về Berkeley, còn tôi lên tàu đi Bochum, 
Đức, để thăm anh trai tôi - Alan - anh là cây kèn 
chính của một dàn nhạc giao hưởng ở đấy cùng vợ 
của anh, Linda. Sau đó tôi đến Göteborg, Thụy Điển, 
để thăm một nhà vật lý, hai mươi năm trước ông đã 
từng ở với gia đình chúng tôi như một sinh viên trong 
chương trình Trải nghiệm Cuộc sống Quốc tế. 

Thời tiết đầu tháng Sáu thật đẹp. Bầu trời trong, 
đầy nắng và nhiệt độ khoảng tám mươi độ F đã đẩy 
toàn bộ dân cư ra bãi biển đầy đá, nơi này có cùng 
vĩ độ với doi đất Alaska. Rất nhiều phụ nữ tắm nắng 
ngực để trần và điều đó sớm trở thành bình thường 
với một khán giả non nớt từ Bắc Mỹ cả thẹn. 

Có lẽ vì tôi đã bị choáng bởi những ngày xuân 
Thụy Điển tươi sáng và ấm áp nên không hề nghĩ đến 
việc thăm Bào tàng Lịch sử Göteborg, nơi tám tháng 
nữa sẽ diễn ra cuộc triển lãm Con đường Tơ lụa. Hơn 


151 


nữa, tôi đã nghĩ rằng, một triển lãm di động cũng giống như một 
đoàn xiếc di động: đoàn đến thành phố vào giữa tuần; đến thứ sáu 
mọi việc đã được chuẩn bị xong và công chúng có thể đến xem các 
tiết mục. Giá có chút hiểu biết về nghiệp vụ bảo tàng thì tôi đã biết 
rằng, vào thời điểm ấy công việc chuẩn bị cho cuộc triển lãm Con 
đường Tơ lụa đã và đang phải được triển khai. 

Khi trở về Pasadena, tôi nói với Tù Trưởng về kế hoạch mang 
cuộc triển lãm Con đường Tơ lụa tới Mỹ, và đưa ông xem bản copy 
của cuốn catalog triển lãm mà Vainshtein đã cố gắng gửi cho ông. 
“À mà) tôi nói, “Ông có nhận được bức điện chúc mừng sinh nhật 
mà tôi đã gửi từ Tbilisi hay không?” 

“Không, tôi không nhận được bức điện nào cả. 

“Thế còn hai cái bưu thiếp thì sao?” 

“Tôi cũng không nhận được bưu thiếp nào hết”. 

“Lạ thật; tôi nói. “Tôi đã hỏi tất cả những người khác mà tôi đã 
gửi thiệp và biết rằng họ đều nhận được; việc thiệp chúc mừng năm 
mới của Vainshtein đến được ông ở Caltech là một ngoại lệ. Tôi e 
răng nhiều thứ khác cũng không bao giờ đến nơi” 

Tôi chẳng làm gì cho Tuva hay triển lãm Con đường Tơ lụa trong 
suốt mùa hè 1985 - cũng như suốt mùa thu, khi tôi lại bận dạy 
học. Có lẽ tôi vẫn còn quá mệt với những con tàu, những “trung 
chuyển” và những người phục vụ Xô Viết bản tính mà Glen và tôi 
đã phải chịu đựng ở Liên Xô. Dù gì đi nữa, tôi đã không có dịp 
phủi bụi cuốn catalog triển lãm khi mà vào tháng Mười một năm 
1985, Ronald Reagan gặp Mikhail Gorbachev lần đầu tiên và tuyên 
bố rằng kết quả cuộc gặp của họ ở Geneva là một thỏa thuận văn 
hóa, theo đó một cuộc triển lãm 40 bức tranh của trường phái ấn 
tượng Pháp sẽ đến nước Mỹ. 


152 - RICHARD FEYNMAN 


Với Những người bạn của Tuva, năm mới 1986 bắt đầu mà 
không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có sự khác biệt nào so với 
năm cũ. Trong khi quốc hội chuẩn bị họp thì những người viết 
diễn văn của Tổng thống Reagan đang chuẩn bị cho Thông điệp 
liên bang hằng năm. Năm trước, mẹo làm cho bạn xúc động rơi 
nước mắt của tổng thống là đưa ra lời cam kết của ông với giáo 
dục: một giáo viên sẽ là dân thường đầu tiên bay vào vũ trụ. Giờ 
đây, khi chỉ còn vài ngày nữa tổng thống sẽ đọc Thông điệp liên 
bang, con tàu sẽ mang cô giáo Christa McAuliffe vào vũ trụ đã 
sẵn sàng trên bệ phóng. Sẽ ấn tượng biết bao nếu cô giáo này gửi 
tới Quốc hội lời chào từ vũ trụ vào đúng lúc tổng thống đang 
đọc thông điệp. 

Ngày 28 tháng Giêng, tàu con thoi nổ tung. Cảnh tượng vụ nổ 
được chiếu đi chiếu lại trong bản tin buổi tối. Tổng thống Reagan 
đã hoãn đọc Thông điệp Liên bang, thay vào đó phát đi một bài 
khác ca ngợi những người anh hùng đã ngã xuống. Một hội đồng 
đã được thành lập để điều tra thảm họa Challeneer, và Richard được 
mời làm thành viên. 

Bước sang tháng Hai, tôi nhớ là, triển lãm Con đường Tơ lụa 
vừa được khai trương ở Göteborg. Tôi điện thoại cho Alan vào một 
Chủ nhật. “Anh có thể sang Thụy Điển và xem cuộc triển lãm ấy 
không? Anh có thể gặp Vainshtein ở đấy và tận mắt xem cuộc triển 
lãm đó thế nàơ”. 

“Anh rất muốn đỉ, Alan nói. “Nhưng sao em không đi cùng? 
Một cậu bạn chơi violin trong dàn nhạc vừa bay từ San Francisco 
tới Brussels bằng People Express chỉ mất 99 đôla”. 

“Thật à? Em chưa biết chuyện này thực hư thế nào - có khi lại 
phải mất tới 999 đôla để bay ngược lại từ Brussels về San Francisco'” 


Tôi gọi cho People Express và được biết là vào thứ Tư hằng tuần, 
để quảng bá cho đường bay mới của họ, chuyến bay không dừng từ 
San Francisco tới Brussels đúng là chỉ 99 đôla mỗi chiều. 

“Thế, tôi phải làm gì để có được vé cho chuyến bay này - xuống 
sân bay và cắm trại hai ngày à?” 

“Không, tôi có thể đặt chỗ cho ngài ngay bây giờ” 

“Cô nói vậy nghĩa là vẫn còn chỗ trên những chuyến bay này?” 

“Vâng, thưa ngài. 

“Tuyệt vời! Tên những người đặt chỗ là, Richard Feynman, Ralph 
Leighton, và Glen Cowan. Chúng tôi sẽ đi Brussels vào ngày 6 tháng 
Hai và quay về San Francisco vào ngày 20”. 

“Chỉ cần các ngài mua vé ở một đại lý du lịch vào ngày mai, thưa 
ngài, thì các ngài chắc chắn sẽ có chổ”: 

Tôi điện thoại cho Alan. “Em sẽ đi!” Tôi cũng gọi cho Mats 
Jonson, nhà vật lý mà tôi đã đến thăm ở Göteborg, và hỏi xem liệu 
anh ấy có quan ngại nếu bị đột kích bởi một bọn người Mỹ. 

“Các anh luôn được chào đón; anh ấy nói. 

Tôi cũng hỏi xem, liệu anh ấy có thể sắp xếp một cuộc gặp với 
những người Xô Viết ở Bảo tàng Lịch sử Göteborg. 

Tôi nói với Tù trưởng về kế hoạch của mình, nhưng ông ấy nói 
rằng vào ngày thứ Ba mình sẽ đến Phòng thí nghiệm đẩy phản lực 
để tìm hiểu về tàu con thoi, và thứ Tư sẽ ở Washington. “Vì sao cậu 
lại tới một cuộc triển lãm ở Thụy Điển, anh bạn? Từ khi quay về vào 
mùa hè năm ngoái cậu đã chẳng hề làm gì để mang cuộc triển lãm 
ấy đến nước Mỹ. Tôi thấy, lần này, cậu hơi ấm đầu đấy”. 

“lôi biết; tôi nói. “Tôi không định đi, nhưng vé rẻ thế thì không 
thể bỏ qua được - hơn nữa chỗ ở của chúng ta ở Thụy Điển là hoàn 


154 - RICHARD FEYNMAN 


toàn miễn phí. Tôi sẽ không hứa hẹn gì với những người Xô Viết 
cả; tôi chỉ muốn tận mắt xem triển lãm thôi” 

Tôi gọi cho Glen. “Cậu làm gì vào thứ Tư tới?” 

“Thì vẫn công việc hằng ngày thôi, cậu ấy trả lời. “Anh đang lên 
San Francisco à?” 


< 


*“Ù, à; tôi nói, ' 


“Thụy Điển!?” 


- trên đường đi Thụy Điển”. 


Tôi giải thích câu chuyện. Thật tuyệt, Glen cũng muốn tham dự 
vào cái trò ngu xuẩn này. 

“Ba hôm nữa sẽ gặp cậu, tôi nói. 

Tôi gọi điện cho Mats để hỏi về việc gặp những người Xô Viết. 

“Anh biết không, một trùng hợp thú vị; anh ấy nói. “Tôi liên 
lạc với Bảo tàng và hóa ra là, người phụ trách cuộc triển lãm này 
chính là một người mà tôi gặp gần như hằng tuần - con gái chúng 
tôi cùng học một lớp ba-lê. Anh ấy sẽ vui vẻ dàn xếp một cuộc gặp 
với những người Xô Viết khi các anh tới”. 

“Tuyệt vời. lôi sẽ gọi cho anh từ Bochum khi tôi biết chính xác 
chuyến tàu mà chúng tôi sẽ đi. Cảm ơn anh!” 

Vào sáng thứ Tư, tôi bay từ San Francisco và gặp Glen ở sân bay. 
Trong chuyến bay thoải mái tới Brussels, Glen dành vài tiếng đồng 
hồ để nghe những cuộn băng của một lớp học tiếng Thụy Điển mà 
cậu ấy đã học trong một năm ở UCLA, thỉnh thoảng lại buột miệng 
một câu, mà ngữ điệu du dương của nó nghe giống tiếng Trung 
Quốc hơn là một ngôn ngữ Âu châu. 

Vào tối thứ Năm chúng tôi đến Bochum, Alan và Linda đón 
chúng tôi ở đó và lái xe đưa chúng tôi về căn hộ của họ. Hôm sau 
chúng tôi lái xe đến Dusseldorf để lấy mấy cái áo phông mà Alan 


và Linda, những nghệ sĩ đổ họa, đã thiết kế. Một cái áo có chữ 
“TBHIBA” (Tuva” theo tiếng Cyrillic Tuva) viết dưới dạng một tấm 
bản đồ Tuva; những cái khác màu trắng, chữ màu đen và hình trái 
tim màu đỏ: “KBbI3bÚDIa  MeH”. 

“Làm sao anh biết cách nói “Kyzyl yêu tôi bằng tiếng Tuva?” 
Tôi hỏi. 

“Anh gọi điện hỏi giáo sư Krueger? Alan nói. “Đáp lại cho ông 
ấy sẽ là mấy nhãn dính “Tôi  Copenhagen mà chúng ta sẽ kiếm 
trên đường quay về từ Thụy Điển. 

Tối muộn hôm đó chúng tôi lấy tàu đi Copenhagen, rồi chuyển 
sang tàu đi Helsingør (Elsinore), ở đó chúng tôi lên một chuyến 
phà bơi năm dặm tới Thụy Điển. Cảng biển bị bao phủ bởi những 
tảng băng lớn. Dân Nam California tranh cãi liệu những tảng băng 
trôi kia được tạo thành chỉ từ nước ngọt đóng băng (đó là mưa và 
tuyết rơi xuống gặp phải nước mặn rất lạnh), hay cả từ nước mặn 
đóng băng nữa. 

Chúng tôi lên một con tàu Thụy Điển và đến Göteborg chiều 
hôm đó. Mats cùng cô con gái bốn tuổi Emma của anh ấy đón 
chúng tôi ở ga tàu và bảo rằng chúng tôi sẽ đi thẳng đến Bảo tàng 
Lịch sử Göteborg. 

“Nhưng, hãy nhìn chúng tôi xem; tôi nói. “Qua chuyến tàu đêm 
quần áo chúng tôi nhăn nhúm hết cả, thậm chí anh em tôi còn 
chưa cạo râư. 

“Không có vấn đề gì; Mats nói. Những người Xô Viết đang rất 
nóng lòng muốn gặp các anh”. 

Chúng tôi vào Bảo tàng qua một cửa bên và đi lên tầng hai, nơi 
có phòng làm việc của giám đốc Christian Axel-Nilsson. Là một 
người đàn ông chất phác với nước da hồng hào, Axel-Nilsson chào 


156 - RICHARD FEYNMAN 


mừng chúng tôi đến với bảo tàng của ông bằng một chai sherry!. 
Ông giới thiệu với chúng tôi nhà dân tộc học của bảo tàng, Tiến sĩ 
Silow - người đàn ông mà Mats biết qua lớp học ba-lê của con gái. 
Glen làm mọi người hết sức ngạc nhiên về tiếng Thụy Điển hoàn 
hảo của mình. Sau vài phút chuyện trò, cánh cửa đẳng sau chúng tôi 
từ từ mở và vị giám đốc phía Xô Viết của cuộc triển lãm hiện ra. 
Tôi đã từng gặp người đàn ông điển trai này trước đây, ở căn hộ của 
Vainshtein. “Xin chào Ralph Leighton, anh ta nói, dập gót giày vào 
nhau và cúi chào khi đưa tay ra. “Ihật hân hạnh được gặp lại anh” 
“Ồ, xin chào, ổ - “ 
“TS. Basilov”, Glen nói, vừa đúng lúc. 


“Xin chào, Glen Cowaw, TS. Basilov nói, với sự duyên dáng trong 
từng cử chỉ. 

Glen đáp lại anh ta bằng mấy từ tiếng Nga thân mật. 

Trong khi mọi người tiếp tục trao nhau những lời lẽ thật lịch 
thiệp, tôi không thể tránh được ấn tượng mạnh mẽ của buổi đón 
tiếp khách VIP mà chúng tôi - một bọn người Mỹ nhếch nhác, chưa 
tắm rửa và thiếu văn hóa - đang được tiếp đãi bởi những người 
Thụy Điển văn minh và tao nhã cùng những đối tác Xô Viết của họ. 

Trong khi bé Emma đang ăn bánh phomát và trồng cây chuối, 
chúng tôi bắt đầu bàn xem những bảo tàng nào ở Mỹ phù hợp với 
cuộc triển lãm. Axel-Nilsson cho rằng Viện Smithsonian là điểm 
khởi đầu tốt nhất. TS. Basilov do dự, lưu ý rằng Smithsonian đã 
và đang chuẩn bị để đón nhận cuộc triển lãm chung Xô Mỹ có tên 
là “Giao lộ? giới thiệu các nền văn hóa bản địa ở cả hai bên bờ eo 
biển Bering. 


1. Một loại rượu màu có nguồn gốc nam Tây Ban Nha - ND 


Thêm một hổi chuyện trò và một chầu sherry nữa, có tiếng gõ ở 
chính cánh cửa đằng sau chúng tôi. Đó là Sevyan Vainshtein. Mặc dù 
sự xuất hiện muộn màng của Vainshtein đã gia tăng cảm giác phấp 
phỏng của tôi, Glen giải thích việc này như cái mánh mà Basilov 
bày đặt ra để chứng tỏ địa vị thấp hơn của Vainshtein. 
Vainshtein muốn chỉ cho chúng tôi những gian khác nhau của 
triển lãm, nên chúng tôi đi theo ông ấy. Hàng trăm người vây quanh 
những ngăn tủ bảo tàng màu trắng đơn giản, chứa đầy những hiện 
vật bằng vàng, bạc, đồng, đồng đỏ, và thậm chí bằng gỗ, da và vải. 
(Chỉ có băng giá ở vùng đất đóng băng Siberia và Mông Cổ mới 
bảo quản được những vật liệu dễ bị phân hủy này.) Vainshtein tập 
trung vào một lượng đáng kể các hiện vật mà chính ông đã khai quật 
được ở Tuva. Một trong số đó là một vật bằng vàng từ thời Scythia 
(800 - 200 trước Công nguyên) thể hiện một con lợn lòi đực đang 
cắn một thợ săn mà con chó của anh ta thì lại đang cắn con lợn. 
“Chà!” Tôi thốt lên. “Tôi đã đọc về hiện vật này!” Tôi kể với mọi 
người về bài báo nhỏ mà Richard đã tìm thấy trên tờ Los Angeles 
Times tám năm về trước, bài báo mô tả bức tượng này. Tôi chụp 
hình bức tượng để cho Tù trưởng xem. 
Rồi Vainshtein chỉ tiếp cho chúng tôi những hiện vật ấn tượng 
khác từ Tuva: một tấm đồng lớn có hình một con báo cuộn tròn, 
được minh họa trong cuốn sách của ông ấy về nghệ thuật Tuva; từ 
thời Hunnic (I - 500 sau Công nguyên), những mũi tên có lỗ ở 
những cái đầu hình thù kỳ quặc, làm cho chúng phát ra tiếng như 
huýt sáo khi vút đi trong không khí; và từ thời kỳ Turkic cổ đại 
(550 - 1200 sau Công nguyên), một “người đá” kích cỡ như người 
thật - giống như bức tượng mà tôi đã nhìn thấy trong cuốm Bắc jchard đọc được rần; 
con chó (đầu hiện ra ở bên phải) ‹ 
của Mãnchen-Helfen - đang đứng giữa phòng. con lợn thì lại đang cắn người th 


thấy ở Tuva. Năm 1986, bức tượng 
Trên Con đường Tơ lụa. (Được sự c 


158 - RICHARD FEYNMAN 


Cho dù Vainshtein nhấn mạnh vào các hiện vật Tuva, tôi không 
thể nào không chú ý tới tác phẩm phục chế lộng lẫy của một bộ 


trang phục có tên là “Người đàn ông vàng”, tìm thấy trong mộ của 
một nhà quý tộc thời Scythia, người này đã từng sống ở vùng đất 





Năm 1982 Richard đọc được rằng một bức tượng vàng Scythia - thể hiện một 
con chó (đầu hiện ra ở bên phải) đang cắn một con lợn lòi đực (trung tâm), mà 


con lợn thì lại đang cắn người thợ săn (cúi xuống ở trên đỉnh) - đã được tìm 
thấy ở Tuva. Năm 1986, bức tượng được đưa đến Thụy Điển trong cuộc triển lãm 
Trên Con đường Tơ lụa. (Được sự cho phép của Nhà xuất bản Aurora, Leningrad.) 


nay là Kazakhstan. Những miếng vàng nguyên gốc, giờ không còn 
đủ bền vững để có thể trưng bày trên bộ trang phục, được đặt trong 
một tủ kính gần đó. Chúng là những ví dụ rất ấn tượng về “phong 
cách động vật” trong nghệ thuật Scythia. Ngựa, nai và hươu với 
những đôi gạc cách điệu, tất cả truyền tải cảm giác về sự vận động 
và sức mạnh. Cái mũ cao chừng 60cm của Người đàn ông vàng có 
trang trí những mũi tên chỉ lên trời, một con vật thần thoại hai đầu 
có cánh và một cặp báo bắc cực đang gây lộn. 

Xem xong một vòng, tôi hỏi Mats xem liệu chúng tôi có thể trao 
đổi thêm với những người Xô Viết ở nhà anh ấy hay không. Mats đề 
nghị cùng nhau dùng bữa tối hôm đó. Vainshtein nhận lời, nhưng 
khi chúng tôi hỏi Basilov thì anh ấy khéo léo từ chối, nói rằng có 
“cuộc hẹn khác”. 

Chúng tôi bắt tay mọi người rồi cùng Mats và Emma tạm biệt 
họ. Mats thông báo cho vợ mình, Elizabeth, rằng Vainshtein có thể 
cũng sẽ đến vào buổi tối. “Nhưng có thể không”? anh ấy phụ thêm. 
“TS. Silow nói rằng những người Nga thường không xuất hiện sau 
khi đã nói là họ sẽ đến” 

Gần tới giờ ăn tối, Glen và tôi đi cùng Mats đến khách sạn T/ree 
Crowns để tìm Vainshtein. Việc này chẳng có gì khó: ông ấy đang 
đứng ngay ở cửa ra vào cùng với hai người Nga nữa! “Có phiền không 
nếu hai người này cùng đi?” ông ấy hỏi. Mats chỉ có thể đồng ý. 

Tất cả chúng tôi bị nén vào cái xe VW Dasher của Mats và quay 
về nhà. Elizabeth dường như chẳng hề bối rối vì có thêm khách. 

Hai đồng nghiệp Xô Viết của Vainshtein chỉ nói được tiếng Nga. 
Vadim Kurylov, một nhà dân tộc học từ Leningrad, trông giống như 
anh trai của Leo Tolstoy; Vladimir Lamin, một sử gia từ Novosibirsk, 
trông giống như em trai của Andrei Gromyko. (Leo Tolstoy, 1828- 


160 - RICHARD FEYNMAN 


1910, là nhà tiểu thuyết, nhà triết học người Nga, tác giả của Anna 
Karenina, Chiến tranh và hòa bình; Andrei Gromyko, 1909-1989, 
đã từng là Bộ trưởng ngoại giao và Chủ tịch của Đoàn chủ tịch Xô 
Viết tối cao Liên Xô). 

Elizabeth đã chuẩn bị “Pizza Thụy Điển”: nên bánh được làm từ 
bột nhào fllo (một loại bột có thể cán rất mỏng), còn lớp phía trên 
là phomat Thụy Điển, xúc xích và ớt ngọt - trông thật mát mắt và 
ngon. Những người Xô Viết mang theo cognac Armenia, và bắt 
đầu màn nâng cốc truyền thống của họ. Cũng như lần ở Moscow, 
Vainshtein dành một lời chúc dài cho Richard Feynman. Ông ấy 
tiếc là, một lần nữa không được gặp Richard, và nói rằng ông cảm 
thấy ở Feynman có một sức hút nào đó - giống như lực hấp dẫn. 
Vì thế, ông ấy cho rằng các định luật hấp dẫn cần được viết lại để 
tính đến “hiệu ứng Feynmar”. Glen nâng cốc bằng tiếng Thụy Điển 
cám ơn vợ của Mats đã chuẩn bị một bữa tối tuyệt vời; tôi nâng cốc 
chúc mừng Shagaa, năm mới của Tuva, cũng trùng vào tối hôm đó. 

Trong ánh nến nhấp nháy của phòng ăn nhà Jonsons, Glen đóng 
vai trò phiên dịch trong khi Vainshtein kể lại một cuộc phiêu lưu ở 
Tuva: ông và các đồng nghiệp đang khai quật khu pháo đài Uighur 
trên hòn đảo ở hổ Tere-Khol thì một người đánh cá tiến lại và hỏi 
xem liệu họ có muốn gặp một shaman. Mọi người rất vui vẻ giải 
lao và - giống như trong những câu chuyện cổ tích - đi cùng người 
đánh cá trên con thuyền của ông ta sang một thế giới khác. 

Các vị khách đến một cái lều tròn và gặp một shaman có tên là 
Shonchur, cùng vợ và em trai của ông ấy. Vainshtein hỏi Shonchur 
răng ông ấy đã trở thành shaman như thế nào. 

Shonchur trả lời rằng, khi 14 tuổi, ông đã bị ốm và bỏ chạy vào 
rừng. Khi quay về, ông vẫn chưa bình phục; thực ra, tình trạng bệnh 


tật còn trầm trọng hơn - đến nỗi đi không vững. Khi cha mẹ hỏi 
chuyện gì đã xảy ra, Shonchur không thể nhớ gì cả. Thế là họ đã 
mời một shaman địa phương xem giúp có thể làm gì với căn bệnh 
lạ lùng của con trai mình. 

Shaman nói rằng Shonchur đã nhận được linh hồn ông nội của 
mình [có lẽ cũng là một shaman], một dấu hiệu cho thấy chính 
Shonchur sẽ trở thành một shaman. 

Shonchur không muốn trở thành một shaman, nhưng người ta 
bảo là, cậu không có lựa chọn nào khác sau một lần bệnh như vậy. 
Thế là Shonchur đã nhiều năm phục vụ như một người liên lạc với 
thế giới linh hồn trong khi vẫn chăn tuần lộc ở đông Tuva. Cũng 
trong thời gian đó ông đã kết hôn. 

Khi người vợ đầu của ông qua đời, Shonchur tới thăm em trai 
mình ở hổ Tere-Khol và ở đây ông đã gặp một phụ nữ chăn gia súc. 
Ông cưới cô ấy và sống luôn ở làng của người em trai, nơi đây ông 
tiếp tục hành nghề shaman. Cuối cùng ông đã trở thành một “Ulug 
Khamr, một shaman vĩ đại. 

Vainshtein đề nghị ông thực hành một nghi lễ. Shonchur nói rằng 
họ phải đợi tới tối. Trong khi chờ đợi, Vainshtein giúp Shonchur mặc 
bộ trang phục của ông - một cái mũ cài lông vũ, mấy cái quần da, 
một cái áo choàng lủng lẳng những dây trang trí bằng sắt biểu thị 
những linh hồn trợ giúp và nhiều bộ phận khác của cơ thể - tất cả 
nặng chừng 23kg. Một trong những đồng nghiệp của Vainshtein đã 
chụp được tấm ảnh mà sau này đã xuất hiện ở bìa sau cuốn Những 
người du mục Nam Siberia. (Xem trang 50-51.) 

Tối đến, Shonchur nhóm một đống lửa bên trong lều để làm 
khô cái trống của mình. (Tôi nhớ về anh bạn Thomas Rutishauser, 
anh ấy làm căng mặt cái trống bongo Mexico của mình bằng cách 


162 - RICHARD FEYNMAN 


hơ chúng trên ngọn nến.) Để đến được thế giới linh hồn nhanh 
hơn, Shonchur ném vào đống lửa một nắm cỏ gây mê bản địa và 
hít khói hương của nó. Ông cũng rưới vào ngọn lửa một ít sữa để 
nuôi “ngựa” của mình. Cũng giống như hầu hết các shaman Siberia 
khác, Shonchur xem cái trống của ông như con ngựa, còn dùi trống 
như roi quất ngựa. 

Vẫn ở bên trong lều, Shonchur quay lưng lại Vainshtein và những 
người khác rồi ngồi xuống. Ông vỗ nhè nhẹ cái trống của mình và 
bắt đầu lầm bẩm khe khẽ. Ngay cả khi tiếng lầm bẩm của ông ấy 
đã chuyển thành các từ, thì chúng vẫn rất khó hiểu - chúng là tiếng 
Tuva cổ xưa - nhưng dần dần ý niệm trở nên rõ ràng: shaman đang 
gọi linh hồn giám hộ và các linh hồn phù trợ của mình. 

Thoạt đầu Shonchur chỉ hơi di chuyển một chút. Khi ông ấy gõ 
trống to hơn, ông cũng di chuyển ngày càng nhiều hơn đến khi cái 
mũ cắm lông tụt xuống mặt. Shaman đã đạt trạng thái xuất thần. 

Sau một hồi gõ “con ngựa” theo nhịp điệu, Shonchur đã chạm 
đến trạng thái nhập định. Khuôn mặt đầy mồ hôi; trông ông thật 
khó coi. Ông chạy quanh trong căn lều, đánh trống, xua đuổi những 
linh hồn ma quỹ. Ông đuổi chúng ra ngoài, quát tháo chúng trong 
khi đánh trống. 

Shonchur bắt đầu nhét các linh hồn ma quỷ vào cái trống của 
mình. Ihỉnh thoảng có một linh hồn nhảy ra, ông chồm lên, vật lộn 
với nó và hét “Ta sẽ giết ngươi, xé tan các động mạch của ngươi và 
uống máu ngươi!” 

Sau khi đã gom tất cả các linh hồn ma quỷ và hủy diệt chúng. 
Shonchur loạng choạng đi vào lều và ngã gục xuống. Vainshtein sợ 


rằng ông ấy sẽ chết, nhưng một lúc lâu sau shaman mở mắt và mỉm 


cười. Vainshtein giúp ông cởi bỏ bộ trang phục nặng nể. Shonchur 
nói rằng tuổi tác bát đầu ảnh hưởng tới ông nên Vainshtein đã sắp 
xếp để ông gặp một bác sĩ. Vài năm sau, shaman vĩ đại cuối cùng 
của Tuva đã qua đời. 

Sau bữa tối, mọi người tiếp tục chuyện trò trong phòng khách 
nhà Jonsons. Vainshtein lại bắt đầu nói về Feynman và hỏi thẳng 
tôi vì sao Feynman chưa bao giờ đến Liên Xô, nhất là khi mà ở đó 
Các bài giảng về vật lý của Feynman được hoan nghênh nhiệt liệt. 
Richard đã từng nói với tôi về điều này: “Tôi không thích cái cách 
mà chính phủ Nga đối xử với người dân của họ - nhất là các nhà 
khoa học của hợ. Không chỉ có TS. Sakharov, người mà Richard 
rất quan tâm (vào thời gian đó đang tuyệt thực); ông biết là các nhà 
khoa học Xô Viết không thể làm việc mà không có sự can thiệp của 
Đảng Cộng sản. Ông trích lời của Thomas Jefferson: “Tôi đã nguyện 
thể trước bàn thờ của Chúa là sẽ vĩnh viễn căm thù đối với mọi hình 
thức chuyên chế áp đặt lên trí tuệ con người”!. 

Tôi không đủ can đảm (hay khả năng về tiếng Đức) để nói tất 
cả những điều đó với Vainshtein, một người dường như rất hài 
lòng với cuộc sống ở Liên Xô, nên tôi đưa ra một lý do khác: “Vì 
Feynman đã giành giải Nobel, nên đi đến đâu mọi người cũng quá 
để ý đến ông ấy) tôi nói. “Giáo sư Feynman muốn đến thăm Tuva 
một cách lặng lế”. 

Vainshtein hiểu, và đáp lại rằng chuyện tương tự cũng xảy ra 
với nhà vua Thụy Điển khi đến xem triển lãm Con đường Tơ lụa ở 
Göteborg - ông muốn đến thăm như một công dân bình thường, 
không có nghi lễ gì (Điều đó có thể xảy ra ở đất nước mà thủ tướng 
thường xuyên đến nhà hát như một dân thường, không có cận vệ.) 


1. Thomas Jeferson, 1743-1826, là tổng thống thứ 3 (1801-1809) của Mỹ - ND 


ló4 - RICHARD FEYNMAN 


Trong khi tiếp tục trao đổi, tôi quyết định vừa nói vừa làm động 
tác minh họa. Tôi bắt đầu bằng cái biển số xe TOUVA của mình, 
nó tạm thời tháo ra khỏi xe. Vainshtein giải thích cho những người 
Xô Viết khác về việc ông đã phát hiện ra ảnh chúng tôi trên tờ 
Tuvinskaya Pravda như thế nào. 

Tôi còn mang theo ảnh vệ tinh của Tuva. Vainshtein rất phấn 
khích. Tôi đảm bảo với ông ấy rằng ở Mỹ bất kỳ ai cũng có thể 
đặt mua ảnh Landsat từ chính phủ. “Đây”, tôi nói. “Ông có thể 
giữ nó nếu ông muốn”. Ông ấy nhận nó với sự ngạc nhiên và biết 
ơn thực sự. 

Khi buổi tối sắp kết thúc, những người Xô Viết đưa ra một bộ 
đồ sứ uống trà từ Moscow và tặng nó cho Elizabeth. Chị ấy để quà 
tặng vào một ngăn tủ trưng bày, ngăn này dường như ngẫu nhiên 
đã để trống từ trước. Những người Xô Viết rất vui vì món quà của 
họ đã tìm được một ngôi nhà tuyệt vời như vậy. 

Để kết thúc buổi tối, Alan mang xuống mấy cái áo phông “Kyzyl 
W  màanh ấy và Linda đã thiết kế, và tặng chúng cho mọi người. 
Trong khi đám chúng tôi đổ gục xuống giường thì Mats đưa những 
người Xô Viết về khách sạn của họ. 

Sáng thứ Hai, Alan và Linda lên tàu đi Bochum. Bởi vì hôm đó 
bắt đầu kỳ nghỉ đông một tuần của các trường học nên gia đình 
Jonsons ra ngoại thành để thăm mẹ của Elizabeth trong vài ngày. 
Glen và tôi đi xe điện xuống phố và gặp những người Xô Viết trong 
“cái lều” của họ, một văn phòng được bố trí riêng ở tầng ba của bảo 
tàng. Không khí nặng mùi khói đặc thù của thuốc lá Xô Viết. TS. 
Basilov chào chúng tôi bằng cái cúi đầu đặc trưng của anh, tặng 
chúng tôi một cuốn sách về shaman Hồi giáo mà anh ấy viết, và 


mời chúng tôi dùng trà Georgian mà Kurylov đã pha. 


Basilov ngay lập tức đi vào một loạt các ý tưởng táo bạo về cách 
thức mà cuộc triển lãm này có thể tiếp thị với công chúng Mỹ. Ý 
tưởng đầu tiên của anh ta là bán rượu sữa ngựa, một loại sữa ngựa 
lên men đã từng giữ vai trò trung tâm trong khẩu phần ăn của người 
du mục Âu-Á. “Và tất nhiên, chúng ta cũng nên mang theo một số 
phụ nữ vắt sữa người Kazakh để vắt sữa ngựa; anh ta nói. 

Chúng tôi mỉm cười và nói “Sao lại không?” 

Rồi Basilov mở rộng ý tưởng của mình: “Chúng ta cũng nên 
mang theo mấy cái lều tròn để dựng trước cửa bảo tàng - mỗi cái 
chỉ 2000 rúp - và bên cạnh có vài phụ nữ Kazakh và Turkmenia, 
họ đập nỉ, dệt thảm, và có thể bán các sản phẩm này cho khách”. 

“Nghe được đấy) tôi nói. 

“Chúng ta có thể mang theo cả vài con lạc đà, vì chúng thường 
được những người du mục sử dụng, và cho bọn trẻ cưỡi - với phí rẻ 
thôi, tất nhiên. Và chúng ta có thể mang theo mấy cô người Ủzbek 
để nấu món plov!, và cả loại bánh mì đặc biệt của họ” Basilov rất 
tự hào về mình vì đã nghĩ ra tất cả những ý tưởng kinh doanh này. 
Anh ấy nói đùa với các đồng nghiệp Xô Viết của mình rằng, anh ta 
sẽ trở thành một tư sản. 

Vainshtein hỏi chúng tôi nghĩ gì về cuộc triển lãm. 

Glen khen hết lời, nhưng điều đó không mang lại sự hài lòng 
mong đợi từ phía các chủ nhà của chúng tôi. 

Tôi quyết định nói đúng những gì mình nghĩ. “Tôi nghĩ cái tên 
'Con đường Tơ lụa dễ gây hiểu lầm: nó gợi lên hình ảnh của Marco 
Polo và Trung Quốc, trong khi thực ra triển lãm là về những người 
du mục sống ở phía bắc Con đường Tơ lụa” 


1. Một loại cơm thập cẩm của người Trung Á- ND 


ló - RICHARD FEYNMAN 


Basilov có vẻ đồng tình. “Các anh biết không, tên tiếng Nga của 
triển lãm này là “Những người du mục Âu-Á? Vì sao ta không dùng 
cái tên này nhỉ? Nó nghe kinh viện quá chăng?” 

“Phần Những người du mục' thì được; tôi nói. “Nhất là ở 
California, nơi chúng tôi thích ý tưởng về việc luôn ở trạng thái 
động. Có một loại ô tô tên là Chevy Du mục - nó là loại được yêu 
thích trong giới lướt sóng”. 

“Ở Nhật, tất cả những gì họ muốn xem là vàng”, Basilov than thở. 
“Đa phần những thứ quan trọng với cuộc sống của những người 
du mục đều là những thứ tầm thường" như yên ngựa hay bàn đạp”. 

“Người California yêu ngựa; tôi nói. “Có lẽ bìa của catalog triển lãm 
nên có hình một bên thân ngựa với chân của ky sĩ để trên bàn đạp” 

“Tuyệt vời!” Vainshtein thốt lên. Ông đã cùng một đồng nghiệp 
viết một bài báo về nguồn gốc của bàn đạp ngựa.! 

Basilov giải thích cho chúng tôi thể lệ hành chính: “Chủ tịch Viện 
hàn lâm Khoa học Liên Xô là viện sĩ A. P. Alexandrov, còn người 
chịu trách nhiệm chính thức về triển lãm là Viện sĩ thông tấn A. P. 
Kapitsa. Bước đầu tiên là, một đối tác thích hợp ở Mỹ viết một lá 
thư cho viện sĩ Alexandrov - cùng một bản copy chính thức cho 
Kapitsa và một bản không chính thức cho tôi. Rồi, khi tôi nhận được 
bản copy của mình, tôi có thể giục Kapitsa tiếp cận Alexandrov.” 

Tôi nháy mắt với Glen, cậu đã kịp nắm bắt được ý nghĩa các từ 
ngữ của Basilov: Những người bạn của Tuva giờ đã có một điệp 


viên, nằm sâu trong Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô! 


1. Trong bài báo “Sedlo I stremya” (Cái yên gựa và cái bàn đạp) trên Sovetskaya Etnografya, 
v.6, 1984, pp.114-130, Vainshtein và M.V.Kryukov đã đưa ra các bằng chứng cho thấy 
công dụng đầu tiên của bàn đạp - thường chỉ thấy ở bên trái - là giúp để lên ngựa. 


Sau đó Basilov để xuất một số tổ chức và cá nhân có thể là đối 
tác thích hợp với Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô. “Viện hàn lâm 
Khoa học Quốc gia của các anh, tất nhiên rồi - hoặc có thể là thượng 
nghị sĩ nổi tiếng của các anh, Ted Kennedy" 

Chúng tôi không hưởng ứng cả hai để xuất này, bởi vì chúng tôi 
không có mối quan hệ nào ở bờ Đông. 

Basilov tiếp tục: “Có một viện ở California - Viện Esalen. Các 
anh có nghe về viện này không?” 

“Có, chúng tôi có nghe về viện đó” Glen nói, gật gù mỉm cười. 

Tôi đang định nhắc đến cảnh tắm khỏa thân ở những hổ nước 
nóng tự nhiên thì nhớ đến một nhóm người ở Esalen - một nhóm 
ôn hòa dẫn đầu bởi nhà đồng sáng lập Michael Murphey - đang 
cố gắng cải thiện quan hệ với Liên Xô. Đề án nổi tiếng nhất của họ 
là “cây cầu không gian” nối liền hai bên bằng vệ tinh.! Nên tôi nói, 
“Trên thực tế, Giáo sư Feynman đã tổ chức seminar ở đó. 

Vainshtein cho rằng chính Feynman là đối tác thích hợp với viện 
sĩ Alexandrov. Gilen và tôi tán thành nhiệt liệt. Basilov không vững 
tin lắm, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. 

Basilov cảnh báo chúng tôi rằng Alexandrov đang trong tình 
trạng sức khỏe không tốt, và rằng Feynman nên viết cho ông ấy 
ngay, trước khi Viện hàn lâm bị mắc kẹt với việc chọn người kế vị. 
Đáp lời, tôi nói rằng Tù trưởng của chúng tôi đang thực hiện một 
nhiệm vụ do tổng thống giao về điều tra thảm họa tàu con thoi 
Challenger, nhưng chắc chắn là ông ấy sẽ dành thời gian cho những 


vấn đề liên quan đến Tuva. 


1. Sau này, vào năm 1989, Viện Esalen đã đưa Boris Yelsin tới Mỹ. Trong thời gian ở Mỹ, 
ông ấy đã gặp Tổng thống Bush và những người đứng đầu của quốc hội. 


l8 - RICHARD FEYNMAN 


Đã đến giờ ăn trưa. Những người Xô Viết mời chúng tôi bánh 
mì - được mang theo từ Liên Xô, chắc là vậy - cùng với món cháo 
điểm chút thịt ngựa đóng hộp. Glen ngay lập tức trở thành một 
người ăn chay. Chúng tôi cố gắng tọng khẩu phần của mình xuống 
bằng một lượng lớn nước trà Georgian. 

Vào buổi chiều, chúng tôi cùng nhau thảo bản nháp bức thư của 
Feynman gửi Alexandrov. Basilov gợi ý mấy câu để làm cho Viện 
hàn lâm Khoa học dễ chấp nhận hơn - anh ta gọi nó là “chơi giai 
điệu Xô Viết. Glen đã thuộc lòng giai điệu này, sau khi đã thành 
công trong việc đưa được ảnh của chúng tôi lên Tuwinskaya Pravda 
bằng đúng cách viết như vậy. Khi chúng tôi viết xong, bức thư đại 
loại là như thế này: 


Thưa ngài Chủ tịch Alexandroy, 

Tôi đang viết cho Ngài lá thư có liên quan đến cuộc triển lãm 
gần đây của Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô có tên là “Trên Con 
đường Tơ lụa”. Cũng do sự quan tâm của tôi tới một vùng hẻo lánh 
của Nam Siberia có tên là Tuva mà tôi đã biết về cuộc triển lãm này. 

Tôi đồng tình với ý kiến của Ngài được viết trong lời nói đầu của 
cuốn catalog triển lãm, rằng sự tiến bộ về văn hóa sẽ diễn ra nhanh 
hơn bằng cách tăng tường trao đổi các ý tưởng, và vì vậy vai trò của 
những người du mục Âu-Á có tầm quan trọng lịch sử to lớn. Cũng 
chính vì lý do đó, tôi hy vọng rằng cuộc triển lãm “Trên Con đường 
Tơ lụa” có thể đến Mỹ. 

Hai người bạn của tôi, Ralph Leighton và Glen Cowan, nhất thời 
đã đóng vai trò những người du mục và đã đến Thụy Điển để xem 
cuộc triển lãm. (Rất tiếc là tôi đã không thể đi.) Ở cuộc triển lãm, ông 
Leighton và ông Cowan đã gặp các chuyên gia Xô Viết. Được nghe 
về các cuộc trao đổi của họ, tôi tin rằng cuộc triển lãm có thể được 


tổ chức ở đây với thành công rực rỡ, nó sẽ mang lại cho người dân 
Mỹ sự hiểu biết tốt hơn về sự đa dạng của các nền văn hóa ở Liên Xô 
cũng như sự uyên thâm của các học giả Xô Viết trong lĩnh vực đó. 
Vì vậy, tôi mong muốn có được sự ủng hộ và hợp tác của Ngài 
trong việc sắp xếp để triển lãm “lrên Con đường Tơ lụa” đến được 
nước Mỹ. Hy vọng rằng Ngài sẽ chấp thuận, ông Leighton, ông Cowan 
và tôi đang liên hệ với các cơ sở và bảo tàng thích hợp ở Mỹ có thể 


đăng cai cuộc triển lãm này. 


Chân thành, 


Richard Feynman 


Việc “thương thảo” của chúng tôi diễn ra tốt tới mức những người 
Xô Viết đã mời chúng tôi tới dùng bữa tại khách sạn của họ vào tối 
hôm đó. “Đã đến lúc để phía Xô Viết chiêu đãi phía Mỹ”, Basilov 
nói, bằng ngôn ngữ ngoại giao đã được tính toán. 

“Phía Mỹ hân hạnh nhận lời, Glen đáp lại với sự tinh tế không 
kém. Chúng tôi bắt tay và tạm biệt với những nụ cười trên môi. 

Trước khi rời bảo tàng chúng tôi rẽ qua chào Axel-Nilsson. Ông 
ấy hẹn gặp chúng tôi tại văn phòng của mình vào lúc 9 giờ sáng 
ngày hôm sau để bàn về cuộc triển lãm. 

Trên đường quay về nhà Mats, chúng tôi rất phấn chấn. “Chà!” tôi 
nói. “Bây giờ chúng ta là những nhà ngoại giao thực thụ rồi!” Trước 
các phóng viên báo chí ngoại giao tưởng tượng, tôi nói, “Những 
thương thảo giữa hai phía Liên Xô và Mỹ đã diễn ra trong bầu 
không khí hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau” Cả hai chúng tôi đều 
cười. Chúng tôi cảm thấy cứ như là mình đã hoàn tất những chi tiết 


cho một thỏa ước giữa Gorbachev và Reagan. 


170 - RICHARD FEYNMAN 


Glen mỉm cười. “Axel-Nilsson chắc phải ngạc nhiên vì sao những 
người Xô Viết lại lãng phí thời gian cho một cặp hề đến từ California 
- ý tôi là, nếu họ muốn mang triển lãm của mình đến nước Mỹ, sao 
họ không viết một bức thư cho Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia, 
hay Ted Kennedy...” 

“Hay Esalen; tôi nói, và cả hai lại cùng cười. 

“Có thể Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô cũng chẳng khác gì nhà 
xuất bản Mir hay cái tiệm kem ở Tbisilf, tôi nói. “Nếu một người 
Xô Viết muốn điều gì đó, anh ta sẽ bị phớt lờ. Nếu một người nước 
ngoài muốn điều gì đó, anh ta được phục vụ ngay lập tức” 

“Đấy là thiệt thòi của những người Xô Viết và lợi thế của chúng 
ta; Glen đáp lời. “Bộ ba lãng tử đang muốn đến Tuva lại thương 
lượng các mối quan hệ văn hóa giữa hai cường quốc”. 

“Tù trưởng sẽ thích chuyện này lắm đây!” tôi thốt lên. “Giáo sư 
vật lý sắp trở thành một nhân vật quan trọng trong giới triển lãm 


quốc tế!” 





Bạn hê hnu 
những hẻ lừn dàn 


Sau vài giờ nghỉ ngơi ở nhà Mats, chúng tôi đi 
bộ tới khách sạn 7hree Crowns để cùng dùng bữa tối 
với những người Xô Viết. Chúng tôi tới phòng của 
Vainshtein, rồi ông đưa chúng tôi đi loanh quanh để 
tìm những người Xô Viết khác. 

Khách sạn dường như không có khách, trừ bốn 
người Xô Viết. Chúng tôi biết rằng bây giờ không đúng 
mùa du lịch cao điểm ở Göteborg, nhưng tình cảnh 
còn tệ hơn cả mùa vắng khách - hoàn toàn bất động. 
“Phía Xô Viết” - Basilov, Vainstein, Kurylov, và Lamin 
- đưa chúng tôi vào một phòng ăn cô quạnh. 

Người phục vụ bàn chào chúng tôi một cách nhã 
nhặn “Dobryu vyecher, nhưng không mang theo 
menu. Basilov không cảm thấy khó chịu; anh ta lôi ra 
sáu phiếu ăn và trao chúng cho người phục vụ. Lamin 
lôi từ áo khoác ra một chai vodka nhỏ, và người phục 
vụ đặt lên bàn những cái cốc xộc xệch. 


ẽ 


173 


Lát sau người phục vụ quay lại mang theo món ăn cho chúng tôi, 
gà và cơm thập cẩm. Tất cả các đĩa đều như nhau. 

Trong bữa tối chúng tôi nói về cuộc sống ở nước Mỹ và ở Liên 
Xô. Basilov mô tả thư viện Lenin ở Moscow, thư viện lớn nhất của 
Liên Xô. “Không ai được vào kho sách. Một khi cuốn sách đã được 
đưa cho anh, anh không được mang nó về nhà - anh phải xem nó 
ngay tại thư viện. 

“Thế thì cũng giống thư viện Quốc hội của chúng tôi, tôi nói. 
“Trừ việc là sau đó anh có thể mượn cuốn sách thông qua thư viện 
địa phương anh theo cách thức trao đổi sách giữa các thư viện: 


Glen mô tả thư viện nghiên cứu Doe ở Berkeley, một trong những 
thư viện lớn nhất trên thế giới. “Các giáo sư và sinh viên sau đại học 
được vào kho sách; sinh viên đại học và công chúng nói chung thì 
phải điền phiếu yêu cầu. Sinh viên và các giảng viên đại học có thể 
mượn sách trong vài tuần, thậm chí vài tháng, nhưng công chúng 
nói chung thì không - họ phải đọc sách trong thư viện” 

“Liệu như thế có dẫn đến chuyện mất trang không?” Basilov hỏi. 

Tôi không hiểu. Glen hiểu và nói, “Ở chỗ chúng tôi chuyện ấy chỉ 
xảy ra ở các trạm điện thoại công cộng - thường thì những trang 
về nhà nghỉ hay nhà hàng là hay bị mất. Còn ở hầu hết các thư viện 
đều có máy copy nếu anh cần copy gì đó”. 

Tôi đã đọc được rằng máy copy gần như không tồn tại ở Liên Xô: 
giới cầm quyền sợ rằng những tư tưởng độc lập - những tư tưởng 
chống đối - có thể sẽ được lan truyền rộng rãi nếu máy copy được 
dùng phổ biến. 

“Vấn đề của chúng tôi nghiêm trọng hơn) Basilov nói. “lôi là 
một học giả. Tôi phải làm các nghiên cứu của mình. Nhưng khi 
cuối cùng tôi được phép đọc một cuốn sách quan trọng thì tôi lại 


174 - RICHARD FEYNMAN 


phát hiện ra là, một số trang cốt yếu đã bị xé mất bởi mấy tên khốn 
nào đó, những kẻ quá lười đã không chịu ghi lại thông tin cho bản 
thân” Khuôn mặt của Basilov khá căng thẳng. “Những kẻ tội phạm 
như thế đáng bị các thủ thư quất cho một trận trước công chúng!” 

Cuối cùng thì câu chuyện cũng quay về Tuva. Glen giải thích để 
Lamin và Kurylov hiểu rằng, chúng tôi đã cố gắng như thế nào trong 
thời gian dài để tìm cách đến Kyzyl. Vainshtein không nói gì về việc 
vì sao Viện Dân tộc học ở Moscow không thể sắp xếp chuyến đi 
của chúng tôi. Basilov, cũng im lặng một cách không bình thường, 
ngốn hết suất ăn của mình như một cái máy xúc. 

Khi cuối cùng chúng tôi cũng bắt kịp anh ta, Basilov hỏi Glen 
và tôi răng chúng tôi có thích món ăn không. 

“Hẳn rồi”? chúng tôi trả lời. 

“Vậy thì chúng ta hãy thưởng thức niềm vui này một lần nữa: 
Basilov nói, trong khi anh ta lôi ra từ áo khoác của mình sáu phiếu ăn 
nữa. Người phục vụ nói rằng đầu bếp đã nấu cơm chỉ đủ cho sáu suất, 
nên chúng tôi sẽ phải đợi thêm 20 phút. Theo chuẩn mực Xô Viết thì 
như thế là nhanh - chỉ hai lần khoảng thời gian để một người phục 
vụ bình thường đi đến bàn của bạn và nói rằng cái bàn này tạm nghỉ. 

Trong khi chúng tôi đợi bữa tối số hai, thì Lamin, thường tất ít 
nói, giải thích cho tôi điều gì đó bằng tiếng Nga. Glen dịch: “Lamin 
nói, anh ấy có thể mời một trong hai chúng ta tới Novosibirsk - hoặc 
là cả hai, nếu chúng ta cưới nhau (ha, ha) - và từ đó anh ấy có thể 
thu xếp một chuyến đi Tuva” 

Tôi nhờ Gilen nói với Lamin, “Lời mời của anh thật quý giá, 
nhưng giống như Ba chàng Lính Ngự lâm - anh biết dấy, mọi người 
vì một người, và một người vì mọi người - Giáo sư Feynman, Glen 
và tôi đã quyết định là sẽ cùng nhau đến Tuva” 


Sau bữa tối thứ hai, những người Xô Viết mời chúng tôi lên tầng 
trên dùng trà. Lamin cởi bỏ bộ cánh của mình, thay bằng chiếc áo 
phông trắng và quần Levis đã sờn. Chúng tôi gặp nhau ở phòng của 
Basilov, có lẽ là phòng rộng nhất. 

Trong khi Kurylov chuẩn bị trà, Basilov kể cho chúng tôi nghe 
mấy “chuyện cười Georgia. Những chuyện cười dân gian này, thay vì 
chê bai cái đích nhắm tới của mình, chúng lại được kể với sự ngưỡng 
mộ và thèm muốn. Rõ là, đàn ông Georgia có tiếng về kỹ nghệ tình 
dục - nhất là so với đàn ông Nga. (Phụ nữ Nga trong những kỳ nghỉ 
theo cơ quan ở khu nghỉ mát Riviera Đỏ thường thích phiêu lưu 
tình dục với đàn ông Georgia ở địa phương. Còn khi những người 
đàn ông Georgia đến những địa dư khác của Liên Xô để lao động 
hè, thì những phụ nữ địa phương đã chán với cuộc sống tẻ nhạt và 
đang tìm kiếm một thời gian vui vẻ sẽ sẵn sàng hiến mình cho các 
vị khách hùng dũng.) 

Một chuyện tếu Georgia điển hình: một phụ nữ trẻ đẹp đến từ 
Pháp, xuống máy bay trong một chuyến thăm Georgia. Cô không 
thể trốn tránh một hàng dài những người đàn ông Georgia đang 
nhìn mình một cách thèm muốn, nên cô ấy nhìn vào một trong số 
họ và hỏi một cách vô tư bằng tiếng Pháp, “Parlez-vous francais?” 
(Anh có nói tiếng Pháp không?) 

“Tất nhiên là tôi muốn rồi!” người đàn ông nói bằng tiếng bản 
địa của mình, trước sự cổ vũ của những người đàn ông cùng xứ sở. 

Bởi vì quan hệ của chúng tôi đã đạt đến mức độ cao của tin 
tưởng lẫn nhau, tôi kể với Basilov về Esalen - những vũng bơi nước 
nóng, các bàn massage, những con đường khác nhau đến với sự 
khai sáng mà mọi người ở đó đang tìm kiếm. lôi nói, “Mọi người 
trả tiền để được nghe về những thứ như là chủ thuyết Shaman - 


176 - RICHARD FEYNMAN 


không phải như một giáo lý, mà như một hệ đức tin có thể làm họ 
hết ốm đau hay thoát khỏi những căn bệnh tỉnh thần của mình. 
Thực ra, anh có thể tổ chức một seminar ở Esalen, kể những câu 
chuyện về cách thức các Shaman chữa bệnh ở Trung Á. Tôi cá rằng 
sẽ có nhiều phụ nữ (và đàn ông) theo anh đến nỗi anh chẳng biết 
phải làm gì!” 

Basilov đáp lời, “Có lẽ, trong xã hội hiện đại, nơi các nguồn sức 
mạnh và quyền lực thông thường đang suy tàn, con người quay sang 
những truyền thống nguyên thủy hơn để cứu rỗi linh hồn” 

Tôi cười. “Anh nói đúng đó!” 

“Một vài năm trước tôi được mời tới Viện Esalen, Basilov nói 
một cách nuối tiếc, “nhưng ai đó đã ngáng đường tôi và ngăn cản 
tôi chấp nhận lời mời này. Thật đáng tiếc!” 

Tôi đáp lời, “Nếu cuộc triển lãm được tổ chức ở Los Angeles, tôi 
sẽ tìm cách để anh tới thăm nơi đó”. 

Đêm đã về khuya, Glen và tôi chúc những người Xô Viết ngủ 
ngon rồi đi bộ về nhà Mats dưới bầu trời đây sao. Khi chúng tôi 
chuẩn bị lên giường, Glen nhắc về cuộc gặp sáng hôm sau với Axel- 
Nilsson: “Chúng ta sẽ hỏi ông ấy cái gì?” 

“Tôi không biết; tôi trả lời. “Bây giờ tôi quá mệt để suy nghĩ về 
bất kỳ điều gì. Có thể một điều gì đó sẽ đến với tôi trong giấc ngủ” 

Cứ như chỉ vừa mới nằm xuống được một giờ, đồng hồ báo thức 
của tôi đã rung chuông. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, 
nhưng đã là 8 giờ sáng. Chúng tôi vội vàng ăn một ít bánh mì cùng 
phomat rồi đi ra bến tàu điện trong chạng vạng bình minh. Khi 
chúng tôi đi vào trung tâm thành phố, Glen hỏi xem tôi đã nghĩ 
được điều gì để hỏi Axel-Nilsson chưa. 


“Vẫn chưa, tôi trả lời. “lôi nghĩ, kỳ vọng tốt nhất của chúng ta 
là cứ để ông ấy nói và như vậy ông ấy sẽ trả lời những câu hỏi của 
chính mình”. 


“Tôi thực sự rất lo lắng” Glen nói. “Chúng ta gần như đã lộ diện 


~» 


là hai thằng hề đến từ California như Axel-Nilsson vẫn từng nghỉ. 

“Tôi hiểu ý cậu) tôi đáp lời. “Tôi cảm thấy mọi chuyện cũng sắp 
sáng tỏ. Lúc này đây đầu óc tôi trống rỗng - mấy hôm vừa qua căng 
thẳng quá!” 

Chúng tôi tới viện bảo tàng ngay trước 9 giờ sáng. Axel-Nilsson 
mời chúng tôi vào văn phòng của ông. “Các vị có muốn dùng cà 
phê không?” ông ấy hỏi. 

Chúng tôi nói vài câu chuyện nhỏ. Axel-Nilsson nói rằng ông ấy 
kính phục hai người California có đủ dũng khí - có lẽ là do thiếu 
những giới hạn về tầng lớp xã hội - đã làm việc với những người Xô 
Viết mà không có sự giới thiệu đầy đủ. Khi xem triển lãm ở Phần Lan, 
ông đã được một người Phần Lan có các mối quan hệ rộng rãi với 
Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô, giới thiệu với những người Xô Viết. 

Rồi nét mặt Axel-Nilsson đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Ông 
giữ dáng vẻ quan trọng, nhìn bằng một mắt, hơi nhoài người về 
phía trước. Ông nói, “Điều đầu tiên các anh nên biết về triển lãm 
này là những cổ vật ở đây vô cùng đặc biệt. Chẳng hạn, chiếc quần 
đi ngựa Hunnic khai quật được ở Mông Cổ đã gần hai ngàn năm 
tuổi. Chúng vô cùng mỏng manh. Nếu chúng tôi có những thứ như 
vậy ở Thụy Điển, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ cho chúng ra khỏi biên 
giới nước mình!” 

Trước khi chúng tôi kịp hiểu ra thì Axel-Nilsson đã kể lại ai là 
đầu mối liên lạc của ông ở Phần Lan và ở Liên Xô, trong phái đoàn 
Xô Viết ai thích uống rượu và thích loại rượu nào, nghị định thư 


178 - RICHARD FEYNMAN 


đã được thương thảo như thế nào, mức bảo hiểm của triển lãm là 
bao nhiêu, nó được đóng gói ở Leningrad và được chuyển bằng xe 
tải qua Phần Lan vào Thụy Điển như thế nào, phải trả cho các vị 
khách Xô Viết bao nhiêu tiền một ngày, ông ấy phải đưa phiếu ăn 
cho những người Xô Viết vì lo lắng cho sức khỏe của họ (những 
người Xô Viết thường tiết kiệm từng đồng lẻ để mua đồ đạc mang 
về), và vân vân, và vân vân, và vân vân - ông ấy trình bày công việc 
triển lãm một cách chi tiết trong vòng hai tiếng đồng hồi 

Cuối cùng, Axel-Nilsson có một câu hỏi cho chúng tôi: “Vì sao 
các anh làm việc này?” 

Tôi chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài việc nói với ông ấy sự 
thật - sự đam mê Tuva của chúng tôi, Feynman đã trao đổi thư với 
Vainshtein như thế nào, và Glen và tôi đã biết về cuộc triển lãm ở 
căn hộ của Vainshtein ra sao. “Bây giờ đây, kế hoạch của chúng tôi là 
tìm một bảo tàng ở Mỹ đứng ra tổ chức triển lãm. Sau đó chúng tôi 
sẽ đến thăm Tuva như những thành viên của bảo tàng đó” tôi nói. 

“Điều đó thật thú vị; Axel-Nilsson đáp lời. “Đam mê của tôi là 
các kiểu chữ. Một trong những bộ sưu tập Gothic tuyệt nhất là ở 
đây, tại Thụy Điển, bởi vì hầu như toàn bộ kiểu Gothic ở Đức đã bị 
phá hủy trong chiến tranh. Nhưng Viện Smithsonian còn có một 
bộ sưu tập tốt hơn nữa - một trong những bộ tuyệt vời nhất thế 
giới. Thực ra, tôi sẽ biết ơn nếu các anh có thể giới thiệu tên tôi với 
người quản lý những bộ sưu tập kiểu chữ ấy khi các anh nói chuyện 
với Viện Smithsonian về việc mang triển lãm sang đó”. 

Tôi ráng giữ một vẻ mặt nghiêm trang khi tưởng tượng niềm 
vui thích của Richard về cái viễn cảnh, hai tên hề từ California 
đang lo liệu cho vị giám đốc bảo tàng Thụy Điển một lối vào Viện 


Smithsonian. 


Khi tới giờ ăn trưa, chúng tôi đi bộ sang một nhà hàng gần đó 
qua làn gió lành lạnh nhưng thật dễ chịu, và tiếp tục chuyện trò. 
Chuyển sang những chuyện riêng tư: Axel-Nilsson đã được cử tới 
để chạy chữa cho cái Bảo tàng Lịch sử Göteborg ốm yếu này; cuộc 
triển lãm nhằm mục đích nâng cao sự quan tâm của công chúng 
cũng như tiển đầu tư của chính phủ. Ông tâm sự về những vấn 
đề sức khỏe (đau phần lưng dưới) cũng như cuộc sống gia đình 
hạnh phúc của mình. Ông mời chúng tôi tới dùng bữa tối cùng 
những người Xô Viết ở căn hộ của ông vào cuối tuần đó và gặp 
vợ cùng các con của ông. 

Khi chúng tôi quay lại bảo tàng, Axel-Nilsson đã cung cấp cho 
chúng tôi thêm nhiều thông tin. Tôi ghi chép lại nhanh nhất có thể, 
nhưng tôi chẳng thể suy ngẫm gì. Tôi cảm thấy mình như một con 
tàu vũ trụ thu thập hàng núi số liệu khi bay qua một hành tinh - 
thông tin sẽ cần được phân tích và chuyển hóa sau đó. 

Axel-Nilsson đã chụp cho chúng tôi một bản copy của nghị định 
thư giữa Bảo tàng Lịch sử Göteborg và Viện hàn lâm Khoa học Liên 
Xô để mang về Los Angeles. Ông cũng chụp tất cả các tấm danh 
thiếp mà ông đã thu thập được trong quá trình tổ chức cuộc triển 
lãm, và cuối cùng ông đưa cho chúng tôi cả chục cuốn catalog. 
Chừng kết thúc, ông thậm chí đã sẵn sàng giúp chúng tôi trao đổi 
thư từ với Moscow qua đường ngoại giao Thụy Điển. 

Lúc ấy đã là 4 giờ chiều. Chúng tôi cảm ơn Axel-Nilsson vì tất 
cả những sự giúp đỡ của ông và rời đi cùng giấy tờ và các catalog 
đựng trong những túi nhựa được làm riêng cho triển lãm. 

Chúng tôi đi bộ qua trung tâm thành phố trong trạng thái bàng 
hoàng, không biết nói gì với nhau - đơn giản là có quá nhiều thông 


tin xoáy cuộn trong đầu. 


180 - RICHARD FEYNMAN 


Cuối cùng, tôi nói, “Này, Glen: đây là một ý nghĩ lạ lùng, và tôi 
không muốn cậu hiểu nhầm tôi. Nhưng từ tất cả các chi tiết mà Axel- 
Nilsson cho chúng ta về cuộc triển lãm - thu xếp thế nào để có cuộc 
triển lãm, vận chuyển nó ra sao, và vân vân - nếu như chúng ta là 
những kẻ lừa đảo, chúng ta có thể thắng trong một vụ cướp thế kỷ!” 

“Tôi cũng nghĩ như thể; Glen nói. “Nhưng chúng ta có lẽ không 
biết cảnh sát siêu tới mức nào”, (Thực ra, chúng tôi cũng chẳng biết 
Bảo tàng Lịch sử Göteborg tốt xấu ra sao: họ đã tiến hành kiểm tra 
cơ bản chúng tôi rồi.) 

Khi chúng tôi về đến nhà Mats, tôi gọi điện cho Phoebe Kwan 
ở Pasadena - Phoebe giờ đã là vợ chưa cưới của tôi - để kể với cô 
ấy về tiến triển quan trọng của chúng tôi, và nhờ cô ấy chuyển tiếp 
tin này cho Tù trưởng, ông đang ở Washington tham gia Ủy ban 
Rogers. lôi cũng gọi cho Christopher Sykes ở London. Sykes đã 
từng thực hiện một cuộc phỏng vấn tuyệt vời với Richard dưới tiêu 
đề “Niềm vui khám phát. Cuộc phỏng vấn này đã được trình chiếu 
trên “Nova” vài năm trước. (Và xuất bản thành sách, xem bản dịch 
“Niềm vui khám phá” - NXB Trẻ 2009.) Anh ta biết về sự đam mê 
Tuva của chúng tôi, và đang có ý định làm một bộ phim về chuyện 
này. “Triển lãm rất tuyệt vời) tôi nói. “Và chúng tôi đang bận rộn 
thương thảo với những người Xô Viết và Thụy Điển. Anh nên đến 
đây và tận mắt chứng kiến. 

Sykes trả lời, “Ihật không may, tôi đang bận ở London, nhưng 
khoảng mười ngày nữa tôi sẽ đến Los Angeles”. 

“Vậy thì tôi sẽ kể với anh mọi chuyện ở nhà Feynman, tôi đáp 
lời, một lần nữa lại mời khách đến nhà người khác. 

Chúng tôi bật TV và xem bản tin tối. Có thông tin từ Washington 
D.C. về vụ điều tra tàu con thoi. Phóng viên đang đứng trên bậc lên 


xuống phía trước tòa nhà Capitol. “Fone upp doh Naazaa ette sjalling 
pukoo Richard Feynman ek tunnet...` và đột nhiên có hình Tù trưởng, 
đang cầm trong tay một chiếc kẹp C nhỏ, giải thích gì đó. Với chúng 
tôi, đó là phần kem phủ trên chiếc bánh: rốt cuộc, chàng lính ngự lâm 
thứ ba của bộ ba Tuva đã bất ngờ xuất hiện ở Thụy Điển. 

Sáng hôm sau, Phoebe gọi lại và nói rằng Tù trưởng muốn có ngay 
vài cuốn catalog. Cô ấy cho tôi số điện thoại của ông ở Washington 
và nói rằng, hãy gọi cho ông ấy vào lúc 6 giờ 30 sáng, giờ Washington. 

Ở Bảo tàng, thư ký của Axel-Nilsson đã tìm được một dịch vụ 
chuyển giấy tờ quan trọng bằng đường hàng không và gửi đi bốn 
catalog. Sau đó, chúng tôi đến gặp những người Xô Viết trong cái 
“lều tròn” ám khói của họ. 

Vainshtein muốn chiếu cho chúng tôi xem các tấm phim của ông 
về Tuva. Để đến được gian phòng có máy chiếu, chúng tôi phải đi bộ 
khoảng ba mươi giây ở bên ngoài, qua một cái sân. Vainshtein bọc 
mình rất kỹ - áo choàng, khăn quàng, và găng tay. Glen và tôi nghĩ 
rằng ba mươi giây ngoài trời chẳng thể giết được mình, ngay cả khi 
chúng tôi chỉ mặc mỗi áo phông. Nhưng theo cái cách Vainshtein 
nhắc nhở chúng tôi hãy quấn mình cho ấm, chúng tôi có thể thấy 
rằng, chỉ việc nhìn chúng tôi không thôi cũng đã làm ông ấy ớn 
lạnh rồi. Chúng tôi không hiểu làm thế nào ông ấy sống qua được 
mùa đông ở Tuva. 

Các tấm phim chiếu của Vainshtein quá bẩn; một số tấm đã bắt 
đầu đổi màu. Nhưng điều đó không làm mất đi nội dung thú vị của 
chúng, những thứ có trên các con tem bưu điện. 

Ngay trước 12 giờ 30 chúng tôi ngưng chiếu các tấm phim để 
gọi điện cho Richard từ văn phòng của Axel-Nilsson. “Xin chào, Tù 
trưởng!” tôi nói. “Washington thế nào?” 


182 - RICHARD FEYNMAN 


“Cậu có biết mấy cái chuyện cười của dân tình về Washington 
ngớ ngẩn như thế nào không? Mà, người ta thậm chí còn chưa bắt 
đầu mô tả nó đấy”. 

Tôi cười. “Tù trưởng, Gilen và tôi thấy ông trên truyền hình Thụy 
Điển tối hôm qua. Ông là tin tức chính truyền đi từ Washington 
đấy, ông có tin được không? Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy ông. 
Ông đang làm gì với cái kẹp C thế?” 

“À, tôi chỉ làm một thí nghiệm nhỏ với miếng cao su lấy từ tên 
lửa. Tôi nhúng cao su vào nước lạnh và chỉ cho mọi người thấy rằng 
nó bị hư khi gặp lạnh như thế nào” Tôi hơi nhận ra rằng, chính “thí 
nghiệm nhỏ” của Richard đã làm cho cuộc điều tra tàu con thoi trở 
nên công khai rộng rãi và cuối cùng chuyển Ủy ban Roger từ một 
thực thể ba phải thành một hội đồng các nhà điều tra đáng tin cậy. 

“Thù trưởng, có một người ở đây đang muốn nói chuyện với ông” 
Tôi đưa điện thoại cho Vainshtein. 

“Grusse Professor Feynman. Wie geht es [hnen?” 

Feynman nói điều gì đó đáp lại. Vainshtein vô cùng hạnh phúc. 
Trong khi hai người đàn ông Do Thái hội thoại với nhau, tôi ngạc 
nhiên là Tù trưởng có thể sử dụng tiếng Đức trong một cuộc hội 
thoại dài như vậy mà không hề được báo trước vào lúc 6:30 sáng. 

Khi nhận lại điện thoại tôi nói, “Này, Tù trưởng, tôi nghe nói 
ông muốn có vài cuốn catalog. Bảo tàng vừa gửi cho ông bốn cuốn 
bằng đường hàng không”. 

“Rất tốt, Richard nói. “Trong ủy ban có một anh chàng tên là 
Acheson!. Anh ta cũng ở trong ban giám đốc của Smithsonian. 

“Chà, ông đúng là đi thẳng vào việc!” 


“Đúng thế, anh bạn!” 


1. David Acheson, một luật sư có tiếng ở Washington 


“À, vâng: khoảng mười hôm nữa Chris Sykes sẽ có mặt ở California” 

“Chỉ cần nói khi nào, rồi tôi sẽ nói với ủy ban rằng tôi phải về 
Pasadena vì có việc thực sự quan trọng”, Richard nói. “Tuva hay là 
Vỡ mộng!” 

Tôi mỉm cười. “Tuva hay là Vỡ mộng! Chúc may mắn, Tù trưởng, 
và giờ thì tạm biệt!” 

Chúng tôi quay lại để chiếu nốt các tấm phim của Vainshtein. 
Tuva đúng như những gì chúng tôi hằng mơ tưởng, và còn hơn thế 
nữa. Phải tới Tuva, chúng tôi không thể đợi hơn được nữa. Tấm ảnh 
cuối cùng là của Vainshtein và vợ ông chụp ở đài kỷ niệm “Trung 
tâm châu Á” ở Kyzyl, bà đang giữ một tấm biển, trên đó viết bằng 
tiếng Nga, “Xin chào, Richard Feynman!” 

“Xin hãy mang tấm ảnh này cho giáo sư Feynman, Sevyan nói. 
“Và tấm này nữa. Đó là một tấm hình của Vainshtein đang cầm 
cũng tấm biển ấy đứng bên ngoài một cái lều tròn. 

Glen và tôi cùng Sevyan lại đi qua sân để về cái “lều tròn” của 
những người Xô Viết, ở đây câu chuyện về Tuva được tiếp tục. Trong 
khi những người khác uống trà, Vainshtein nói với tôi bằng đu (đại 
từ xưng hô) thân mật trong tiếng Đức “Ralph, anh và tôi nên cùng 
viết một cuốn sách giới thiệu về Tuva, mà Glen là người dịch” 

“Đó là một ý tưởng tuyệt vời!” tôi đáp lời. “Feynman có thể là 
người chụp ảnh”. Tôi biết Tù trưởng sẽ học chụp ảnh một cách bài 
bản để chuẩn bị cho chuyến đi. Có nhiều kinh nghiệm về vẽ, ông 
ấy vốn đã là một họa sĩ điêu luyện. 

“Anh cần tìm một nhà xuất bản ở Mỹ để liên hệ với hãng của chúng 
tôi, VAAP? Vainshtein tư vấn. “Sau đó VA AP sẽ liên lạc với tôi và hỏi 
xem tôi có muốn cùng anh viết một cuốn sách về Tuva hay không. Tôi 


sẽ cân nhắc vấn đề trong một vài ngày và rồi, tất nhiên, sẽ nói là có: 


184 - RICHARD FEYNMAN 





Sevyan Vainshtein cùng vợ và ông Salchak, một đồng nghiệp người Tuva, 


gửi lời chào từ đài kỷ niệm Trung tâm Châu Á ở Tuva, chiếc chén Thánh của 
chúng tôi. (Được sự cho phép của Sevyan Vainshtein.) 


“Tôi sẽ cố gắng xem liệu mình có thể làm được gì; tôi nói. “Trước 
mắt, chúng ta nên cùng nhau phác thảo cuốn sách trong khi tôi còn 
ở đây, tại Thụy Điển, như thế khi quay về Mỹ tôi có thể trình với 
nhà xuất bản một cái gì đó”. 

“Ta sẽ làm việc này vào sáng ngày maï, Vainshtein để xuất. 

“Tốt, tối nay tôi sẽ làm một để cương theo ý của mình. 

Rồi tôi nảy ra một ý tưởng khác, liên quan tới Christopher Sykes. 
“Tôi cho là cuộc triển lãm sẽ thú vị hơn nếu có tư liệu video đi 
kèm, tôi nói. “Chúng tôi có một người bạn, anh ấy làm phim cho 
BBC. Có lẽ anh ấy có thể đi Tuva cùng chúng ta và quay phim mấy 
điểm khảo cổ. 

Basilov tham gia vào câu chuyện và nói. “Tư liệu video như vậy 
sẽ rất có ích và thú vị. Nhưng tôi có một lời khuyên nhỏ: người bạn 
của anh không thể tham gia như một phóng viên của BBC. Nếu 
không thì truyền thông của Xô Viết sẽ can thiệp vào, và họ sẽ cử 
người đại diện đi kèm các anh ở mọi lúc mọi nơi. Tốt nhất là, bạn 
của anh sẽ tham gia như một thành viên của đoàn bảo tàng. Theo 
cách này thì Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô có thể giải quyết toàn 
bộ vấn đề theo đúng nghị định thư”. 

Khi Glen và tôi chuẩn bị ra về, tôi cam đoan với Vainshtein và 
Basilov rằng cả hai ý tưởng sẽ được thực thi ngay lập tức. “Dù sao, 
chúng tôi đã thử nhiều cách để đến được Tuva - và tới giờ tất cả 
đều thất bại!” 

Sáng thứ Năm, tôi đến bảo tàng để trao đổi với Vainshtein về 
đề cương của cuốn sách trong khi Glen thư giãn ở nhà Mats. Các 
để cương của chúng tôi về Tuva khá giống nhau, nhẹ cả người. 
Điểm khác nhau đáng kể duy nhất là Vainshtein để xuất một lời 


A\ CC 


mở đầu với tiêu để “Hãy làm quen với nhau”, trong đó ông sẽ giới 


186 - RICHARD FEYNMAN 


thiệu bản thân mình và kể về việc ông đã trở nên quan tâm tới 
Tuva như thế nào: cũng như Richard, khi còn nhỏ Sevyan đã thu 
thập tem; nhiều năm về sau, ông cũng tự hỏi, “Điều gì đã xảy ra 
với lannu Tuva?” Sau khi hoàn thành việc học chuyên ngành dân 
tộc học (sau một thời gian ngắn học vật lý), Vainshtein có một lựa 
chọn: trở thành một con cá nhỏ trong cái ao lớn (nhân viên của 
một bảo tàng ở Moscow hay Kiev), hoặc một con cá lớn trong cái 
ao nhỏ (giám đốc của một bảo tàng ở Kyzy]). Ông đã chọn vùng 
đất của bộ sưu tập tem thời thơ ấu của mình để bắt đầu công việc 
- vùng đất vừa mới được kết nạp vào nhóm các quốc gia mang 
tên Liên bang Xô Viết. 

Tất nhiên, bất kỳ nhà xuất bản tiểm năng nào của một cuốn 
sách giới thiệu về Tuva cũng sẽ muốn nhìn thấy các bức ảnh, và ở 
Göteborg - quê hương của những chiếc máy ảnh Hasselblad - có 
dư cơ hội để copy những tấm phim chiếu quyến rũ của Vainshtein. 
Nhưng tôi đã không hề nghĩ đến việc đó. 

Chúng tôi không kịp kết thúc việc xem xét để cương cuốn sách 
trước khi Vainshtein buộc phải xin lỗi để tham gia bữa ăn trưa và 
chuyến khám phá trung tâm thương mại do hội đồng thành phố 
địa phương tổ chức cho những người Xô Viết. Ông mời tôi quay 
lại Bảo tàng lúc 6 giờ chiều, như thế chúng tôi có thể cùng tới dự 
bữa tối mà Axel-Nilsson dành để đãi “các vị khách Xô Viết và phái 
đoàn Mỹ” tại nhà mình. 

Tiếc là, Glen không thể tham dự buổi tối hôm đó ở nhà Axel- 
Nilsson (đó là tối duy nhất mà cô em họ xinh đẹp - họ hàng xa - có 
thể mời cậu ấy ăn tối), nên tôi đã đi một mình tới Bảo tàng vào giờ 
hẹn để gặp những người Xô Viết. Tôi ăn mặc khá nhẹ nhàng (quần 
một lớp, tất một lớp, và một đôi giày dạ hội không vừa chân lắm), 





188 - RICHARD FEYNMAN 





Sevyan 
Vainshtein 
cùng vợ, 
Alla, đứng 
bên ngoài cái 
khách sạn 
trong mơ của 
chúng tôi ở 
Tuva (Được 
sự cho phép 
của Sevyan 
Vainshtein.) 


Ð - 1859 


nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi taxi hoặc tàu điện tới nhà Axel-Nilsson. Vì 
thế tôi đã ngạc nhiên khi thấy Basilov lấy ra một tấm bản đồ thành 
phố và dẫn chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua những con phố 
hẹp của trung tâm Göteborg - luôn nghe thấy tiếng tàu điện thành 
phố gần đâu đó, mà vé tàu thì quá rẻ tới mức tôi đã để nghị được 
trả cho mọi người. Thủ trưởng của “Phái đoàn Xô Viết” từ chối một 
cách khéo léo, nhắc tới những lợi ích về mặt sức khỏe của việc đi bộ. 

Khi chúng tôi đến nhà Axel-Nilsson, Christian giới thiệu chúng tôi 
với vợ ông, Helene, và hai con còn nhỏ của họ, Basilov rất yêu quý và 
chơi với các cháu một cách âu yếm. Trước khi chúng tôi dùng bữa, 
Vainshtein kể lại một trong những giai thoại của Hoja Nasr Ad-Din 
Avanti, một người đàn ông thông thái Trung Á thời trung cổ: “Một 
người đàn ông nghèo, đi qua một quán ăn đang nấu cơm thập cẩm 
với đủ các gia vị, nhưng chỉ có đủ tiền để ăn bánh mì. Để làm phong 
phú thêm cho bữa ăn của mình ông đứng ở cửa quán ăn, cắn cái 
bánh mì của mình, và hít hương vị thơm ngon của cơm thập cẩm”. 

“Tôi đã nghe một câu chuyện tương tự do vợ chưa cưới của tôi 
kể) tôi nói. “Một người đàn ông nghèo ở Trung Quốc chỉ có đủ tiền 
để ăn cơm không; để làm phong phứ' thêm cho bữa ăn của mình 
ông ấy hít cái mùi dễ chịu bay ra từ nhà bếp”. 

“Đó là cùng một câu chuyện”. Vainshtein tiếp lời. “Người chủ 
tham lam mang người đàn ông nghèo đến trước một giáo sĩ hồi 
giáo và đòi người đàn ông này phải trả tiền cho dịch vự' làm phong 
phú thêm bữa ăn của mình. Giáo sĩ phán rằng người đàn ông nghèo 
phải trả - bằng âm thanh của các đồng xu va vào nhau xủng xẻng”. 

Câu chuyện này là một ví dụ hoàn hảo về cách thức Con đường 
Tơ lụa chuyên chở không chỉ hàng hóa, mà cả tư tưởng và văn hóa. 


~33 


Vainshtein nhận xét, “Vậy là, Con đường Tơ lụa đã kéo dài tới Mỹ”. 


190 - RICHARD FEYNMAN 


“Từ cả hai đầu” tôi phụ thêm, lưu ý rằng tôi đã nghe một phiên 
bản của câu chuyện qua đường Trung Quốc, và phiên bản kia qua 
đường châu Âu. 

Đã tới giờ ăn tối. Chúng tôi ngồi quanh cái bàn trong căn bếp ấm 
cúng của Axel-Nilsson. Irong khi những người Moscow và người Mỹ 
chỉ nhấp nhẹ những cái cốc của mình để tôn trọng sáng kiến mới 
đây của Mikhail Gorbachev nhằm kiểm soát tình trạng nghiện rượu, 
thì người Siberia và người Thụy Điển uống vodka của họ theo phong 
cách cổ truyền: họ cạn chén. Lần nâng cốc ấn tượng nhất là của chính 
Axel-Nilsson. Ông nâng cốc vì Philip Johan von Strahlenberg, một 
người Thụy Điển đã bị Peter Đại Đế đẩy đi Siberia vào đầu thế kỷ 18. 
Strahlenberg đã hành xử tốt nhất có thể trong hoàn cảnh không may 
mắn của mình bằng cách nghiên cứu khảo cổ học của miền nam Siberia. 
Ông đã phát hiện ra những ký tự chạm khắc gợi ông nhớ tới những chữ 
run Nordic của Scandinavia. “Vì Strahlenberg - và vì sẽ không còn tù 
chính trị nữa!” Axel-Nilsson tuyên bố một cách cương quyết. 

Những người Xô Viết lặng lẽ nâng cốc một cách tôn trọng. 

Sau bữa tối, chúng tôi tản sang một phòng khách nhỏ với nhiều 
sách và cổ vật. Khi đã khá muộn, Axel-Nilsson không dám lái xe 
đưa chúng tôi về - ở Thụy Điển luật cấm lái xe sau khi uống rượu 
rất nghiêm - nên ông đã gọi taxi. Không có xe nào tới được trong 
vòng ít nhất một giờ. (Họ đang bận đưa các gã say rượu khác về 
nhà.) Tàu điện đã ngừng hoạt động vào nửa đêm, nên những sự lựa 
chọn còn lại chỉ là chờ hoặc là... 

Basilov khăng khăng rằng “Phái đoàn Xô Viết” thích được đi bộ 
ba dặm về khách sạn của họ: đêm đó khá ấm theo chuẩn mực của 
người Nga - khoảng 25°(F). Dù ăn mặc hợp với 25°C hơn là 25°E, 
tôi vẫn cứ là “Phái đoàn Mỹ?” nên tôi không thể yếu đuối được. 


Chúng tôi cuốc bộ hết quãng đường tới khách sạn 7hree Crows 
mất chưa đầy một giờ. Đôi chân lạnh cóng của tôi đã chẳng còn nhớ 
gì đến đôi giày không vừa lắm. Tôi chạy lóc cóc thêm một dặm nữa 
tới nhà Mats, đến nơi tôi vùi mình vào giường và cố gắng làm ấm 
hai bàn tay lạnh cóng giữa hai đầu gối ẩm ướt của mình. 

Thứ Sáu là ngày cuối cùng của chúng tôi ở Göteborg. Vào cuối 
buổi sáng, tôi cùng Vainshtein hoàn tất việc xem lại toàn bộ để cương 
của cuốn sách về Tuva. Sau đó tôi đi ăn trưa cùng Gilen, và buổi 
chiều chúng tôi đi xem Bảo tàng Lịch sử Göteborg lần cuối. Basilov 
lật đật chạy quanh, dán những tờ chú thích được in vội vàng vào 
sát ngay cạnh các hộp bảo tàng. “Công chúng Thụy Điển rất thích 
buổi triển lãm này nên họ hỏi suốt, anh ta nói. 

Chúng tôi tạt vào chỗ Axel-Nilsson và cảm ơn ông về tất cả 
sự giúp đỡ. Ông ấy hứa sẽ gửi cho chúng tôi ảnh của các hộp 
bảo tàng, cho thấy cách sắp xếp của những hiện vật ở bên trong. 
Chúng tôi rẽ qua cái “lều tròn” của những người Xô Viết để chào 
tạm biệt Lamin, Kurylov và Vainshtein, ông ấy một lần nữa gửi 
lời hỏi thăm tới Feynman. 

Chúng tôi đi tàu hỏa quay lại Bochum, ở đây chúng tôi báo cáo 
các kết quả “thương thảo” của mình với Alan và Linda. Ngày thứ Ba, 
Glen và tôi khám phá Bruge, và thứ Tư chúng tôi bay về San Francisco 
trên chuyến bay 99 đôla. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cùng hôm đó 
Tù trưởng cũng từ Washington quay về nhà để nghỉ ngơi. 

Chris Sykes đã có mặt trong thành phố. Hai hôm sau anh ấy và 
tôi tới nhà Feynman dùng bữa tối. Trong khi dùng bữa, Tù trưởng 
kể dài dài về những trải nghiệm của ông với tư cách một ủy viên 
của Ủy ban điều tra. Ông kể lại rằng, ông đã ở lại Florida thêm 
vài ngày để nói chuyện với các kỹ sư như thế nào - cho dù Chủ 


192 - RICHARD FEYNMAN 


tịch Rogers không đồng ý - chỉ để bảo vệ ngài Chủ tịch trong 
buổi điều trần ở Thượng viện. “Ihượng nghị sĩ Hollings đang làm 
khó ông Rogers về ủy ban của ông ấy. Ihượng nghị sĩ nói, “Cái 
dở của các ủy ban thuộc quyền tổng thống là, họ xem xét cái mà 
họ được cung cấp, và họ không xem phía sau của nó ... Từ kinh 
nghiệm bản thân, tôi muốn là, bốn hoặc năm thám tử hãy xuống 
Canaveral, đi loanh quanh nói chuyện với mọi người, ăn trưa với 
họ. Các ngài sẽ ngạc nhiên về những điều phát hiện ra khi các 
ngài ăn ở mấy nhà hàng quanh đó trong vòng hai hay ba tuần lễ. 
Các ngài không thể chỉ ngồi và đọc những gì người ta đưa cho:” 
Tù trưởng tiếp tục, “Ông Rogers đã có cơ sở để nói, “Thực ra, một 
trong những ủy viên của chúng tôi hôm nay đây đang ở Canaveral, 
làm đúng những việc đó!”” 

Sau bữa tối tôi kể lại những điểm chính trong chuyến đi của 
chúng tôi tới Thụy Điển và đưa cho mọi người xem bức thư, được 
thảo bởi cả hai bên “Xô Viết và Mỹ” ở Göteborg, mà Richard sẽ gửi 
cho Viện sĩ Alexandrov. 

“Được đấy” Tù trưởng nói. “Tôi sẽ mang bức thư tới Caltech để 
thư ký đánh máy và gửi đi ngay”. 

Sau đó tôi lấy ra lá thư mà tôi đã thảo để gửi đến những bảo 
tàng chủ nhà tiềm năng. Cả Sykes và Tù trưởng đều cho rằng, lá thư 
mang phong cách quá biện giải. “Cậu là một chuyên gia, anh bạn!” 
Richard nói. “Cậu biết về cuộc triển lãm ấy hơn bất kỳ ai ở đất nước 
này: cậu biết tất cả những người liên quan, làm thế nào để tổ chức 
được nó, tốn bao nhiêu tiền; cậu phải tự tin hơn. Cậu nên viết lại 
hoàn toàn lá thư này”. 

Chúng tôi đề ra các điểm nội dung cho lá thư mới của tôi, và 


rồi bàn xem trước tiên nên tiếp cận những bảo tàng nào. “Vì tôi 


mới quen biết ông Acheson, có chân trong ban Giám đốc của viện 
Smithsonian, tôi sẽ lo vụ đó; Tù trưởng nói. 

“Tôi sẽ bắt đầu ngay ở đây tại Pasadena, với bảo tàng Châu Á 
Thái Bình Dương) tôi đáp lời. 

Sau một vài ngày điều tra qua điện thoại, tôi biết được rằng bảo 
tàng châu Á Thái Bình Dương không có tiền cho một triển lãm 
nhiều tham vọng như vậy. Tiếp theo trong danh sách của tôi là Bảo 
tàng Nghệ thuật hạt Los Angeles. 

“Đấy có phải là loại tác phẩm nghệ thuật có thể treo lên tường 
không?” người đàn ông hỏi. 

“Không, đấy là hiện vật” 

“Chúng tôi hiếm khi làm triển làm kiểu đó); ông ấy nói. “Bảo 
tàng Lịch sử Tự nhiên có lẽ sẽ phù hợp hơn”. 

Tôi gọi cho Bảo tàng Lịch sử Tự Nhiên và cuối cùng cũng thành 
công trong việc đặt một cuộc hẹn vào tuần đầu của tháng Ba. 

Vào ngày cuối cùng của tháng Hai, Thụy Điển đột nhiên xuất 
hiện trong bản tin: Thủ tướng Olaf Palme, rời nhà hát cùng với 
vợ và đi bộ trên phố như một người dân thường, không có cảnh 
vệ, đã bị giết bởi một tay súng và hắn đã biến mất vào đêm tối. 
Mặc dù Gilen và tôi đã trải nghiệm nhiều điều thú vị ở Göteborg, 
chúng tôi cũng đã thụ hưởng cảm giác yên bình và tự tại của một 
đất nước Bắc Âu trung lập. Vụ sát hại thủ tướng Palme làm tôi 
nhớ tới ngày 22 tháng Mười một năm 1963!: trong một tích tắc, 


một đất nước mất đi sự trong trắng của mình. 


1. Ngày John Kennedy, tổng thống thứ 35 của Mỹ, bị ám sát - ND 


194 - RICHARD FEYNMAN 


Vào ngày 5 tháng Ba, tôi đi đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và 
gặp tiến TS. Peter Keller, phó giám đốc về các chương trình Cộng 
đồng và Jim Olson, trưởng ban Triển lãm. Khi họ lật xem từng trang 
cuốn catalog Thụy Điển, tôi định giải thích, vì sao cuốn catalog này 
chưa thực sự thể hiện được giá trị lớn lao của triển lãm - nhưng 
rồi tôi kịp dừng lại: ĐỪNG BIỆN GIẢI! THỂ HIỆN SỰ TỰ TINI 

TS. Keller hỏi về lệ phí tham gia triển lãm. 

Tôi chưa bao giờ nghe về điều này, mà chỉ đoán chừng đó là gì 
thôi. “Không mất phí; tôi bình thản nói. 

“Không? Ý anh là triển lãm này miễn phí?” TS. Keller hỏi một 
cách hoài nghi. 

Tôi mở tập hổ sơ của mình. “Đây là bản copy của nghị định thư 
giữa Liên Xô và Thụy Điển. Các anh phải trả cho các chuyên gia Xô 
Viết tính theo ngày, nhưng các anh không phải trả gì trực tiếp cho 
các bảo tàng hoặc cho Viện hàn lâm Khoa học”. 

Keller và Olson chưa bao giờ nghe thấy một cách tổ chức như 
vậy - nhưng điều đó không làm họ bối rối. 

“Thế, phí trả cho công mối lái của anh là bao nhiêu?” TS. 
Keller hỏi. 

Tôi cũng chưa bao giờ nghe về phí mối lái, mà chỉ đoán đó là gì 
thôi. “Không chút nào” tôi nói một cách tự nhiên. 

“Vậy thì anh được gì trong vụ này?” Olson hỏi. “Vì sao anh lại 
làm việc này?” 

Tôi đã cố gắng kể vắn tắt nhất có thể về câu chuyện Tuva. 

“Tôi hiểu một cách chính xác câu chuyện của anh? Olson nói. 


“Chuyện của tôi là Madagascar”. 


TS. Keller hỏi, “Tuva cách vùng núi Altai bao xa?” 

“Tuva ở cách một dãy núi nữa về phía đông; tôi nói. 

“Một trong những ước mơ của tôi là đến được Altai; TS. Keller 
nói, ông có bằng tiến sĩ về Địa lý. 

Tôi đang ở giữa những người bạn. 

Keller nói, “lôi sẽ lo việc này với giám đốc của chúng tôi. Chắc 
là sẽ không có vấn đề gì”. Chúng tôi bắt tay nhau. 

Khi rời bảo tàng, tôi tự nhủ: “Mình không thể tin được - thật 
quá dễ dàng!” Tôi hát thầm một giai điệu quen thuộc nhưng với ca 
từ khác. “Tannu Tuva, chúng tôi tới đây!” 


196 - RICHARD FEYNMAN 





Hiện ước Reller 


Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, TS. Craig 

Black, đã phê duyệt ngay. mã 
Trong dịp đó, sao chổi Halley đang xuất hiện ở 

góc quan sát của chúng ta trong hệ mặt trời, nên tôi 

và Phoebe đi Nam Mỹ để xem nó. Báo chí Brazil gọi 

sao chổi mờ mờ với cái đuôi trải rộng là “uma farca”. 

Tôi đồng ý là, vào tháng Hai, tầm nhìn từ những ngọn 

núi địa phương và các sa mạc gần Los Angeles tốt hơn 

rất nhiều. Nhưng, bầu trời đêm ở Nam Bán cầu thật 

lộng lẫy, nhất là những đám mây Magellan (các thiên 

hà đồng hành với thiên hà của chúng ta, Ngân Hà). 

Năm tuần sau, ngay sau khi Ronald Reagan ra lệnh 

ném bom Lybia để trả đũa cho vụ tấn công do Syri 

đứng đẳng sau tại một quán bar ở Berlin, chúng tôi 

quay lại Los Angeles giữa lúc an ninh hàng không thắt 

chặt hết sức nghiêm ngặt. 


197 


Chưa có câu trả lời của Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô cho bức 
thư của Tù trưởng, gửi từ sáu tuần trước. Tôi trao đối chuyện này 
với Glen, cậu ấy trấn an tôi rằng, việc những người Xô Viết không 
trả lời thư chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả (!). Sau đó tôi gọi điện 
cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và để nghị TS. Black cũng gửi thư 
cho Alexandrov và Kapitsa, phòng trường hợp các vị này cho rằng 
Richard Feynman không phải là đối tác phù hợp với họ. Tôi cũng 
thực thi kế hoạch do Vainshtein đưa ra ở Thụy Điển, và thuyết phục 
W.W. Norton gửi một bức điện cho VAAP đề xuất một cuốn sách 
giới thiệu về Tuva. 

Vào cuối tháng Tư và đầu tháng Năm, một đám mây bí hiểm đã 
làm cho toàn bộ các máy đếm Geiger! trên khắp châu Âu bật rung 
lên. Trẻ em ở Ba Lan được phát iốt. Hàng loạt tuần lộc ở Lapland 
chết sau khi ăn phải rêu đẫm mưa phóng xạ. Cả thế giới biết tên một 
ngôi làng nhỏ của Ukraine gần biên giới Byelorussia: Chernobyl. Với 
một thảm họa như vậy đang xảy ra ở Liên Xô, cơ hội nhận được thư 
trả lời từ Viện hàn lâm Khoa học quả thật là rất thấp. 

Nhưng Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên có một con át chủ bài dự trữ: 
Sylvan Marshall, một luật sư rất nổi tiếng ở Washington D.C., người 
đại diện cho Liên Xô ở các tòa án Mỹ. Marshall đã trao đổi với đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền của Liên Xô về sự quan tâm của Bảo tàng 
tới cuộc triển lãm. Ông đã nhờ được những người bạn ở đại sứ quán 
Liên Xô chuyển bức thư của TS. Black tới Viện Hàn lâm Khoa học 
bằng đường ngoại giao. 

Richard kết thúc công việc của mình ở Ủy ban Rogers vào tháng 


Sáu. Ông trông mệt mỏi và hốc hác. Hóa ra, ông đã phải chịu rất 


I1. Một loại máy đo cường độ phóng xạ - ND 


198 - RICHARD FEYNMAN 


nhiều áp lực yêu cầu phải chấp nhận “đề xuất thứ mười” đã được bịa 
ra sau khi hội đồng hoãn phiên họp chính thức cuối cùng. Feynman 
từ chối bị thúc ép và từ chối ký vào bản báo cáo cho đến khi đề xuất 
ấy bị loại bỏ. Ủy ban Rogers được khen ngợi từ nhiều phía vì sự 
trung thực của nó và vì đã đặt ra chuẩn mực mới cho các hội đồng 
của tổng thống. Một lần nữa Richard lại thành công trong việc làm 
cho Rogers dường như rất được, mặc dù ông đã làm trái với ý muốn 
của ngài Chủ tịch. Richard, người hùng thực sự của công chúng, 
giờ đây muốn quay về cuộc sống ẩn dật càng nhanh càng tốt và hồi 
phục lại sức khỏe sau cuộc trải nghiệm vắt kiệt sức ấy. 

Đến giữa tháng Sáu vẫn không có tin tức gì từ Moscow. Nên, cố 
gắng tiếp theo để liên lạc với cái lỗ đen bí hiểm kia là một bức điện tín. 

Một lần nữa, im lặng. 

Đầu tháng Bảy, tôi nhận được một cuộc gọi từ W.W. Norton: 
VAAP ủng hộ một cuốn sách giới thiệu về Tuva. VAAP yêu cầu 
Norton gửi một hợp đồng mẫu; Norton tỏ ra lo ngại. Không nản 
lòng, tôi tự viết cho VAAP và hỏi xem, liệu họ có thể lo visa cho 
phiên dịch, người chụp ảnh và tôi sang thăm Tuva. 

Tôi viết cho Axel-Nilsson xin lời khuyên. Ông khuyên chúng tôi 
liên lạc với những người Xô Viết bằng telex, và cho số của Kapitsa. 
Một bất ngờ với chúng tôi là, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên không có 
máy telex, nên Tù trưởng đã gửi từ Caltech một bức telex, hỏi xem 
Kapitsa đã nhận được thư và điện của chúng tôi chưa. 


Kỳ diệu của các kỳ diệu, năm ngày sau câu trả lời đã đến: 


VẤN ĐỂ ĐANG ĐƯỢC THẢO LUẬN, CÂU TRẢ LỜI CỦA CHÚNG 
TÔI SẼ CÓ TRONG TELEX TIẾP THEO. 


1O - 199 


Hai tuần sau, mẹ tôi gửi cho tôi một bài báo của tờ New Yorker 
về cuộc triển lãm các tác phẩm hội họa thuộc trường phái ấn tượng 
Pháp. Cuộc triển lãm này đang đến nước Mỹ theo hiệp ước văn hóa 
được Reagan và Gorbachev ký ở Geneva. Giám đốc Bảo tàng Nghệ 
thuật Quốc gia, J.Carter Brown, đã mô tả với một phóng viên làm 


thế nào để có được cuộc triển lãm này: 


Nó bắt nguồn từ một chuyến đi của tôi vào năm 1983 tới Lugano, 
Thụy Sĩ, và tới Villa Favorita, một biệt thự và bảo tàng dưới sự bảo 
trì của Nam Tước Heinrich Thyssen-Bornemisza. Chúng tôi biết ngài 
Nam Tước khá rõ. Ông ở trong Hội đồng Quản trị của chúng tôi 
và có một bộ sưu tập tuyệt vời... Vào năm 1980, chẳng hạn trong 
thời gian tẩy chay Thế vận hội tiếp sau cuộc xâm lược Afghanistan, 
đã không có được cơ hội trao đổi tranh. Nhưng vào năm 1983, mọi 
người đều có vẻ ủng hộ việc này. Thư ký Shultz; Authur Hartman, 
Đại sứ của chúng ta ở Liên Xô; Charles Wick, người đứng đầu Hãng 
Thông tấn Mỹ - tất cả họ đều ủng hộ. Tôi tưởng là chúng tôi đã sắp 
xếp xong, và quay lại đây tràn trể hy vọng. 

Thế rồi, vào tháng Chín, chúng tôi nghe được tin về vụ rơi máy 
bay của hãng Korean Airlines, chuyến bay 007. Chúng tôi biết rằng 
hy vọng của mình cũng rơi cùng chiếc máy bay đó. Nhưng có một 
bản năng nào đó trong tôi vẫn đang hoạt động, và tôi hành xử cứ như 
cuộc triển lãm rồi cuối cùng vẫn cứ diễn ra... Với những việc loại 
này, thường thì tại cùng một thời điểm, góc độ chính trị vừa là có 
thể và không có thể. Trong loại thỏa thuận này, chính trị thực ra chỉ 
là một lần gieo súc sắc. Một người như Armand Hammer chẳng hạn, 
không bao giờ rời Liên Xô mà không có một hiệp ước đã được ký. 
Không rời đi chừng nào ông ta chưa có một tờ giấy trong tay mình. 
[Nhưng] Tôi đã đi trước và đã xây dựng những phòng trưng bày mà 


sáng nay các anh đã ở đó. Tôi có linh cảm rằng điều gì đó sẽ xảy ra, 


200 - RICHARD FEYNMAN 


và nó đã mang lại kết quả. Cho dù ban đầu, có một giai đoạn trì trệ. 
Mọi thứ đều øeí (tiếng Nga, nghĩa là không). Không một cơ hội. Tôi 
tự nhủ, Chúng ta sẽ phải đợi một hiệp ước văn hóa. Tôi có sự tự tin 
kỳ lạ là, một điều sẽ xuất hiện từ cuộc gặp thượng đỉnh - một hiệp 
ước văn hóa. Đó là cuộc gặp gỡ của những tâm trí. Khi cuối cùng 
hiệp ước đã được ký vào tháng Mười một năm 1985, chúng tôi đã 
sẵn sàng. Tất cả chúng tôi háo hức chuẩn bị. Các bức điện tín gửi đi 
gửi lại. Các nhân viên bảo tàng đi qua đi lại. Những người Xô Viết 
đồng ý gửi sang bốn mươi bức tranh trong tám mươi ngày. Yêu cầu 
vận chuyển nhanh. Dù sao, chúng ta đang sống trong một thế giới 
thực, và chẳng ai biết sự hòa thuận này sẽ kéo dài bao lâu. 


Tôi có thể thấy rằng mặc dù câu chuyện của chúng tôi khá giống 
nhau (cả hai cuộc triển lãm đều đã xuất hiện ở những bảo tàng địa 
phương của các nước châu Âu trung lập), những kẻ lãng tử chúng 
tôi rõ ràng là kém lợi thế hơn: Những người bạn của Tuva đang gắng 
mang sang từ Liên Xô số hiện vật nhiều gấp hai mươi lần, nhưng 
lại chỉ bằng một mối giao tiếp cấp cao ở Washington - vị luật sư 
nổi tiếng Sylvan Marshall. 

Tới giờ một tháng đã trôi qua mà không có thêm tin gì từ Kapitsa. 

Trong khi đó, cuộc triển lãm trường phái ấn tượng đã đến Los 
Angeles. lôi đã đến để thưởng thức cả bốn mươi bức tranh, bổ sung 
thêm vốn văn hóa bằng cách thuê một bộ tai nghe và lắng nghe lời 
hướng dẫn đã được thu âm sẵn. 

Vài ngày sau, một phái đoàn của Bộ Văn hóa Liên Xô đến 
thành phố. TS. Keller và bà Black đã đưa các vị khách tới thánh 
địa Disneyland. Keller kể rằng trong chuyến thám hiểm của họ tới 
vùng đất thần tiên mà Khrushchev chưa bao giờ nhìn thấy, tự những 
người Xô Viết chia sẻ rằng cuộc triển lãm về những người du mục 


1O - 20I 


Âu-Á phản ảnh các nền văn hóa của Liên Xô thích đáng hơn so với 
bộ sưu tập những bức tranh theo trường phái ấn tượng Pháp đang 
được trưng bày ở Los Angeles. Những người của Bộ hứa sẽ kiểm 
tra thực trạng của chuyện đó khi họ quay về Moscow. 

Trước khi phái đoàn rời Mỹ, người phụ trách điện báo ở Caltech 
cho biết là có một tin nhắn từ Moscow gửi cho TS. Black: 


ĐỂ THẢO LUẬN VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN LÃM “NHỮNG 
NGƯỜI DU MỤC ÂU-Á” Ở MỸ, NÊN CÓ MỘT CUỘC GẶP MẶT Ở 
MOSCOW VÀO CUỐI THÁNG CHÍN ĐẦU THÁNG MƯỜI [STOP] 
ĐỂ NGHỊ XÁC NHẬN KHẢ NĂNG ĐẾN MOSCOW CỦA NHỮNG 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO BẢO TÀNG BẰNG TIỀN CỦA HỌ VÀO 
THỜI GIAN ĐƯỢC NÊU TRÊN THEO ĐƯỜNG CÔNG VỤ [STOP] 


GIÁO SƯ KAPITSA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC USSR [STOP] 


Cuối cùng, Liên Xô đã chấp nhận! Keller mất năm phút để nói 
đồng ý với cuộc triển lãm; những người Xô Viết mất năm tháng. 

Vì TS. Black đi vắng, chẳng thể làm gì với bức telex này trong 
mười ngày. Rồi, Nicolas Danilof, một phóng viên của tờ Ư.S. News 
&- World Report, đã bị bắt giữ ở Moscow và đưa vào nhà tù Lubyanka 
của KGB vì bị buộc tội làm gián điệp. Như J. Carter Brown đã nói với 


^ 3» 


tờ New Yorker, “không ai biết sự hòa thuận này sẽ kéo dài bao lâu” 

Dù vậy, viện bảo tàng vẫn bắt đầu lo liệu để TS. Keller và Sylvan 
Marshall có thể thăm Moscow vào đầu tháng Mười. (TS. Black không 
thể đi được vào dịp đó; ông có một chuyến đi khác đã lên kế hoạch từ 
trước.) Một vài ngày sau, chính phủ Mỹ cho phép Gennadi Zakaroy, 
một gián điệp bị bắt ở New York, rời nước Mỹ. Daniloff cũng đã 
sớm được về nhà. 


202 - RICHARD FEYNMAN 


Richard và tôi chuẩn bị tư liệu cơ bản về những người đóng vai 
trò chính trong cuộc chơi ở Liên Xô, Thụy Điển và Phần Lan; chúng 
tôi đính kèm một bản copy của nghị định thư do Axel-Nilsson cung 
cấp, và đưa tất cả cho TS. Keller để phục vụ cho việc thương thảo 
của ông ấy. 

Một ngày thứ Bảy của tháng Chín, Phoebe và tôi nhận được 
bức điện: 


BOLSHOE SPASIBO ZA PRIGLASHENIE POLUCHIL POZDNO 
POZDRAVLIAIU Š BRAKOSOCHETANIEM JELAIU SCHASTIA 
BLAGOPOLUCHIIA V SEMEINOI JZNI JDU PISMA. 


DARYMA ONDAR. 


Glen Cowan đang ở Pasadena nên tôi nhờ cậu ấy dịch giúp. Bức 


điện viết: 


CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU VỀ LỜI MỜI. TÔI ĐÃ NHẬN 
ĐƯỢC NÓ KHÁ MUỘN. TÔI CHÚC MỪNG CÁC BẠN NHÂN 
DỊP LỄ THÀNH HÔN. CHÚC CÁC BẠN HẠNH PHÚC VÀ AN 
LÀNH TRONG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH CỦA MÌNH. TÔI MONG 
THƯ CỦA CÁC BẠN. 


ONDAR DARYMA. 


Bức điện của Ondar là bức điện chúc mừng đến cuối cùng (và 
do đó đúng thời điểm nhất) trước khi Phoebe và tôi kết hôn. Trong 
lễ cưới của chúng tôi, Richard là phù rể chính, còn Alan, Glen và 
người bạn lặn hài hước của tôi, Jeff Davis, là các phù rể phụ. (Vì lý 
do nào đó, tôi không thể thuyết phục được Phoebe nhảy khỏi cái 


1O - 203 


ván nhảy cùng với tôi để biểu tượng một cú nhảy của hai người vào 
cuộc sống gia đình.) 

Ở buổi lễ Richard, Glen, Phoebe và tôi chụp một bức hình đặc 
biệt: Glen cầm bức điện của Ondar, còn tôi thì cầm một tấm biển 
viết bằng tiếng Tuva: “Chào, Ondar Daryma California - từ”. 





Chúng tôi trả lời bức điện của Ondar Daryma - người bạn Tuva quen qua thư 


của chúng tôi. Từ trái qua phải: Glen Cowan (cầm bức điện), Ralph Leighton 
(cầm thư trả lời), Phoebe Kwan, Richard Feynman. (Được sự cho phép của 
Eugene Cowan.) 


204 - RICHARD FEYNMAN 


Hôm sau Phoebe và tôi đi nghỉ tuần trăng mật ở đảo Ryukyu, 
Hong Kong, và Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, chúng tôi thuê một chiếc 
xe và lái lên phía đông bắc, tới Công viên Quốc gia Núi Sorak. 
Những cây thích đỏ màu máu hòa vào ánh hoàng hôn trong không 
khí mùa thu khô lạnh. 

Ngày tiếp theo, chúng tôi đi bộ dọc theo một con suối nép mình 
trong hẻm núi giữa một phong cảnh hoàn hảo cho một bức tranh 
giấy cuộn phương Đông. Những tảng đá được xếp thành đống ở 
những điểm dễ thấy dọc đường đi. Nhà thám hiểm người Đức 
Mảnchen-Helfen đã nhìn thấy những ụ đá hình tháp như vậy ở 
Tuva vào năm 1929! 

Tôi nhận ra rằng chúng tôi chỉ cách Kyzyl có một khung giờ: 
Vào thời điểm này người bạn quen qua thư của chúng tôi, Ondar 
Daryma, chắc là đã tỉnh giấc và có lẽ là cũng đang thưởng thức cùng 
thời tiết nắng ấm của một ngày Chủ nhật đẹp trời. 

Chúng tôi đến thăm một ngôi đến chèn giữa một cánh núi cao 
và một con suối chảy xiết phía dưới. Phật Di Lặc ở trong đền chính 
xác là gốc Ấn Độ, còn chúng tôi thì đang ở cách biển Nhật Bản chỉ 
vài dặm. Gần đó, các bụi cây được trang trí bằng nhiều dải vải nhỏ 
màu trắng giống như cảnh tượng tôi đã nhìn thấy ở Armenia. Liệu 
phong tục này đã được hình thành một cách độc lập hay - giống 
như Phật giáo - nó đã được những người du mục và các nhà buôn 
chuyên chở trên lưng ngựa suốt năm nghìn dặm ngang qua châu Á? 

Ngược dòng suối một chút chúng tôi gặp vài gia đình người Hàn 
Quốc đang thưởng thức bữa trưa đã ngoại. Hai người đàn ông đang 
ngồi xổm, nướng các xâu thịt bằng lò nướng du lịch, họ gọi chúng tôi 
lại và mời cùng tham gia với họ. Trong khi phụ nữ và trẻ em đứng 
xem, một người đàn ông rót một thứ chất lỏng rất trong vào một 


1O - 205 


nửa quả táo đã được nạo hết ruột - một loại cốc dễ phân hủy sinh 
học thật tài tình (bạn ăn luôn nó sau khi uống xong) - và đưa nó 
cho tôi. Tôi nghĩ tới một loại nước đóng chai mà chúng tôi đã mua 
ở Seoul hai hôm trước và nhớ là cái tên trên nhãn hiệu giông giống 
như s⁄ø, từ nước trong tiếng Tuva. Tôi chỉ vào chất lỏng trong cái 
cốc táo nhỏ của mình và nói một cách tự hào, “Sư” 

Chủ nhân gật đầu và mỉm cười, ra hiệu rằng tôi nên uống theo 
kiểu cạn chén. 

Khi lửa chảy xuống họng tôi và mặt tôi đỏ như gấc chín, cả gia 
đình họ cười ngặt nghẽo. 

Chiều hôm đó, chúng tôi quay về Seoul trên con đường “cao tốc” 
ba làn, nó tra tấn thần kinh bằng các khúc ngoặt ngoằn ngoèo qua 
các ngọn núi. Ihư giãn trong phòng khách sạn, chúng tôi uể oải 
ngồi trên những túi ngủ trải ra trên sàn nhà được sưởi ấm. Cuối 
cùng chúng tôi bật TV, vừa kịp xem bản tin thời tiết trên U.S Armed 
Forces TV. Từ tấm ảnh vệ tỉnh của vùng Đông Á, tôi có thể nói rằng 
hôm đó Tuva có một ngày thật đẹp trời. 

Trong mấy ngày tiếp theo, Phoebe và tôi xem mấy sự kiện giải 
trí châu Á ở Seoul. Sau đó, chúng tôi đi mua sắm ở quận du lịch 
Itaewon. Khi chúng tôi đi qua các quầy bán va-Ìi túi xách Louis 
Vuitton giả và các giá để băng cassette ¡in lậu, Phoebe nhận ra một 
cửa hàng mũ, chuyên thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Chúng 
tôi đặt làm hai tá mũ lưỡi trai kiểu của vận động viên bóng chày 
bằng vải nhung đen với chữ “TbIBA” và “TUVA” bên cạnh đài kỷ 
niệm được truyền cảm hứng bởi nhà thám hiểm kỳ cục người Anh, 
và dòng chữ “Trung tâm châu Á” ở bên dưới. Tôi sẽ giấu những cái 
mũ này trong hành lý của mình và sẽ phân phát chúng ở Kyzyl khi 
cuối cùng Richard, Glen và tôi cùng nhau tới được đích của mình. 


206 - RICHARD EFEYNMAN 


Khi chúng tôi quay trở lại Los Angeles, Ronald Reagan và Mikhail 
Gorbachev đang chuẩn bị gặp nhau ở Reykjavik, Iceland. Nhưng 
tôi quan tâm hơn đến số phận của TS. Keller ở Moscow. Liệu cuộc 
triển lãm của chúng tôi, với rất nhiều hiện vật từ Tuva, thực sự sẽ 
đến Los Angeles? Và liệu sẽ có một phái đoàn nào đó từ Bảo tàng 
đi thăm Kyzyl? 

Tôi gọi điện về nhà Feynman. Gweneth không có tin tức gì về 
TS. Keller mà cho tôi biết là, Richard đã đổ bệnh vào ngay sau ngày 
cưới của chúng tôi và một tuần sau đó đã được đưa vào bệnh viện 
để kiểm tra - ung thư đã tái phát. Bác sĩ Morton lại tiến hành một 
ca phẫu thuật đầy thách đố nữa và ông đã mang lại cho Richard 
thêm một cơ may được sống tiếp. 

Trong hộp thư của tôi có hai lá thư từ Liên Xô. Một từ Moscow: 
VA AP không thể làm visa cho chúng tôi, nên kế hoạch viết một cuốn 
sách giới thiệu về Tuva của Vainshtein đã đi vào ngõ cụt. 

Lá thư còn lại đến từ Vladimir Lamin, anh bạn Siberia ít nói mà 
Glen và tôi đã gặp ở Thụy Điển. Anh ấy chính thức mời Phoebe và 
tôi đến thăm mình ở Novosibirsk, từ đó, anh ấy nói là có thể sắp 
xếp một chuyến đi Tuva. Bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào chúng 
tôi - tất cả những gì chúng tôi cần làm là nói đồng ý. Lá thư của 
Lamin kết thúc, “Trong tiếng Nga người ta nói, Hãy chuẩn bị xe 


3 


trượt tuyết vào mùa hè. 
Ngày hôm sau, Phoebe và tôi đến Trung tâm Y tế của UCLA để 
thăm Richard. Ngay sau khi chúng tôi đến, TS. Keller và ]im Olson 
cũng bất ngờ xuất hiện để trực tiếp thông báo với Tù trưởng về 
chuyến đi Moscow của Keller. 
Trước tiên, ở Helsinki, các chủ nhà của Keller đã dẫn ông xem 
một triển lãm về những cổ vật địa phương của Alaska được một 


1O - 207 


đô đốc hải quân Phần Lan tên là Arvid Adolf Etholen thu thập 
vào đầu thế kỷ 19 - khi cả Phần Lan và Alaska đều thuộc Đế chế 
Nga. “Chỉ đến bây giờ người Phần Lan mới cho trưng bày những 
hiện vật này lần đầu tiên; Keller nói, “Trong bao nhiêu năm qua 
nó đã được cất kỹ dưới tầng hầm của một Bảo tàng ở Helsinki, 
không ai được động đến. Các hiện vật đều ở trạng thái hoàn hảo”. 

Keller tiếp tục: “Ngược lại, những hiện vật từ Leningrad và 
Moscow mà chúng sẽ được trưng bày trong triển lãm “Các Giao lệ 
thì đều ở trạng thái xấu đến nỗi sẽ mất rất nhiều công sức để phục 
chế chúng ở Smithsonian”. 

Rồi Keller kể rằng ông đã gặp ở Moscow một phái đoàn của 
Nhật. Cuộc đàm phán của họ với những người Xô Viết đã kéo 
dài hai năm mà vẫn chưa đạt được thỏa thuận. “lôi hơi lo khi 
nghe về chuyện ấy” ông thú nhận. “Nhưng khi Sylvan Marshall 
và tôi ngồi xuống với Kapitsa và Basilov, tôi nói “Thưa các vị, tôi 
nghĩ là các vị biết vì sao chúng tôi lại ở đây. Có ba anh chàng ở 
California muốn ởđi tới Tuva Mọi người mỉm cười. Rồi, tôi lôi 
ra bản copy nghị định thư Thụy Điển mà anh đưa cho tôi, và họ 
cũng đưa ra bản copy của cùng nghị định thư ấy - với một vài 
thay đổi. Marshall và tôi cầm bản nghị định thư đã sửa đổi ấy 
về khách sạn và xem lại. Ngày hôm sau chúng tôi có một thỏa 
thuận, và nó đây!” TS. Keller đưa cho Tù trưởng một copy của 
bản nghị định thư mới. “Triển lãm sẽ đến Los Angeles vào tháng 
Giêng năm 1989” 

“Thật tuyệt vời!” Richard nói. “Công việc những người khác 
không thể làm được trong hai năm, các anh chàng này đã làm được 
trong hai ngày!” 


“Đó là vì các anh đã chuẩn bị hết từ trước rồi; Keller nói. 


208 - RICHARD FEYNMAN 


Tù trưởng quay về phía tôi, mỉm cười thoải mái và nói, “Cậu thấy 
chưa, anh bạn? Chúng ta là đân chuyên nghiệp. Chúng ta là những 
người tìm kiếm các cuộc triển lãm quốc tết” 

TS. Keller tiếp tục, “Khi ở Moscow, tôi phát hiện thêm hai cuộc 
triển lãm nữa mà chúng ta có thể mang đến Los Angeles: một con 
voi ma mút con đóng băng - lông, thịt, đây đủ cả - đào được ở 
tầng đất đóng băng vĩnh cửu của Siberia, và bộ sưu tập chạm khắc 
Faberge được trưng bày ở Bảo tàng Khoáng vật học”! 

Khi chúng tôi chúc mừng lẫn nhau, tôi không thể ngăn mình hỏi 
một câu hỏi nhỏ mang tính kỹ thuật: “Thế có chỗ nào cụ thể trong 
nghị định thư nói rằng chúng ta sẽ tới Tuva hay không?” 

“Có” Keller nói. Anh ấy chỉ cho tôi đoạn cuối của trang cuối. 
Ở đấy có câu, “Phía Mỹ sẽ cố gắng tìm cách gửi những người làm 
phim để sản xuất một bộ phim tài liệu về các chủ đề có liên quan 
đến nội dung của triển lãm 

Đấy là kế hoạch đã được định ra ở Göteborg, theo đó Richard, 
Gilen và tôi - cùng với Christopher Sykes - sẽ tới Tuva như những đại 
diện của Bảo tàng và sẽ làm phim video về những điểm khảo cổ học. 

“Thật tuyệt vời!” tôi nói. “Chúng ta sẽ cùng đi vào hè năm sau. 
Tannu Tuva, chúng tôi tới đây!” 

Hôm sau tôi đáp lại lời mời đến thăm Tuva qua đường Novosibirsk 
của Lamin. Sau khi thông báo thành công của Keller với Viện Hàn 
lâm Khoa học, tôi nói, “Giờ thì con đường để “Ba Chàng Lính Ngự 
lâm cùng nhau đến thăm Tuva đã rõ, anh không cần phải lo liệu 
gì cho tôi và Phoebe nữa - trừ phi anh muốn xem kế hoạch của 


1. Bộ sưu tập Faberge cũng như bộ cổ vật vùng Alaska của đô đốc hải quân Phần Lan đã 
đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên trong các năm tiếp theo. 


1Ð - 209 


mình như cái xe trượt tuyết thứ hai phòng trường hợp cái xe thứ 
nhất bị lật nhào” 

Tôi chụp lại bản copy nghị định thư của Tù trưởng và gửi cả bản 
tiếng Anh lẫn bản tiếng Nga cho Glen, cậu ấy chỉnh qua bản dịch 
của những người Xô Viết. 

Vài ngày sau, ở Iceland, Mikhail Gorbachev đưa ra để nghị cùng 
nhau giảm 50 % toàn bộ vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không triển khai 
“Chiến tranh các vì sao” (SDI) của mình trong không gian. Ronald 
Reagan đồng ý với đề xuất ấn tượng này. Đó là một động thái khôn 
ngoan: “Chiến tranh các vì sao” đang tỏ ra là một ảo tưởng; hơn nữa, 
tuyệt đại đa số các nhà vật lý trong nước đã từ chối tham gia vào cái 
việc không phải khoa học thực sự này.! Nhưng rồi Trưởng nội các 
của Nhà Trắng, Donald Regan, đã can thiệp và tuyên bố rằng Tổng 
thống Reagan chưa hề đồng ý với điều gì cả. 

Tôi tưởng tượng ra cuộc đối thoại sau đây giữa Ngoại trưởng 
George Shultz và Ngoại trưởng Xô Viết Eduard Shevardnadze: 


SHULTZ: “Thế giới đang thất vọng rằng chúng ta chẳng có gì để trình 
ra như một kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh này. Có chăng một 
thỏa thuận nào đó mà chúng ta có thể hướng tới”. 

SHEVARDNADZE: “Vâng, thưa ngài Ngoại trưởng, tôi được biết 
rằng Viện Hàn lâm Khoa học của chúng tôi vừa mới đồng ý gửi 


một triển lãm bảo tàng lớn tới Mỹ.. ” 


1. Bản tuyên bố từ chối làm bất kỳ việc gì liên quan với SDI là một trong số ít các kiến 
nghị mà Feynman đã ký. Ông cũng có để án “Chiến tranh các vì sao” trong đầu khi viết 
“Để có thành công về công nghệ, thực tiễn phải đi trước các quan hệ cộng đồng, bởi 
vì tự nhiên không thể bị lừa gạt” - đó là nhận xét kết luận trong bài Những quan sát cá 
nhân về sự đáng tin cậy của tàu con thơi của ông, chủ đề của nhiều cuộc tranh cãi với 
Chủ tịch Rogers. Bài này xuất hiện trong bản báo cáo chính thức của Ủy ban và trong 
cuốn What Do You Care What Other People Think? 


210 - RICHARD FEYNMAN 


Tiếc thay, không có cuộc đối thoại như vậy - ít nhất là không có 
một thông cáo nào về cuộc triển lãm của chúng tôi. Dù vậy, ngày hôm 
sau, mục quan điểm của Kurt M. Campbell trong số ngày 16 tháng 
Mười của tờ Christian Science Monifor có những lời như thế này: 


Trong thời đại khi mà các siêu cường quốc dường như không thể 
thỏa thuận với nhau về một điều gì - có nên ngừng thử vũ khí hạt 
nhân dưới lòng đất, nên làm gì với “Chiến tranh các vì sao” và cuối 
cùng là việc kiểm soát vũ khí có lợi hay không - thì “Thỏa ước các 
họa sĩ trường phái ấn tượng” [Tôi đọc thành: “Ihỏa ước Keller”] 
thực sự là một ngoại lệ thú vị đối với tình trạng trì trệ chung trong 
các quan hệ song phương... 

Trong khi một số người coi thường những bước đi khiêm tốn 
này, xem chúng là không đáng để so với những vấn đề sống còn của 
các cuộc đối thoại chiến lược, thì thực tế lại cho thấy rằng, sự trao 
đổi các bức tranh thuộc trường phái ấn tượng là một trong vài tia 
hy vọng trong các chương trình nghị sự hoàn toàn bế tắc về vũ khí 
ngoại nhập, những bất đồng về việc kiểm soát, và những cuộc thử 
hạt nhân dưới lòng đất. Trong pha mới này của quan hệ Xô Mỹ, có 
lẽ đã đến lúc những người kiểm soát vũ khí mong đợi được các nghệ 
sĩ đóng góp ý tưởng và nguồn cảm hứng. 


Tôi không quan tâm đến việc những hiện vật của những người du 
mục Âu-Á không nổi tiếng bằng những bức tranh trường phái Ấn 
tượng Pháp; những từ ngữ có cánh của tờ Christian Science Monitor 
làm tôi cảm thấy dường như kế hoạch bồng bột được chế tác trong 
căn hộ của Vainshtein có thể làm được nhiều hơn là chỉ đơn giản 
đưa chúng tôi đến với Tuva - nó thậm chí có thể trợ giúp mang lại 
hòa bình cho thế giới 


1O - 2II 


Tôi sớm quay lại những vấn để thực tiễn hơn: giờ khi mà “Hiệp 
ước Keller” có thể mang triển lãm Những người du mục tới Mỹ, 
bước tiếp theo của chúng tôi để đến được Tuva là gì? Tất nhiên là, 
trở thành nhân viên của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Nhưng việc đó 
cần phải đợi đến khi Richard phục hồi sức khỏe sau ca phẫu thuật. 

Để nâng cao sức chịu đựng của Richard sau khi ông ra viện, 
Tù trưởng và tôi đi bộ hằng ngày từ nhà ông, nơi chúng tôi tưởng 
tượng là Kyzyl. Sau vài ngày chúng tôi đi đến được Shagonar, xuôi 
dòng sông Yenisei từ Kyzyl, ở đại lộ Braeburn. Một tuần sau chúng 
tôi đến được Chadan, nơi đã từng là tu viện lạt ma lớn nhất Tuva, 
ở phố Porter. Sau vài tuần chúng tôi đi hết cả chặng đường đến tận 
Teeli, cuối thung lũng Khemchik, ở đại lộ Allen. 

Để chuẩn bị tiếp cho chuyến đi, tôi sao chép các từ trong cuốn 
Cụm từ và thành ngữ Tuva-Mông Cổ-Nga vào những thẻ nhỏ màu 
ánh vàng. Khi cuốc bộ dọc những con phố của Altadena, Richard 
và tôi xướng lên, “Ujurashkanyvyska öörùp tur men?) ! và đại loại 
như vậy. 

Một cách khác để tăng cường sức khỏe của Tù trưởng là thông 
qua chơi trống. Chúng tôi tưởng tượng mình tìm thấy cái trống cũ 
của một shaman trong một căn lều tròn và mang nó về với cuộc 
sống. Một sự tưởng tượng khác là được biểu diễn các nhịp điệu của 
vở ba-lê thành công ở San Francisco Những vòng xoay mê tín tại 
nhà hát kịch của Kyzyl. 

Khi Richard đã đủ khỏe để có thể đến thăm Bảo tàng, chúng tôi 
xuống đó và nhận thẻ nhận diện chính thức của bảo tàng có dán ảnh 
của mình. Lần tiếp theo đến Pasadena, Glen cũng đến Bảo tàng và 


1. “Gặp - nhau - có - của chúng tôi - ở hạnh phúc là tôi” hay “Rất vui được gặp các bạn” 


212 - RICHARD FEYNMAN 


nhận thẻ hiệu. Khi quay về Berkeley, cậu ấy ngay lập tức nhận thấy 
ảnh hưởng của tấm thẻ này trong cuộc sống xã hội của mình: việc nói 
với mọi người rằng cậu ấy là một cộng tác viên nghiên cứu tại Bảo 
tàng Lịch sử Tự nhiên của Hạt Los Angeles làm cho cậu ta oai hơn 
nhiều so với nói rằng cậu ấy là một sinh viên sau đại học về vật lý. 

Giờ khi chúng tôi đã là nhân viên chính thức, Bảo tàng gửi một 
telex cho Andrei Kapitsa bày tỏ ý định muốn gửi một người làm 
phim và những trợ lý nghiên cứu mới được bổ nhiệm tới một số 
điểm khảo cổ, như đã được ghi ở điều 10 của nghị định thư. Kế 
hoạch tới Tuva của chúng tôi đang đi đúng hướng. 

Nhưng lần này, Kapitsa đã không trả lời chúng tôi ngay - hoàn 
toàn không có phản hồi. 

Tôi gửi cho Sevyan Vainshtein một bức điện, thông báo cho ông 
về bức telex của chúng tôi gửi Kapitsa. lôi cũng chuẩn bị một lá thư 
chỉ tiết gửi Basilov để xuất chương trình chuyến đi của chúng tôi. 
Mặc dù tôi đã muốn nói rằng vấn để thời gian là hết sức quan trọng 
(vì Tù trưởng không thể chống chọi lại căn bệnh ung thư mãi được), 
Richard bảo tôi không được nói gì về sức khỏe của ông - ông không 
muốn dọa những người Xô Viết. Thay vào đó, ông khuyên tôi nên giải 
thích rằng dù Viện Hàn lâm Khoa học có thể nghĩ là một nhà Vật lý 
giải Nobel phải ngủ trong khách sạn hoặc nhà nghỉ tiện nghi, “Giáo 
sư Feynman thích ngủ ngoài trời hơn, dưới các vì sao” Và để bớt gánh 
nặng cho những người Xô Viết trong việc lo liệu chuyến đi của chúng 
tôi, chúng tôi sẽ mang theo lều bạt và túi ngủ. Tất cả những gì chúng 
tôi cần là chút phương tiện đi lại và số lượng tối thiểu người hộ tống. 

Tôi chụp lại những cuốn atlas đường giao thông của Liên Xô cùng 
bản đổ Tuva của Cục Bản đồ Quốc phòng, và đánh dấu một số tuyến 


đường tiềm năng. Một tuyến theo đường chính từ Novosibirsk qua 


1D - 213 


Biysk và Gorno-Altaisk (địa điểm của các nấm mồ Pazaryk nổi tiếng) 
vào Mông Cổ. Chúng tôi sẽ rời đường chính trước Ulaangom, vào 
Tuva ở Khandagaity, và đi qua Chadan trước khi tới Kyzyl. Những 
tuyến khác, qua các con đường nhỏ hơn, nằm trong địa giới Liên Xô. 

Trước khi gửi tập tài liệu cho Basilov, tôi gửi chúng tới Keller và 
Olson. Olson trả lời bằng một lá thư: 


Gửi Ralph: 

Xin hãy hoãn lại việc gửi lá thư của anh cho TS. Basilov. Nhiệt 
tình tới được Tuva của anh rất dễ lây lan sang người khác, nhưng 
anh nên giảm tốc lại... 

Chúng tôi ghi nhận rằng nếu không có anh và GS. Feynman, 
chúng tôi sẽ không có được bản nghị định thư cho cuộc triển lãm 
“Những người du mục Âu-Á” Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng, 
chúng tôi có rất nhiều rủi ro trong việc xác lập sự tín nhiệm của 
mình cho cuộc trao đổi này và các trao đổi trong tương lai. Tất cả 
chúng ta cần phải nhất trí với nhau về cách thức tiến hành. Vì lý do 
đó, tôi thấy, quan trọng là anh hãy gửi cho tôi bản copy của bất kỳ 
thư từ nào có liên quan đến đề án này để duyệt trước khi gửi đi... 


Không muốn lãng phí công sức của mình, tôi đã gửi tập tài liệu 
đến Vladimir Lamin ở Novosibirsk để xin nhận xét của anh. Anh 
ấy viết lại: “Nói thật, một số điểm trong danh sách này có thể gây 
ra những nụ cười châm biếm không cưỡng được. Theo tốc độ và 
sự khó khăn của nó thì hoạch trình của anh có thể dễ dàng so sánh 
được với cuộc đua ô tô quốc tế Paris-Dakar...” 

Giáng Sinh đang đến gần, và món quà nổi đình đám nhất năm 


đó là một trò chơi có tên là Bám đuổi Tầm phào. Tôi chế tác một 


214 - RICHARD FEYNMAN 


phiên bản đặc biệt của trò chơi này, gọi là Chuyện tầm phào Tuva, và 
gửi nó đi như một thiệp chúc mừng. Vợ của nhiếp ảnh gia Yasushi 
Ohnuki, Masako, đưa ra được câu hỏi tầm phào hay nhất: “Diễn 
viên Maxim Munzuk, đóng trong bộ phim Derswu Ủzala của Akira 
Kurosawa, là người nước nào?”1 

Tâm trí thiên lệch một chủ đề của tôi đã được minh chứng: diễn 
viên đóng vai Dersu đúng là người Tuva! Tôi quyết định viết một lá 
thư hâm mộ tới ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới của Tuva - tất 


1. Với những người muốn biết trò chơi tầm phào này, thì đây là cách chơi: 

Chúc mừng! Bạn là chủ nhân đáng tự hào của trò chơi tầm phào mới nhất của Mỹ, trò 
chơi cho những người đam mê chuyện tầm phào, dũng cảm, đang muốn gây ấn tượng 
với vài người bạn của mình bằng cách trả lời đúng các câu hỏi về chủ đề tầm phào ít 
người biết nhất trên thế giới: TUVAI 

ĐỐ VUI TUVA không làm bạn lãng phí thời gian như việc tung xúc xắc hay di chuyển 
những miếng nhựa nhỏ xíu trên một cái bảng ngớ ngẩn; ĐỐ VUI TUVA không để cho 
sự may mắn giúp xác định xem liệu bạn có dành được chiến thắng tầm phào vĩ đại nhất 
mà nhân loại từng biết; ĐỐ VUI TUVA đi thẳng vào vấn để bằng cách yêu cầu bạn trả 
lời các câu hỏi khó một cách đáng ngạc nhiên, kiểu trả lời hay là chết, về sáu lĩnh vực 
khác nhau. Bạn đã sẵn sàng chấp nhận thử thách chưa? 


1. ĐỊA LÝ: Nước nào có một tượng đài trên bờ con sông Yenisei, đánh dấu (chưa xác 
định chính xác) tâm điểm của châu Á? 

2. LỊCH SỬ: Nước nào độc lập trên danh nghĩa từ 1921 đến 1944, nơi mà Otto 
Mãnchen-Helfen đã đặt chân tới vào năm 1929, và nơi đã phát hành những con tem 
hình tam giác và hình thoi vào năm 1936? 

3.. KHOA HỌC & TỰ NHIÊN: Ở nước nào, lạc đà, tuần lộc, bò Tây tạng, gia súc, cừu 
và dê được chăn thả trong vòng bán kính 150 dặm quanh thủ đô của mình, Kyzyl? 

4. THỂ THAO: Ở nước nào bóng rổ được gọi là sags bombog? 

VĂN HỌC: Ondar Daryma, nhà sưu tầm văn học dân gian Soyor là người nước nào? 

6. GIẢI TRÍ: Diễn viên Maxim Munzuk, đóng trong phim Dersu Uzala của Akira 
Kurosawa, là người nước nào? 


Nếu bạn trả lời hết các câu hỏi trong một lượt, thì bạn đã đạt được một kỳ tích xứng 
đáng để vinh danh bạn là thành viên danh dự của Những người bạn của Tuva. Ngược 
lại, nếu bạn sai dù chỉ một câu, thì bạn không chỉ đã thua, mà còn phải đối mặt với sự 
thật ngã lòng rằng bạn không phải là người thức thời như bạn nghĩ. 


1O - 2I1Š 


nhiên, bằng tiếng Tuva. Lật qua các trang của cuốn Cụm từ và thành 
ngữ Tuva-Mông Cổ-Nøga, tôi có thể lắp ghép các câu như “Tôi phim 
Dersu Uzala California-ở đã xem tôi” và “Mùa hè-vào Tuva-tới đi-sẽ 
tôi: gặp gỡ-lẫn nhau có thể?” Và để làm phong phú thêm lá thư của 
mình, tôi đã tìm được một cụm từ cực kỳ hoa mỹ: “Từ sâu thẳm 
tâm hồn mình tôi chào mừng anh, chúc anh thành công trong sự 
nghiệp của mình, đổi dào sức khỏe, và hạnh phúc trong cuộc sống”. 

Gần sáu tuần kể từ khi chúng tôi gửi telex cho Kapitsa, tôi nhận 
được một tin nhắn từ “kênh phía sau” của chúng tôi - theo cách nói 
của vụ bê bối Iran-Contra! đang bị phanh phui. Tin nhắn như sau: 


HÃY GỬI LẠI TELEX CỦA ANH TỚI A P KAPITSA VỀ CHUYẾN 
ĐI LÀM PHIM ĐÃ DỰ KIẾN TỚI CÁC ĐIỂM KHẢO CỔ HỌC Ở 
TRUNG Á VÀO MÙA HÈ 1987 VỚI LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT, 


VAINSHTEIN 


Chúng tôi nghe theo và đã gửi lại bức telex. 

Ngày hôm sau, chúng tôi nghe được tin vui từ Liên Xô: Andrei 
Sakharov đã thoát khỏi lưu đày ở Gorky và được phép về Moscow. 
Trong vòng vài ngày ông đã xuất hiện trực tiếp trên “1s Week with 
David Brinkley” (Tuần này với David Brinkley). Mikhail Gorbachev 
đã bắt đâu để lại dấu ấn của mình trong xã hội Xô Viết và trong 
lịch sử thế giới. 


1. Vụ bê bối chính trị dưới thời tổng thống Ronald Reagan liên quan tới chính sách đối 
ngoại của Mỹ trong quan hệ với lran và Nicaragua, đã bị đưa ra ánh sáng vào tháng 
Mười một năm 1986. 


216 - RICHARD EFEYNMAN 





Ehuujến ri 
được súƒn xé] 


Là một người dân Pasadena, tôi đã xem Lễ hội Diễu 
hành Hoa Hồng năm 1987 trên tivi - từ San Francisco, 
nơi Phoebe và tôi đến thăm hai người chị gái của cô 
ấy. Ở cuối đoàn diễu hành là một nhóm cưỡi ngựa đến 
từ Winnemucca, Nevada. Họ cưỡi những con ngựa 
nhỏ được gọi là Bashkir Curlies. Một cái tên được 
xướng lên: prerrier danseur (người múa chính) Rudolf 
Nureyev đến từ Uía, thủ đô của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Xô Viết tự trị Bashkir!. Nureyev là một 
người Tatar. Liệu Bashkir Curlies có liên quan thế nào 
với những con ngựa khỏe mạnh đã mang những người 
Tatar qua thảo nguyên Âu-Á?. 


I1. Trong khi Tuva là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết tự trị 
cuối cùng gia nhập Liên bang Xô Viết (năm 1944), thì Bashkir - nằm 
ở phía tây của dãy Ural - là nước đầu tiên (năm 1919). Những người 
Bashkir bản địa - theo đạo Hồi - là sự trộn lẫn của người Thổ và 
người Mông Cổ (đó là Tatar) và các bộ lạc Finna-Ugric; vì thế họ có 
quan hệ với người Tuva. 


lÌ 


217 


Tôi có một ảo mộng. Đó là ngày I tháng Giêng năm 1989, và 
tôi lại một lần nữa đang theo dõi buổi Diễu hành Hoa Hồng trên 
tivi. Người dẫn chương trình nói, “Và bây giờ, thưa quý bà quý ông, 
chúng ta có một nhóm ky sĩ từ Liên Xô, họ đến từ Kyzyl, Tuva (với 
những người sưu tập tem thì đó là Tannu Tuva), một mảnh đất 
giấu mình giữa Siberia và Mông Cổ. Những ky sĩ của chúng ta, hậu 
duệ của các chiến binh của Genghis Khan, đang cưỡi những con 
Bashkir Curlies do trạm bảo tốn Bashkir Curlies của Winnemucca, 
Nevada, ưu tiên cho mượn. Họ đang trên đường đến Bảo tàng Lịch 
sử Tự nhiên của hạt Los Angeles, nơi cuộc triển lãm “Những người 
du mục Âu-Ẩ sẽ được mở cửa cuối tháng này”. 

Quảng bá ghê thật! 

Không lâu sau khi tôi quay về Los Angeles, có tin phản hồi từ 
Kapitsa. Bức điện đề ngày 16 tháng Giêng, chỉ hai tháng kể từ khi 
chúng tôi gửi ông ấy bức telex bày tỏ ý định của chúng tôi về việc 
gửi một người làm phim và các trợ lý nghiên cứu tới các điểm khảo 
cổ học. 


CHÚNG TÔI THÔNG BÁO RẰNG ĐỂ LÀM PHIM VIDEO VÀ 
PHIM TÀI LIỆU ĐƯA LÊN SÓNG VỀ NHỮNG NGƯỜI DU MỤC 
ÂU Á CÁC ÔNG NÊN XIN PHÉP ALEXANDER SURIKOV, CỤC 
TRƯỞNG CỤC PHIM XÔ VIẾT CỦA HỘI ĐỒNG PHIM ẢNH 
QUỐC GIA, ĐỊA CHỈ CHÍNH THỨC LÀ SKATERNII PEREULOK 
20, MOSCOW. 


Chúng tôi viết một lá thư lời lẽ thân thiện và năm ngày sau đã 
gửi nó cho ông Surikov. Để tiết kiệm thời gian và tránh nhầm lẫn, 


chúng tôi đề nghị Surikov liên lạc trực tiếp với Basilov để giải quyết 


218 - RICHARD FEYNMAN 


các chỉ tiết cụ thể, và gửi một bản copy cho Kapitsa. Tôi cũng thông 
báo cho Vainshtein về tiến trình công việc. 

Trong khi chúng tôi đang đợi câu trả lời từ Cục Phim Xô Viết 
thì nhận được một lá thư đến từ Kyzyl - thư của Maxim Munzukl 
Ngay lập tức Richard và tôi phủi bụi những cuốn từ điển, cụm từ và 
thành ngữ, cũng như Cẩm nang Tuva của mình. Dòng đầu rốt cuộc 
là Munzuk cảm thấy vui vì tôi đã xem Dersu Ủzala; dòng tiếp theo 
nói rằng thật thú vị thấy tôi đã viết bằng tiếng Tuva. Sau đó là một 
đoạn dài những từ mà chúng tôi chẳng biết đầu đuôi thế nào - điều 
gì đó về “công việc-mục đích” “cuộc sống-điều kiện; và “miệng-món 
quà” Sau đó là một số cụm từ đơn giản hơn: “Ở đâu-từ?” và “Công 
việc gì làm anh?” Cuối cùng là những từ Tuva “Một-không Tuva-tới 
đến-anh-sẽ, gặp-cùng nhau sẽ chúng ta” 

Tôi đã rất thất vọng. Rõ ràng là tôi sẽ không thể gặp ngôi sao 
điện ảnh nổi tiếng quốc tế của Tuva. 

“Cái gì làm cậu tin chắc rằng một-không” ngụ ý là Munzuk không 
thể gặp cậu?” Richard hỏi. 


cc 3 


Bir khả năng lớn là “một; còn “eves, thì chắc chắn là không, 
tôi trả lời. 

“Thế nếu một-không' làm thành một tổ hợp thì sao?” Tù trưởng 
hỏi, ông luôn kiểm tra lại dữ liệu một cách tin cậy trước khi đưa 
ra một giả thuyết. 

“Có hàng tá tổ hợp với một” tôi nói, “nhưng - À, nhìn này! Đây 
là “bir eves` — trước nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy tổ hợp này. Nó 
có nghĩa là “es trong tiếng Nga. Tôi lấy cuốn từ điển Nga-Anh bỏ 


túi. “Esf có nghĩa là nếu: Vậy câu đó phải hiểu là “Nếu Tuva-tới 


đến-anh-sẽ, gặp-cùng nhau sẽ chúng ta. 


Vậy là, tôi có thể gặp ngôi sao điện ảnh Tuva - nếu chúng tôi đến 
được Kyzyl. Nhẹ cả người, chúng tôi quay sang đoạn dài mà chúng 
tôi chưa giải nghĩa được. 

Trong khi kiểm tra lại những từ trong tổ hợp, tôi tự dưng 
nhận ra: Munzuk lặp lại chính cái câu hoa mỹ mà tôi đã dùng 
để làm đầy đặn thêm lá thư gửi anh ấy - theo sau đó là câu hỏi 
“Ở đâu-từ?” 

Tôi cười. “Tôi có thể tưởng tượng được lá thư của tôi đã gây cho 
anh ấy cảm giác thế nào, tôi nói. “Đầu tiên là một đống từ Tuva 
khập khiễng: “lôi Dersu Uzala California đã xem. Nhiều tốt-tốt: Rồi 
tự dưng từ đâu ra cái câu suôn sẻ này: “Từ tận đáy lòng mình tôi 
chào mừng anh, chúc anh thành công trong sự nghiệp, đổi dào sức 
khỏe, và hạnh phúc trong cuộc sống” Nên chẳng ngạc nhiên khi anh 
ấy hỏi 'Ở đâu-từ": Một câu quá vênh, nó đập ngay vào mắt!” Tôi 
nhận ra rằng, với Ondar Daryma “tiếng Tuva” của chúng tôi cũng 
lộn xộn như vậy (và có lẽ còn buồn cười nữa). 

Tháng Hai qua đi, chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì từ Cục Phim 
Xô Viết. Chúng tôi đã gửi một bức telex cho Surikov để hỏi xem ông 
ấy đã nhận được bức thư tháng Giêng của chúng tôi chưa. 

Không hồi âm. 

Sau đó tôi nhìn thấy một bản tin trên MacNeil/Lehrer Newshour 
mà vai trò chính trong đó là ba người phụ nữ Xô Viết. Một trong 
số họ làm phiên dịch cho Phim Xô Viết! Tôi nhanh chóng ghi lại 
tên cô - Yelena Zagrevskaya - và viết cho cô ấy: liệu cô ấy có thể 


đã nhìn thấy lá thư của chúng tôi gửi Surikov? 


1. Câu này lấy ở đâu - ND 


220 - RICHARD FEYNMAN 


Cô Zagrevskaya trả lời ngay lập tức. Mặc dù cô không còn làm 
việc ở Phim Xô Viết nữa (cô ấy chỉ ghé lại để nhặt lá thư của tôi), 
cô ấy phát hiện ra rằng đúng là họ đã nhận được lá thư của chúng 
tôi, và rằng Phim Xô Viết đã liên lạc với văn phòng của Basilov - 
nhưng ông ấy đi công tác xa đến tận cuối tháng Ba. 

Để giết thời gian, tôi quyết định đặt mua một bức ảnh Landsat 
mới về Tuva để thay cho cái mà tôi đã cho Sevyan Vainshtein. Lần 
này tôi đặt hai cái (chụp ở những góc hơi khác nhau), và thử kiểm 
tra hiệu ứng ba chiều. Như lần trước, tôi yêu cầu bản in mới nhất 
của mọi thứ từ 49° đến 54° Bắc và từ 88° tới 99° Đông. 

Khi nhận được bản in, tôi làm một cuộc kiểm tra không chính 
thức bằng cách tìm xem có bao nhiêu tấm ảnh Landsat về Tuva với 
ít hơn 30 % mây che phủ đã được chụp mỗi tháng trong vòng mười 
năm qua. Tháng Sáu và tháng Bảy là những tháng trời quang nhất 
(số ảnh tương ứng là 95 và 94 ảnh), còn tiếp theo là tháng Năm (70 
ảnh). Tháng Mười một và tháng Hai là nhiều mây nhất (15 ảnh mỗi 
tháng). Chúng tôi sẽ gắng để đến Tuva vào tháng Sáu.! 


Còn có vài tin là lạ trong lá thư giới thiệu: 


Thưa Khách hàng EOSAT, 

Như quý khách có thể biết, bắt đầu từ mùng I1 tháng Bảy năm 1986, 
EOSAT quyết định dừng phí thu thập thông tin đặc biệt đến cuối 
năm 1986. Phản hồi từ phía khách hàng của chúng tôi là rất đồng 
tình, và do đó, EOSAT đã quyết định kéo dài thời gian miễn loại phí 
này suốt năm 1987... Ngay cả quý khách muốn đảm bảo rằng cảnh 


chụp vẫn ít hơn 30 % mây che phủ, phí vẫn là 275 đôla. 


1. Không nhất thiết là một ngày trong tháng Sáu và tháng Bảy nhiều nắng hơn gấp sáu lần 
một ngày trong tháng Mười một và tháng Hai: bởi vì ngày mùa hè dài gấp đôi ngày mùa 
đông, nên cơ hội chụp ảnh, cho dù độ che phủ thế nào, cũng tăng gấp đôi. 


Tôi điện thoại cho EOSAT. “Cho tôi hỏi lại xem tôi hiểu có đúng 
không) tôi nói. “Nếu tôi muốn các anh hướng vệ tinh vào một vị 
trí đặc biệt trên trái đất - chỉ để cho tôi thôi - các anh sẽ làm việc 
ấy miễn phí...” 

“Đúng vậy, người ở đầu điện thoại bên kia trả lời, “tất nhiên là 
nếu ngài mua ảnh ở giá bình thường” 

“Tất nhiên rồi. Các anh chụp ảnh có nhanh không?” 

“Trong vòng 24 giờ”, người ở đầu bên kia nói. “Chúng tôi có các 
khách hàng chính phủ và công ty thường xuyên yêu cầu thông tin 
mới nhất - những thông tin kiểu như cháy rừng hay tràn dầu có 
thể nhìn thấy trên các ảnh Landsat. Ngài quan tâm đến nơi nào?” 

Tôi chọn ra một nơi ở Tuva và đọc các tọa độ. 

“Ồ, tôi xin lỗi, thưa ngài. Phần đó của thế giới chưa thể ước định 
được vì vệ tinh tiếp nhận, dùng để truyền lệnh tới Landsat, đã bị nổ 
tung cùng với tàu con thoi. Chúng tôi đã định đưa nó vào quỹ đạo 
địa tĩnh trên Ấn Độ Dương” 

Tới lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ có một mối liên hệ giữa Challenger 
và Tuva - đó là Richard Feynman. Dù sao đi nữa, cứ xốc tới, tôi đã 
đặt một cặp ảnh có sẵn, và đã có khả năng thấy được hình ảnh ba 
chiều khá tốt của ngọn Savyan. 

Đầu tháng Ba, tôi điện thoại cho Christopher Sykes ở London để 
thông báo tình trạng trì trệ mới đây. Chris nói rằng mình mới nói 
chuyện với một người sưu tầm thảm, người này vừa mới đi du lịch 
đến những khu vực đã từng là khu vực cấm của Liên Xô, và cho tôi 
số điện thoại của ông ta. 

Người sưu tầm thảm cho một lời khuyên như sau: mang máy ảnh 
hoặc máy quay video vào những khu vực cấm của Liên Xô là một 
việc dường như không thể - chỉ mỗi việc bản thân anh vào được 


222 - RICHARD FEYNMAN 


đấy cũng đã đủ khó rồi. Ông ấy cũng tư vấn, “Hãy ở cùng một nhóm 
bạn” Tôi không biết phải làm gì với lời khuyên đó. 

Vài ngày sau tôi nhận được một bức điện bằng tiếng Đức từ kênh 
sau của chúng tôi: “SOVINEFILM IST EINVERSTANDEN” - Phim 
Xô Viết đồng ý! 

Vài ngày sau nữa, Bảo tàng nhận được một lá thư của Basilov, rõ 
ràng là được viết ngay trước khi anh ấy rời Moscow: 


Giáo sư A. P. Kapitsa đã đưa cho tôi bản copy lá thư của các ông 
để ngày 21 tháng Giêng, 1987, gửi tới Alexander Surikov của Phim 
Xô Viết ... lôi để nghị các ông gửi cho họ càng sớm càng tốt một 
thư mới cũng về chủ để này với những thông tin chính xác sau đây: 

1) Các ông định gửi bao nhiêu người đến Liên Xô; 

2) Họ tên, chức vụ của họ, efc; 

3) Những nơi các ông định đến tham quan; 

4) Nhóm sẽ ở lại Liên Xô trong bao lâu; 

5) Liệu các ông sẽ mang máy ảnh và cassette của riêng mình; 

6) Các ông sẽ cần sự trợ giúp và hợp tác gì từ Phim Xô Viết. Có 
lẽ là nên yêu cầu sự giúp đỡ của họ thì tốt hơn; nếu không thì họ sẽ 
chẳng có lý do gì để giám sát hoặc tham gia vào công việc làm phim 


video của các ông. 


Rồi Basilov gợi ý chín địa điểm nên đến thăm với Tuva ở giữa 
danh sách. Anh ấy tiếp tục: 


Nếu các ông được phép thực hiện chương trình của mình (hoặc 
ít nhất một phần của nó), nhóm các ông chắc chắn sẽ nhận được sự 
hướng dẫn từ các chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học. 


Keller, Olson, Feynman và tôi bàn luận xem nên làm gì tiếp theo. 
Tôi nhắc lại lời khuyên của Basilov lúc nói chuyện với Gilen và tôi 
ở Ihụy Điển, rằng Sykes không nên đến Tuva dưới danh nghĩa đại 
điện của BBC: “Nếu không, Truyền hình Xô Viết sẽ can thiệp vào, và 
họ sẽ cử các đại diện đi cùng các anh ở khắp nơï”. Giờ, từ Moscow, 
Basilov lại chơi một giai điệu khác: “Có lẽ nên nhờ sự giúp đỡ của 
Phim Xô Viết thì tốt hơn; nếu không thì họ sẽ chẳng có lý do gì 
để giám sát hoặc tham gia vào công việc làm phim video của các 
ông”. Chúng tôi không có lý do để nghĩ, Phim Xô Viết có gì khác 
với Truyền hình Xô Viết, vậy làm sao chúng tôi có thể hóa giải được 
những lời khuyên trái ngược của Basilov? 

“Những lời khuyên này không hẳn là trái ngược nhau”, Tù trưởng 
nhận xét. “Nếu chúng ta chấp nhận rằng Basilov không thể viết một 
cách tự do từ Moscow, anh ta có lẽ phải diễn đạt lời khuyên của 
mình một cách cẩn thận: nếu chúng ta nhờ sự giúp đỡ của Phim 
Xô Viết, họ sẽ phải giám sát công việc của chúng ta - mà chúng ta 
không muốn điều đó”. 

Rồi tôi nhắc lại lời khuyên của người sưu tầm thảm: “Hãy ở cùng 
một nhóm bạn”. Bây giờ thì lời khuyên này trở nên rõ nghĩa. 

“Nói cách khác, không đổi ngựa giữa dòng” Keller nói. Kapitsa 
đã hất chúng tôi khỏi con ngựa Viện Hàn lâm; chúng tôi không có 
“bạn” ở Phim Xô Viết. 

Chúng tôi vạch ra một kế hoạch: lịch sự giữ Phim Xô Viết ở một 
khoảng cách, mềm dẻo giữ khả năng về một chuyến đi làm phim 
trọn gói vào năm 1988 (có nghĩa là tiền cho Phim Xô Viết); trong 
khi đó, gắng ở lại trên con ngựa Viện Hàn lâm, với “nhóm bạn” ban 
đầu của chúng tôi. Chúng tôi gửi các thư theo đường tốc hành tới 


Phim Xô Viết, Kapitsa, và Basilov, nhấn mạnh rằng chuyến đi năm 


224 - RICHARD FEYNMAN 


1987 của chúng tôi chủ yếu nhằm các mục đích liên quan với cuộc 
triển lãm; do đó chúng tôi mong rằng nó được sắp xếp bởi Viện 
Hàn lâm Khoa học. 

Ám chỉ những con ngựa của Keller đã làm hồi sinh ảo mộng Diễu 
hành Hoa Hồng của tôi. Tôi liên lạc với Hiệp hội Diễu hành Hoa Hồng 
và có được địa chỉ của Trạm bảo tồn Bashkir Curly ở Winnemuea, 
Nevada. Tôi cũng biết được phải tốn bao nhiêu để được tham gia một 
nhóm cưỡi ngựa trong buổi Diễu hành: do phí bảo hiểm trách nhiệm 
pháp lý, phí tham gia đã lên tới 35 đôla cho một ky sĩ. 

Bây giờ thì lại có việc mà chúng tôi có thể gắng được, tôi tự nhủ. 
Quảng cáo toàn quốc trên TV chỉ với 35 đôla cho một ky sĩ thì quá 
hời rồi! Hạn cuối đăng ký cho cuộc Diễu Hành 1989 là tháng Năm 
năm 1988, vậy tôi có hơn một năm để hoàn tất đề án này. Tôi có thể 
tiến hành những chuẩn bị ban đầu trong chuyến đi sắp tới của chúng 
tôi đến Tuva: tất cả những øì tôi cần làm là có được tấm ảnh màu 
của một người Tuva mặc trang phục dân tộc đang cưỡi ngựa. Cho 
dù rất tâm đắc, tôi quyết định không nói gì với Keller và Olson về kế 
hoạch này cho đến khi nó chín muồi. Rồi họ có thể quyết định xem 
Bảo tàng có muốn hiện diện trong Diễu hành Hoa Hồng hay không. 


Vào cuối tháng Ba tôi nhận được một lá thư từ Lamin: 


Xin hãy cho biết quyết định cuối cùng về kế hoạch ở thăm 
Novosibirsk và Tuva của anh... 

Giám đốc của Học viện Tuva, TS. Y. Aranchy đã đồng ý và tổ 
chức để ngày đến Tuva của chúng ta là mồng 10 tháng Bảy, không 
muộn hơn 15 tháng Bảy... Chúng ta sẽ ở đó khoảng 10 ngày... Iheo 
các đồng nghiệp Tuva của chúng tôi thì khoảng thời gian như thế 
là đủ để: 


1) 
2) 


3) 


4) 
5) 
6) 


xem tất cả các thắng cảnh ở thủ đô Kyzyl của Tuva; 

thăm Viện Ngôn ngữ, Văn học và Lịch sử Tuva và gặp các cộng 
tác viên; 

có một chuyến đi đến Arzhan [điểm khai quật của tấm đồng lớn 
từ thời Scythia thể hiện một con báo cuộn lại (được giới thiệu 
trong cuốn sách về nghệ thuật Tuva của Vainshtein và là tác phẩm 
nổi bật trong Triển lãm Những người du mục)]; 

thăm trang trại sản xuất rượu sữa ngựa; 

thăm vài địa điểm thú vị ở Tuva; 

thỏa mãn những quan tâm khác của anh liên quan tới khám phá 
Tuva và lịch sử của nó. 


...G1ờ là những giấy tờ cần thiết cho visa. Ralph thân mến, anh 


phải nộp đơn vào Đại sứ quán Xô Viết hay Lãnh sự quán Xô Viết và 


lấy một mẫu đơn xin visa đặc biệt cho khách, điền đơn, và đăng ký 


chính thức. Sau đó, anh gửi đơn xin visa đã đăng ký ấy cho tôi càng 


sớm càng tốt... Nhận được đơn này, tôi sẽ gửi giấy mời của anh theo 


con đường riêng hoặc qua Bộ Ngoại giao Liên Xô. 


Đây là bước cuối cùng để hoàn tất các thủ tục cần thiết và chính 


thức hóa chuyến viếng thăm. 


Về phía tôi, tất cả các thủ tục khác cũng như các thỏa thuận đều 


đã được hoàn tất. 


Mong sớm gặp lại anh. 


Vladimor Lamin. 


Chiếc “xe trượt tuyết thứ hai” của Lamin đã sẵn sàng khởi hành. 


Giờ đây tùy thuộc vào Phoebe và tôi có chấp nhận lên xe hay không. 


Tôi thảo luận với Tù trưởng về lời mời của Lamin khi nghỉ giải 


lao giữa các màn trống. 


226 - RICHARD FEYNMAN 


“Hiện tại ta đang gặp khó khăn ngay cả để Phim Xô Viết và Viện 
Hàn lâm Khoa học công nhận là đã nhận được các telex của chúng 
ta, ông nói. “Trái lại, ông Lamin, ở Novosibirsk, đang giải quyết mọi 
việc theo sáng kiến riêng, cố gắng giúp ta hết sức mình”. 

Tôi nhắc lại rằng, những người Mỹ duy nhất đã đến được Tuva - 
Owen Lattimore và, sau đó, ba nhà thực vật học - đều đi theo cách 
đã được sắp xếp ở Novosibirsk. “Vấn để là, Lamin chỉ có thể mời 
một trong chúng ta, tôi than. 

“Tạm thời cứ cho là, Novosibirsk là con đường duy nhất để đến 
được Tuva) Richard trả lời. “Nếu đúng là như vậy thì cậu và Phoebe 
nên đi đến đó trước cùng với Lamin và chuẩn bị mọi thứ để sau đó 
tất cả chúng ta có thể đi cùng nhaư”. 

“Đó không phải là cái cách mà chúng ta trù tính, tôi nói. Nhưng 
nếu đó là cách duy nhất để tất cả chúng ta có thể đi được, thì tôi sẽ 
làm. Dù sao, việc gửi đi đơn visa của tôi cũng chẳng phiền toái gì” 

Ngày hôm sau, tôi gửi thư xin các mẫu đơn visa đặc biệt như 
Lamin đã chỉ dẫn. Đồng thời, tôi cũng xin các mẫu đơn visa thông 
thường cho tất cả chúng tôi: tôi đã đọc thấy là ở Liên Xô mọi việc 
thường được giải quyết tức tốc vào phút chót; các du khách có kinh 
nghiệm kể rằng bạn thường nhận được visa Xô Viết chỉ một ngày 
trước khi lên đường, nên tốt nhất là điển đầy đủ các đơn của mình 
từ trước. 


Vì giấc mơ đến Tuva từ phía nam của chúng tôi vẫn chưa tắt hẳn, 
tôi cũng viết cho đại sứ quán Mông Cổ ở London.! Theo cách này 


1. Mặc dù quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Mông Cổ vừa được thiết lập vào tháng Giêng 
năm đó (1987), nhưng vẫn chưa có Đại sứ quán Mông Cổ ở Washington D.C. Do phụ 
thuộc vào Trung Quốc (và sau này là Đài Loan), Mỹ đã từ chối công nhận nền độc lập 
của Mông Cổ trong sáu mươi lăm năm. 


chúng tôi có thể mang các đơn xin visa đã điển đầy đủ tới Đại Sứ 
Quán Mông Cổ ở Moscow để giải quyết ngay tại chỗ. 

Vào cuối tháng Tư, Christopher Sykes miễn cưỡng bỏ tên của 
mình ra khỏi danh sách những người tham gia chuyến đi Tuva, vì 
anh ấy phải thực hiện các công việc đã cam kết vào mùa hè. Anh ấy 
để xuất một người thay thế tuyệt vời: Andre Singer, một chàng trai 
người Anh trẻ trung nhanh nhẹn, một giáo sư thỉnh giảng ở USC, 
ngay đối diện bên kia phố với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Singer sở 
hữu những thành tích ấn tượng: một nhà nhân chủng học được đào 
tạo bài bản, anh đã làm phim về người du mục ở Sinkiang! và ở hành 
lang Wakhan của Afghanistan, vết đứt ở Hindu Kush phân tách các 
đế quốc Nga và Anh. Singer đã đến Liên Xô vài lần và đã gặp Basilov. 

Keller mời Singer đến gặp chúng tôi ở Bảo tàng. Câu hỏi đầu 
tiên của TS. Singer là: một khi đã có người Scythia, người Hun và 
người Thổ cổ xưa, sao triển lãm không có phần về người Mông Cổ, 
phần vĩ đại nhất về “Những người du mục của hoàng để” mà ảnh 
hưởng của nó đến tận hôm nay vẫn còn cảm nhận được trong cấu 
trúc của nhà nước Xô Viết? Keller, Olson, Feynman và tôi nhận ra 
rằng chúng tôi chẳng hiểu biết gì về chủ để đang quan tâm và thống 
nhất rằng Singer chính là đối tác thích hợp của Basilov. Anh ấy đã 
ngay lập tức được tôn là giám đốc triển lãm Những người Du mục. 

Còn với kế hoạch làm phim video về những điểm khảo cổ học 
của chúng tôi, Singer đề nghị rằng đầu tiên anh ấy sẽ quay Owen 
Lattimore, chuyên gia có uy tín nhất thế giới về những người du 
mục nội Á. Singer đã quen biết riêng vị chuyên gia này. Sau đó với 


1. Bộ phim tài liệu của anh ấy Kazakhs: Những người cưỡi ngựa Trung Quốc đã được trình 
chiếu trên PBS. 


228 - RICHARD FEYNMAN 


sự hỗ trợ của một trong các sinh viên sau đại học về nhân chủng 
học của ông ấy, nhóm còn lại chúng tôi sẽ tới Tuva và tìm kiếm 
những biểu hiện đương thời của hình thái du mục như Lattimore 
đã mô tả. Nếu chúng tôi mang về được các băng video tư liệu tốt 
thì Singer có thể dùng nó để tìm tài trợ cần thiết cho một bộ phim 
tư liệu hoàn chỉnh vào năm 1988.! 

Vài ngày sau Singer liên lạc được với Basilov bằng điện thoại. 
Mặc dù việc thêm phần Mông Cổ vào triển lãm sẽ nảy sinh thêm 
rất nhiều việc, nhưng Basilov đã đồng ý - có lẽ là do kính trọng sự 
tham gia của Owen Lattimore vào dự án này. Giờ thì sẽ có hơn một 
ngàn hiện vật, bộ sưu tập lớn nhất từ trước đến nay sẽ được đưa từ 
Liên Xô sang Mỹ. 

Khi sắp sang tháng Năm, chúng tôi càng lo lắng hơn về chuyến 
đi. Chúng tôi vẫn chưa nghe thấy gì một cách chính thức từ Phim 
Xô Viết hay từ Viện Hàn lâm Khoa học. Dù vậy, tôi vẫn đặt chỗ bay 
từ Los Angeles đến Moscow vào ba ngày khác nhau trên ba đường 
bay khác nhau. Sau đó, hết ngày này sang ngày khác, tôi bật TV hàng 
giờ đồng hồ mỗi lần: Richard Secord đang trình diễn một trò giải trí 
tuyệt vời nhất trên TV từ sau vụ Watergate. Khi lời khai của Secord 
đã hết, tôi không thể làm ngơ trước sự im lặng của Moscow lâu hơn 
nữa. Hai tháng đã trôi qua kể từ khi chúng tôi thông báo với Phim 
Xô Viết và Viện Hàn lâm Khoa học rằng, chúng tôi muốn Viện Hàn 
lâm sắp xếp chuyến đi cho mình. Được Bảo tàng cho phép, tự tôi 
gọi điện cho Basilov và nói với anh ấy về sự lo lắng của chúng tôi. 


1. Singer nhắc nhở chúng tôi rằng, một cách chính thức thì du mục không còn tồn tại ở 
Liên bang Xô Viết - nhưng anh ấy tin là chúng tôi sẽ gặp được nhiều hình ảnh ở Tuva. 
Tuy nhiên, để tránh làm cho chủ nhà của mình lúng túng, chúng tôi sẽ tiếp tục nói rằng 
mục tiêu của mình là các điểm khảo cổ. 


“Tôi hiểu, Ralph”, Basilov trả lời theo cái cách trơn tru đặc trưng 
của anh ấy. “Mới đây tôi nhận được một lá thư từ bảo tàng của anh 
với thông tin này. Sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu các anh không liên 
lạc chính thức với Viện Hàn lâm Khoa học, bởi vì liên lạc chính 
thức với Phim Xô Viết sẽ lợi hơn cho các anh” 

Kế hoạch chơi với cùng “một nhóm bạn” của chúng tôi không 
vận hành được. Vì lý do gì đó, Viện Hàn lâm Khoa học không muốn 
chấp nhận chúng tôi. Chúng tôi bị kẹt với Phim Xô Viết. 

Rồi tôi bày tỏ lo lắng của mình về việc thời gian sắp hết. 

“Tôi hiểu, Ralph. Tôi vừa mới từ Anh về. Tôi sẽ tự mình tham 
gia thương thảo với Phim Xô Viết, và cố gắng đẩy nhanh tiến độ. 
Nhưng thực tế là, tôi chẳng là gì đối với họ. Họ chỉ có một đối tác, 
và đó là các anh, phía Mỹ. Tôi chỉ có thể cho họ vài gợi ý và lời 
khuyên” Basilov để nghị tập trung những nỗ lực của chúng tôi vào 
một diện hẹp hơn. 

Keller gửi một telex khác cho Phim Xô Viết: 


THƯA NGÀI SURIKOV, 


XIN HÃY THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI VỀ HIỆN TRẠNG ĐỀ 
NGHỊ CỦA CHÚNG TÔI, VÀ CHI PHÍ CỦA CHÚNG TÔI CHO 
CHUYẾN ĐI DỰ KIẾN VÀO NGÀY 28 THÁNG SÁU NĂM 1987. 
XIN XEM CÁC LÁ THƯ NGÀY 21 THÁNG GIÊNG VÀ 24 THÁNG 
BA. QUAN TÂM NHẤT TỚI CÁC PHẦN KAZAKH - KIRGHIZ, 
ALTAI - TUVA. CHÚNG TÔI NHẤN MẠNH CHUYỂN ĐI NÀY 
CHỈ ĐỂ TẠO CHẤT LIỆU VIDEO BAN ĐẦU, KHÔNG LÀM PHIM 
TÀI LIỆU THỰC THỤ. CHUYẾN ĐI NÀY LÀ CẨN THIẾT ĐỂ 
CÓ ĐƯỢC TÀI TRỢ CHO MỘT PHIM TÀI LIỆU TRỌN VẸN, SẼ 
ĐƯỢC LÀM CÙNG CÁC NGÀI VÀO NĂM 1988, XIN HÃY GỬI 
TELEX C/O EEYNMAN, 188192 CALTECH PSD. 


230 - RICHARD FEYNMAN 


Bốn ngày sau, một bức telex đến Caltech: 


THƯA TS. KELLER: 

CHÚNG TÔI MUỐN THÔNG BÁO VỚI NGÀI RẰNG, DỰ ÁN 
CỦA NGÀI, NHỮNG NGƯỜI DU MỤC ÂU-Á, HIỆN ĐANG 
ĐƯỢC CHUẨN BỊ BỞI PHIM XÔ VIẾT CÙNG VỚI VIỆN HÀN 
LÂM KHOA HỌC LIÊN XÔ. PHIM XÔ VIẾT LÀ TỔ CHỨC DUY 
NHẤT GIẢI QUYẾT CÁC PHƯƠNG TIỆN TÁC NGHIỆP CHO 
CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM PHIM Ở LIÊN XÔ. 
NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT, 

ALEXANDER SURIKOV, CHỦ TỊCH. 


Cuối cùng cũng đã đáp lại! 

Tôi bắt đầu tích cực nghiền ngẫm những tờ phiếu màu vàng 
của mình - những cụm từ Tuva trên các phiếu này đã trở thành 
những câu thánh ca mà tôi cứ xướng đi xướng lại khi bị tắc 
đường. Trên những đoạn đường thoáng, tôi hòa theo tiếng động 
cơ diesel trầm mạnh của chiếc xe bằng một màn trình diễn hát 
giọng họng rất yếu. 

Cuối tháng Năm, một cậu bé người Đức 19 tuổi đã thành công 
trong một trò mạo hiểm cho thấy việc ăn mặc như những người chăn 
cừu và lén vào Tuva xem ra có vẻ đơn giản: vào Ngày của những 
người lính biên phòng, Matthias Rust bay trên một chiếc Cessna từ 
Phần Lan sang Moscow, bay sạt Kremlin vài lần, và hạ cánh xuống 
Quảng trường Đỏ. Mặc dù cậu ta có thể đã thành công trong “sứ 
mệnh hòa bình” của mình bằng cách trao cho Gorbachev một lý do 
để sa thải vị Bộ trưởng Quốc phòng bảo thủ, Rust đã phải bóc lịch 
trong tù một thời gian vì kỳ tích của mình. 


Trong suốt hai tuần đầu tiên của tháng Sáu - giờ tới lượt Elliot 
Abrams, Albert Hakim và Fawn Hall làm chứng về Iran-Contra - cứ 
cách ngày tôi lại điện đàm với Basilov. Tới giờ, tiền điện thoại và 
telex của chúng tôi có thể đã đủ để mua một vé máy bay hai chiều 
đi Moscow, điều đó làm chúng tôi suy nghĩ, nên chăng một trong 
chúng tôi bay tiên phong và tiến hành thương thảo trực tiếp. Dù 
sao đi nữa, Basilov thông báo rằng Altai và Kazakhstan vẫn chưa 
cấp phép, còn Tuva và Kirghizia đã đồng ý rồi. 

“Tuyệt!” Tôi đáp lời, tim đập thình thịch. “Đơn xin visa của chúng 
tôi đã sẵn sàng! Hôm nay tôi sẽ gửi chúng bằng chuyển phát nhanh 
tới Đại sứ quán Xô Viết!” 

Bảo tàng ngay lập tức gửi telex cho Phim Xô Viết và để nghị xác 
nhận chính thức về chuyến đi của chúng tôi trước ngày 17 tháng Sáu. 

Ngày 17 tháng Sáu đến và đi mà không có phản hồi từ Phim 
Xô Viết. 

Thêm nhiều cuộc gọi tới Basilov, nhưng vẫn không có xác nhận 
nào của Phim Xô Viết. Cái gì đang gây ra sự chậm trễ này? Tôi đã 
buộc phải hủy hai trong ba cụm chỗ trên các chuyến bay mà tôi đã 
đặt trước. 

Thomas Luehrsen, một sinh viên sau đại học ngành nhân chủng 
học cùng đi với Andre Singer, trước đây đã từng đến Liên Xô - cũng 
như Indonesia và Trung Quốc. Cậu ấy buột miệng, “Sao các ông 
không hỏi thắng xem Phim Xô Viết muốn bao nhiêu tiền để xác 
nhận chuyến đi của chúng ta?” 

Nghe có vẻ thô, nhưng chúng tôi ở thế đường cùng rồi. 

Hôm sau, Basilov thông báo rằng Phim Xô Viết cần 50.000 rúp - 


hơn 80.000 đôla - để lo liệu cho chuyến ởi sáu tuần của chúng tôi! 


232 - RICHARD FEYNMAN 


“Họ hẳn nghĩ chúng ta là một bọn sản xuất phim Hollywood 
thành đạt nhất!” tôi nói. Chúng tôi bàn luận xem có thể chi bao 
nhiêu cho toàn bộ chuyến đi và dừng lại ở giới hạn 14.000 rúp. 
Cùng với Keller, chúng tôi nhanh chóng thảo một telex và gửi nó 
cho Phim Xô Viết: 


THƯA NGÀI SURIKOV, 

TÔI RẤT VUI ĐƯỢC BIẾT PHIM XÔ VIẾT SẼ SẮP XẾP CHUYẾN 
ĐI THU THẬP TƯ LIỆU LÀM PHIM. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHI 
14.000 RÚP ĐỂ TRẢ MỌI PHÍ TỔN (TRỪ ĂN UỐNG) CHO BẢY 
THÀNH VIÊN TRONG 30 NGÀY. 

CHUYẾN BAY TIẾP THEO DUY NHẤT CÓ THỂ CỦA CHÚNG 
TÔI ĐẾN MOSCOW NGÀY 5 THÁNG BẢY. ĐỂ NHẬN ĐƯỢC 
VISA ĐÚNG LÚC, HÃY GỬI NGAY THƯ MỜI ĐẾN TÔI BẰNG 
TELEX HOẶC ĐIỆN TÍN XÁC NHẬN CHUYẾN ĐI VỚI TÊN 
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA: GLEN COWAN, RICHARD VÀ 
GWENETH FEYNMAN, PHOEBE KWAN, RALPH LEIGHTON, 
THOMAS LUEHRSEN, VÀ JAMES OLSON. (ÔNG SYKES KHÔNG 
THỂ THAM GIA.) 

NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT. 


PETER KELLER C/O RICHARD FEYNMAN 188192 CALTECH PSD 


Không hồi âm. 

Tôi lại gọi cho Basilov. Anh ta nói chuyến đi của chúng tôi đang 
được giải quyết bởi một phụ nữ tên là Marina, và cho chúng tôi số 
điện thoại của bà ấy ở Phim Xô Viết. Hạn cuối để hủy chỗ đã đặt 
của chúng tôi từ Los Angeles đi Moscow chỉ còn một ngày nữa. 


Tuyệt vọng, tôi đã gửi đi bức telex sau: 


CHÚ Ý! KHẨN: NẾU NHƯ CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC 
THƯ MỜI CHÍNH THỨC CỦA CÁC VỊ HÔM NAY, CHÚNG TÔI 
SẼ MẤT CHỖ MÁY BAY. 


Tối hôm đó, tôi gọi điện đến Phim Xô Viết và nói chuyện với 
Marina, Tù trưởng khuyên tôi nên thân thiện (thân thiện làm dịu 
căng thẳng, ông nói), mặc dù chúng tôi đã tức phát điên lên với cách 
hành xử của Phim Xô Viết. Tôi hỏi Marina về tình trạng chuyến đi 
của chúng tôi. 

“Chúng tôi, tại thời điểm này, đang sắp xếp mọi việc” bà ấy nói. 

“Bà có thể làm ơn cho tôi biết chúng tôi phải trả bao nhiêu cho 
chuyến đi này?” 

“Tôi không biết chính xác” Marina đáp. “Có lẽ 28.000 hay 29.000 
rúp - có thể hơn”. Bà ta cứ như là Mafa định giá bảo kê cho một 
cửa hàng pizza. 

“Chúng tôi chỉ có 14.000 rúp để chỉ trả) tôi phản ứng một cách 
buồn rầu. “Vì sao lại tốn nhiều như vậy?” 

“Anh sẽ cần thêm vé. Anh sẽ cần thêm đổ đạc...” Cái bóng ma 
của Marina và băng côn đồ Phim Xô Viết cứ bám theo chúng tôi 
- do chúng tôi chi trả, không ít hơn - chọc tức tôi. Dù vậy, tôi vẫn 
cố tỏ ra thân thiện. 

Marina hẳn đã nghĩ tôi là một thằng ngốc. 

Sáng hôm sau, Tù trưởng gọi tôi. 

“Này, anh bạn, có một bức telex của Phim Xô Viết đến sáng nay... 

“Thật à?” 


“Ù, để tôi đọc nó cho cậu nghe: 


234 - RICHARD FEYNMAN 


“THƯA TS. KELLER, 


BỨC TELEX NÀY LÀ ĐỂ XÁC NHẬN RẰNG GLEN COWAN, 
RICHARD VÀ GWENETH FEYNMAN, PHOEBE KWAN, RALPH 
LEIGHTON, THOMAS LUEHRSEN, VÀ JAMES OLSON ĐÃ ĐƯỢC 
MỜI THAM GIA CHUYỂN ĐI THU THẬP TƯ LIỆU LÀM PHIM 
TẠI LIÊN XÔ TỪ 5 THÁNG BẢY ĐẾN 10 THÁNG TÁM. VỀ VIỆC 
NÀY, XIN HÃY GỬI SỐ TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG 14.000 RÚP Ở TỶ 
GIÁ RAXEEE HIỆN TẠI VÀO TÀI KHOẢN #179562 CỦA NGÂN 
HÀNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI” 


“Thật kỳ lạ, Tù trưởng” tôi nói. “Tôi vừa nói chuyện với Marina 
tối hôm qua, và bà ta bảo rằng chúng ta sẽ phải trả cho chuyến đi 
nhiều hơn hai lần con số đó”. 

“Cậu nói chuyện với bà ta khi nào?” 

“Lúc nửa đêm, giờ của ta - 11 giờ sáng ở Moscow” 

“Rồi, bức telex này được gửi đi lúc 4 giờ 45 chiều ở Moscow và 
đo Surikov ký. Tôi nghĩ ông ta đã bác bỏ ý kiến của Marina. Tôi 
nghĩ chúng ta ổn rồi!” 

“Hy vọng là như vậy, Tù trưởng”. 

“Hãy gọi cho Keller bên Bảo tàng xem ông ấy nói gì” 

Keller khuyên chúng tôi liên lạc với Sylvan Marshall, luật sư ở 
Washington D.C., người đã giúp ông thương thảo bản nghị định 
thư với những người Xô Viết. Tôi đọc bức telex của Phim Xô Viết 
cho ông Marshall nghe, và hỏi ngay về cái tỷ giá “RAXEEE” được 
nêu trong bức telex này. 

“Tất nhiên, có một tỷ giá chính thức - khoảng 1,65 đôla ăn một 
rúp. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe về tỷ giá RAXEEE'. 


Rồi tôi kể với Marshall về sự không ăn khớp giữa cuộc nói chuyện 
của tôi với Marina và bức telex từ Surikov. 


Marshall khuyên chúng tôi gửi ngay bức telex sau đây: 


THƯA NGÀI SURIKOV, 

CẢM ƠN NGÀI ĐÃ GỬI LỜI MỜI CHO CHUYẾN ĐI TỪ 5 
THÁNG BẢY ĐẾN 10 THÁNG TÁM. CHÚNG TÔI SẴN SÀNG 
CHUYỂN SỐ ĐÔLA MỸ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 14.000 RÚP. XIN 
HÃY KHẲNG ĐỊNH BẰNG TELEX HÔM NAY RẰNG SỐ TIỀN 
NÀY LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI PHẢI TRẢ CHO CHI 
PHÍ TỔNG THỂ (TRỪ ĂN UỐNG) CHO TOÀN BỘ CHUYẾN ĐI 
Ở LIÊN XÔ. KHÔNG CÓ CÁC NGUỒN TIỂN BỔ SUNG. THÊM 
NỮA, HÃY XÁC NHẬN NHỮNG KHU VỰC MÀ CHÚNG TÔI 
SẼ THĂM. CẨN TRẢ LỜI NGAY. 

NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT, 


PETER KELLER C/O RICHARD FEYNMAN 188192 CALTECH PSD. 


Trong khi chúng tôi đợi trả lời của Phim Xô Viết, Tù trưởng đã 
luận giải tỷ giá RAXEEE là gì: “Rõ ràng là không có cách nào để 
xóa cái gì đó trên máy telex, nên anh đành cứ viết EEE sau chỗ bị 
lỗi. Và như thế, RAXEEE chỉ là một chỗ lỗi” 

Trong khi tôi cố gắng thuyết phục hãng hàng không giữ chỗ cho 
chúng tôi thêm một ngày nữa, chúng tôi căng thẳng chờ đợi trả lời 
của Phim Xô Viết. Sáng hôm sau tôi điện thoại cho người quản lý 


máy telex của Caltech. Vâng, có một telex cho chúng tôi: 


LIÊN QUAN VỚI CHUYẾN ĐI THU THẬP TƯ LIỆU LÀM PHIM CỦA 
CÁC NGÀI, CÁC NGÀI CÓ THỂ GỬI SỐ TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG 


236 - RICHARD FEYNMAN 


10.000 RÚP VÀO TÀI KHOẢN MANG SỐ #179562 CỦA NGÂN HÀNG 
KINH TẾ ĐỐI NGOẠI. PHẦN CÒN LẠI SẼ ĐƯỢC THƯƠNG THẢO 
KHI CÁC NGÀI ĐẾN MOSCOW VÀO 5 THÁNG BẢY. 


Giờ thì chúng tôi đã chắc chắn rằng Phim Xô Viết là một băng 
mafa Ngai 

“Tè vào chúng!” Tù trưởng cười mỉa. “Tôi sẽ chẳng dây dưa gì với 
Phim Xô Viết nữa!” Tôi để nghị gửi cho Surikov một bức telex bốn 
chữ: HÃY XUỐNG ĐỊA NGỤC. Nhưng Andre Singer, vừa mới quay 
về từ chuyến làm phim Owen Lattimore, khuyên chúng tôi rằng theo 
thói quen mua bán ngoài chợ ở vùng Trung Á, thì chúng ta không 
thể là những người bỏ cuộc mặc cả: chúng ta phải ép cho phía bên 
kia làm việc ấy. Tù trưởng ngay lập tức đồng ý với ý kiến đó. Hơn 
nữa, Phim Xô Viết vẫn là cơ hội tốt nhất để chúng tôi cùng nhau 
đến được Tuva - chúng tôi không thể gác kiếm bây giờ! Chúng tôi 
gửi đi bức telex sau: 


THƯA NGÀI SURIKOV 


THẬT KHÔNG MAY, 14.000 RÚP LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ 
CHÚNG TÔI CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC. TẤT NHIÊN CHÚNG 
TÔI KHÔNG THỂ ĐẾN MOSCOW NẾU BIẾT RẰNG SỐ TIỀN 
CHÚNG TÔI PHẢI TRẢ VƯỢT QUÁ NGÂN QUỸ CỦA MÌNH, 
NÊN CHÚNG TÔI ĐÃ HỦY ĐẶT CHỖ CỦA MÌNH CHO 
CHUYỂN BAY NGÀY 5 THÁNG BẢY. CHÚNG TÔI SẼ RẤT 
BIẾT ƠN NẾU NGÀI CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH LIỆU CHUYẾN 
ĐI PHẢI HỦY BÂY GIỜ HOẶC VẪN CÒN MỘT HÀNH TRÌNH 
HẠN CHẾ HƠN VỚI 14.000 RÚP. 


DÙ KẾT QUÁ RA SAO, CHÚNG TÔI CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC 
NGÀI, NHẤT LÀ MARINA, MÀ RALPH ĐÃ GẶP TRÊN ĐIỆN 


THOẠI, VỀ NỖ LỰC CỦA CÁC NGÀI TRONG VIỆC CỐ GẮNG 
GIÚP CHÚNG TÔI. 


NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT, 
PETER KELLER C/O RICHARD EEYNMAN 188192 CALTECH PSD 


Một tuần trôi qua không có phản hồi. Con ngựa mà chúng tôi 
được bảo là hãy cầm cương và cưỡi đến Tuva đã phi nước đại đi 
mất đến những đồng cỏ xanh hơn. 


238 - RICHARD FEYNMAN 





Hhững chàng 
cnn hỏi Entnlinn 


Không lâu sau ngày 4 tháng Bảy, tôi nghe thấy một 
bản tin trên Nafional Public Radio về Liên hoan Phim 
Quốc tế Moscow. Bỗng nhiên Moscow trở thành điểm 
đến. Nước Nga thời thượng. Các ngôi sao điện ảnh 
từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về Quảng trường Đỏ. 
Gorbachev trở thành một ngôi sao truyền thông, lấy 
đi vị trí nổi bật của Ronald Reagan, người đang sa lầy 
trong vũng bùn Iran-Contra. 

Liên hoan được tổ chức bởi Ủy ban Quốc gia 
Xô Viết về Nghệ thuật Điện ảnh (Goskino) và cơ 
quan trực thuộc của nó, Phim Xô Viết. “Ihảo nào 
mà chuyến đi của chúng ta bị bỏ rơi; tôi nói với 
Richard. “Với Phim Xô Viết, việc sắp xếp một chuyến 
cắm trại cho các cộng tác viên nghiên cứu Bảo tàng 
xem những người du mục ở một nơi hẻo lánh thì 


chỉ toàn là phiền toái và không lợi bằng sắp xếp các 


le 


khách sạn năm sao cho những người nổi tiếng thế giới đến xem 
phim ở Moscow'. 

Chúng tôi tới ngôi nhà bên bờ biển của Richard ở Mexico để nghỉ 
ngơi và thư giãn. Hằng ngày, Tù trưởng dạo bộ khá lâu trên bãi biển 
và làm việc mà ông thích nhất - đó là suy nghĩ. 

Một buổi chiều, ông loạng choạng vào nhà và rơi phịch xuống 
chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách. “Anh bạn, tôi là một anh hùng 
thực thự? ông nói, hết sức mệt mỏi. 

“lôi biết điều đó chứ, Tù trưởng; nhưng, cái gì làm ông nói ra 
như vậy vào lúc này?” 

“Tôi vừa mới cứu một cậu bé Mexico và hai người đàn ông tham 
gia cứu cậu ấy, khỏi bị chết đuốt”. Tôi không thể tưởng tượng được, 
bằng cách nào Tù trưởng, một người vừa trải qua cuộc đại phẫu 
ung thư lần thứ ba chỉ chín tháng trước (và trong nhiều năm đã bị 
chứng loạn nhịp tim và huyết áp cao đeo bám), lại có thể vượt qua 
được một thử thách như vậy. Nước ở khu Playa de la Mision trên 
bờ “Thái Bình Dương” thì có khi nào yên ả đâu. 

“Nhưng đó không phải điều tổi tệ nhất” ông tiếp tục. “Để cảm 
tạ tôi, những người phụ nữ trên bãi biển đã mời tôi mấy con sò 
sống với sốt cay. Tôi tưởng mình chẳng bao giờ có thể nuốt được” 

Khi chúng tôi quay lại Pasadena, một lá thư đang đợi tôi. Lamin 
thông báo rằng văn phòng visa địa phương không thể xem xét visa 
của chúng tôi cho đến khi ông trở về từ Nhật. (Ông ấy thăm Osaka 
hai tháng cùng với một triển lãm Xô Viết khác.) “Xe trượt tuyết” 
thứ hai của chúng tôi cũng bị ách lại. 

Vài tuần sau, Richard và tôi đến gặp TS. Keller và Giáo sư 


Gary Seaman của USC để bàn về những sự kiện sắp tới. Giáo sư 


240 - RICHARD FEYNMAN 


Seaman tổ chức một cuộc hội thảo vào cuối tháng Chín để phối 
hợp các kế hoạch cho cuộc triển lãm, hội nghị chuyên đề của nó 
và liên hoan phim tài liệu về những người du mục Âu-Á. Ý tưởng 
của Seaman là mời Owen Lattimore và Richard Feynman làm chủ 
tịch danh dự của hội thảo (thật là một buổi gặp mặt với những 
người xuất chúng!), Kapitsa và Basilov đại diện cho Viện Hàn lâm 
Khoa học Liên Xô, và Surikov đại diện cho Phim Xô Viết. Nếu 
như mọi chuyện diễn ra tốt đẹp - đó là, Surikov có chuyến thăm 
Disneyland - thì chúng tôi có thể khởi động lại chuyến đi đã dự 
định và tới Tuva vào tháng Mười. 

Tôi cũng để nghị mời Maxim Munzuk tới hội nghị. “Biết đâu 
Munzuk đủ sức để kéo chúng ta đến Tuva; tôi nói. “Ít ra anh ấy có 
thể nhìn thấy Hollywood và làm một vòng Viện Hàn lâm nghệ thuật 
và khoa học Điện ảnh, nơi đã trao cho Dersu Uzala giải Oscar mà 
có lẽ anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy” 

“Với tôi thì việc đó được thôi; TS. Keller nói. “Nhưng Kapitsa đã 
yêu cầu là vợ ông ấy sẽ đi cùng, và Bảo tàng đã đồng ý chi vé máy 
bay cho bà ấy - vậy là lại thêm một vé hạng nhất tới Los Angeles. 
Ngoài ra, Kapitsa và Basilov đã ba bốn lần yêu cầu chúng tôi gửi lại 
giấy mời - nó cứ bị thất lạc ở đâu đó trên đường đi. Tôi không thấy 
làm thế nào để có cơ hội cho ai đó từ Tuva”. 

Chúng tôi vẫn cứ thử mời, nhưng Keller đã đúng: Munzuk đã 
không thể chấp nhận lời mời của chúng tôi. Surikov xin thứ lỗi về 
việc này, nói răng ông ta đã có những cam kết từ trước. 

Sắp sang tháng Chín, Bảo tàng liên hệ với bộ phận lễ tân của 
Hạt Los Angeles. Gia đình Kapitsa và Basilov sẽ được đưa đi quanh 


Los Angeles bằng một chiếc limousine đặc biệt; lịch hoạt động của 


1Ø - 2⁄4I 


họ bao gồm một lễ đón tiếp đặc biệt ở Ban Lãnh đạo của Hạt, vài 
bữa tiệc tối sang trọng, và, tất nhiên, mua sắm ở khu Beverly Hills. 

Ý tưởng của Richard là tiếp đãi nhà Kapitsa không như những 
khách VIP mà như những người bình thường. Ông sẵn sàng mời 
họ nghỉ ở nhà mình (Basilov sẽ ở một nhà hàng xóm nào đó), và 
đưa họ đi cắm trại - để chỉ cho ngài Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm 
Khoa học thấy cách thức mà chúng tôi thích đi du ngoạn ở Tuva. 

Bảo tàng lấy phòng cho các vị khách đặc biệt của mình ở Khách 
sạn Bel Air, ẩn mình giữa khu nhà dân đẹp nhất của Los Angeles. 

Những người Xô Viết đến Los Angeles vào một tối thứ Bảy, và 
TS. Keller đã ra đón họ ở sân bay. Ngay lập tức thấy rõ vì sao Điều 
21 của nghị định thư nhấn mạnh, “Với phái đoàn chính thức của 
Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, khách sạn và vé máy bay phải là 
hạng nhất”: vòng bụng của Kapitsa ít nhất là 127cml 

Pyotr Kapitsa, bố của Andrei, đã đoạt giải Nobel vật lý năm 1978 
về những nghiên cứu của ông vào những năm 1930.! Yêu cầu đầu 
tiên của Andrei với Keller là giúp ông ta lấy tiền bằng điện tín từ 
một nhà băng Thụy Điển. 

Trong khi gia đình Kapitsa thư giãn ở khách sạn vào ngày Chủ 
nhật, tôi dẫn Basilov đi quanh Los Angeles. Khi chúng tôi đi loanh 
quanh các vùng lân cận đa dân tộc, tôi có thể thấy là Vladimir đang 
sốt ruột: anh ấy muốn thực hiện mục tiêu của mình, đó là bơi ra 
từ bờ phía đông của Thái Bình Dương (anh ấy đã từng bơi ở gần 
Vladivostok), nên chúng tôi đi về phía bãi biển Venice và bơi ào một 
cái ở vịnh Santa Monica chẳng sạch sẽ gì vì ô nhiễm. 


1. Rất nên đọc tóm tắt tiểu sử đặc sắc của Kapitsa bố trong Bách khoa toàn thư Britannica 
(xuất bản lần thứ 15) 


242 - RICHARD FEYNMAN 


Tối hôm đó, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, TS. Black và 
vợ ông, TS. Black (Vợ ông cũng có bằng tiến sĩ.) chiêu đãi những 
người Xô Viết. 

Ngày hôm sau, thứ Hai, gia đình Kapitsa được dẫn đi xem xưởng 
nghề của hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng Harold và Erica Van Pelt. Trong 
khi đó, Basilov tới viện Bảo Tàng để bắt đầu bàn về cuộc triển lãm. 

Tối hôm đó tới lượt nhà Feynman chiêu đãi những người Xô Viết. 
Bắt chước Bảo tàng, Gweneth thuê hai người chủ hàng ăn cao cấp, 
lấy ra bộ đồ ăn bằng bạc đẹp nhất của mình, và chuẩn bị cả ngày 
cho bữa ăn. Chiều muộn, tôi lái xe của bố vợ đến khách sạn. (Xe 
của tôi quá nhỏ và không có điều hòa.) Tôi gõ cửa phòng Basilov, 
đánh thức anh giữa giấc ngủ sâu. Irong khi Vladimir mặc quần áo, 
tôi sang phòng bên để gọi gia đình Kapitsa. 

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô mặc một chiếc áo 
sơ-mi ngắn tay cũ có thể là sản phẩm của K-Mart những năm 60. 
Nhìn thấy tôi với sơ-mi trắng và cra-vat quấn quanh cổ, Kapitsa hỏi, 
“Anh có nghĩ là Giáo sư Feynman sẽ không vui nếu tối nay chúng 
tôi ăn mặc không trang trọng lắm?” 

“Không có vấn để gì đâu” Tôi trả lời một cách vui vẻ. Tôi gọi 
điện ngay cho Tù trưởng và nói với ông tin vui này. 

Basilov xuất hiện ngay - áo khoác và cra-vat - và chúng tôi lái xe về 
Pasadena. Trên đường đi, chúng tôi trao đổi đôi chút về Tuva. Tôi định 
nói, “Tại sao ông lại đẩy chúng tôi sang Phim Xô Viết?” nhưng đã kịp 
giữ miệng: có thể Kapitsa sẽ tự mình giúp chúng tới tới được Tuva - 
giờ ông đã tự chuyển việc ấy đến California. Điều đó sẽ tùy thuộc vào 
việc ông ấy ăn ý với Richard tới mức nào. Được khích lệ bởi cách ăn 
mặc xuêể xòa của Kapitsa, tôi nhắc đến ước muốn của Feynman được 
đến thăm Tuva như một người bình thường hơn là một khách VIP. 


18 - 244 


Kapitsa mỉm cười. “Để bảo vệ danh tính của Feynman, chúng tôi 
có thể làm cho ông ấy một visa dưới cái tên Fenimore Cooper! ông 
ấy nói, lưu ý sự tương tự về tên gọi giữa Tù trưởng và một nhà văn Mỹ 
(tôi chưa bao giờ nghe về nhà văn này, tôi ngượng ngùng thừa nhận.) 

Buổi tối đã diễn ra tuyệt vời. Với sự vui vẻ của Gweneth, Kapitsa 
kể dài dòng những câu chuyện khó tin về các cuộc thám hiểm tới 
châu Phi và Nam Cực, các cuộc phiêu lưu ở Alaska (ông ta đã ở đó 
với tư cách cố vấn của một tập đoàn xây dựng đường ống Alaska), 
và chuyến thăm của ông tới một cơ sở tầng đất cái đóng băng vĩnh 
cửu ở - một nơi không ngờ tới - Arizona. Chỉ một lần này, Feynman 
đành phải đệm theo “Thật sao?” và “Ihật khó tin!” 

Andrei và Richard ngay lập tức trở thành bạn. Họ bàn về đủ vấn 
đề, kể cả những trải nghiệm không mấy dễ chịu của Richard ở Italia 
và Phần Lan với các đoàn khoa học Xô Viết đầy những mật vụ KGB. 

“Viện Hàn lâm Khoa học đã từng bị Mafia Moscow điều khiển, 
Andrei nói. “Nhưng giờ thì khá hơn rồi. Chúng tôi đã tống khứ hết 
mật vụ KGB”. 

Tôi lưu ý rằng mặc dù Brezhnev đã bắt Sakharov đi đày ở Gorky, 
Viện Hàn lâm Khoa học chưa bao giờ rời bỏ Sakharov, vẫn trả ông 
lương hưu hàng tháng và giữ nguyên căn hộ cũng như nhà nghỉ của 
ông dành đợi ông trở về. 

Feynman vẫn cứ không thoải mái với ý tưởng chính thức thăm 
Moscow và gặp các nhà khoa học, ngay cả sau khi đã thăm Tuva. 
“Tuy nhiên có một số nhà khoa học mà tôi rất quan tâm đến công 


trình của họ); ông nói. 


1. James Fenimore Cooper (1789-1851) là nhà văn nổi tiếng người Mỹ, chuyên viết tiểu 
thuyết lịch sử - ND 


244 - RICHARD FEYNMAN 


“Ông có thể gặp riêng họ” Andrei đáp lời “Ralph đã nói với tôi 
rằng ông muốn đến thăm Tuva một cách lặng lẽ thế nào. Chúng 
tôi thậm chí đã bàn tính việc cấp cho ông một visa dưới cái tên 
Fenimore Cooper†” 

Tù trưởng rất thích ý tưởng này. Mọi người mỉm cười - kể cả 
Basilov, anh ấy chỉ chực chìm lại vào giấc ngủ sâu của mình. 

Khi lái xe đưa những người Xô Viết trở lại khách sạn, tôi hỏi họ 
muốn xem øì ở California - Công viên Quốc gia Yosemite chẳng hạn? 

“Tôi vẫn luôn muốn được xem Yosemite” Andrei nói. “Chúng tôi 
sẽ rất, rất vui nếu có thể đến đó: 

“Tôi sẽ nói với Bảo tàng và cố thu xếp việc này, Tôi đáp lời. 

“Chúng tôi cũng muốn xem Oakland? Andrei nói. 

“Oakland? Tôi chẳng biết thứ gì ở Oakland ngoài Quảng trường 
Jack London. 

“Đó chính là cái mà chúng tôi muốn nhìn thấy. Jack London rất 
nổi tiếng ở Liên Xổ” 

“Tôi có thể hiểu được điều đó, tôi nói, cố lấy lại khí thế sau 
cái lần để lộ ra sự thiếu hiểu biết đáng xấu hổ trước đây của 
mình. “Tôi đã đọc Tiếng gọi nơi hoang đã khi còn ở trung học 
phổ thông”. 

Hôm sau tôi gọi cho Bộ phận Xô Viết ở Bộ Ngoại giao, và được 
biết là chúng tôi có thể đưa những người Xô Viết đi bất cứ đâu 
trong nước Mỹ, miễn là chúng tôi thông báo nơi sẽ đến. Thế là tôi 
gọi điện cho Bảo tàng và được chấp nhận để đưa gia đình Kapitsa 
tới Yosemite và Oakland. 

Hôm sau TS. Keller và tôi dẫn những người Xô Viết đi quanh 
Disneyland. Andrei ghi lại mọi thứ vào chiếc máy quay Sony Video 


18 - 245 


8 mà ông ấy đã mua ở Nhật trong một chuyến đi gần đây. Irong khi 
chúng tôi bàn luận về các hệ video, Andrei kể lại nguyện vọng của 
cậu em trai Sergei của mình. Cậu này phụ trách một chương trình 
tivi về khoa học thường thức cho thanh thiếu niên ở Liên Xô và 
muốn tìm một bộ chuyển đổi cho cái anten đĩa vệ tỉnh của mình để 
có thể thu được các kênh trên dải Ku mới. Gia đình Kapitsa thường 
xuyên xem các đài truyền hình Mỹ và Tây Âu, ghi lại các chương 
trình của BBC và các đài khác trên các máy thu video đa hệ của họ. 
(Hai hôm sau tôi đã tìm thấy một bộ chuyển đổi như vậy.) 

Vào thứ Sáu mọi người đi sang USC để tham dự hội thảo do 
giáo sư Seaman tổ chức. Thật tiếc, Owen Lattimore không thể có 
mặt: ông đã bị đột quy vài tuần sau cuộc phỏng vấn với Andre 
Singer, và không thể nói được. Vì thế, Richard Feynman là chủ tịch 
danh dự duy nhất của hội thảo. Lời khai mạc của ông, đọc trong 
bữa sáng thuộc chương trình làm việc, đã điểm lại một cách ngắn 
gọn những sự kiện dường như không tưởng đã dẫn đến cuộc tụ 
hội quốc tế đó. 

Trong khi TS. Keller đọc lời chào mừng riêng của mình, Basilov, 
ngổi bên trái tôi, nhoài người sang và nhờ tôi giúp anh ta một 
việc: theo phép xã giao Nga, khi một người nói về người khác một 
cách trịnh trọng thì người nói phải dùng tên riêng và tên đệm, 
chứ không dùng họ. Ví dụ, Basilov gọi Kapitsa, sếp của mình, là 
“Andrei Petrovich”. Basilov không nhớ tên đệm của bà Kapitsa, và 
quá ngượng để hỏi bà điều đó. Là một người Mỹ, tôi có thể gọi bà 
ấy là “bà Kapitsa” mà không bị cho là bất lịch sự. 

“Bà Kapitsa;› tôi nói, “Tôi rất muốn được biết tên đệm của bà” 

“Ồ, được thôï” bà trả lời, “anh có thể cứ gọi tôi là Eugenia - hay 
Zhenia, nếu anh thích”. 


246 - RICHARD FEYNMAN 


Tôi cười thầm khi nghĩ đến sự thất vọng của Basilov về kế hoạch 
khó xử của mình. Dù sao, tôi nghĩ là mình gắng giúp anh ta thì tốt 
hơn, nên tôi nói. “Cảm ơn bà, Eugenia. lôi biết tên đệm của chồng 
bà là Petrovich; tôi chỉ muốn biết là với trường hợp của phụ nữ thì 
thế nào” 

“lên đệm của tôi là Alexandrovna, bà nói. “lên của bố tôi là 
Alexander”. 

“Tôi hiểu, tôi nói, nháy mắt với Basilov, anh ấy chỉ hơi gật đầu 
ra hiệu. 

Sau bữa sáng, những người tham gia hội thảo đi ngang qua phố 
sang Bảo tàng. Tù trưởng khá mệt nên tôi đưa ông về nhà. 

Tối hôm đó có buổi tiếp đãi chính thức tại gia đình Black dành 
cho những người tham gia hội thảo. Có nữ tiếp viên, nơi đỗ xe, 
giải trí bằng một cặp balalaika, và rất nhiều trứng cá, bánh blintze, 
và những món ngon khác của Nga - chưa nói đến một lượng dư 
đã vodka và các thức uống có cồn khác. Trong số nhiều món quà 
tặng cho các vị khách danh dự có chiếc “Chìa khóa vào Hạt; thật 
quá phô trương. 

Richard dành gần cả buổi tối để nói chuyện với Giáo Sư Li Youyi 
của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc về lịch sử và khoa 
học Trung Quốc. Tù trưởng rất quan tâm đến việc làm thế nào mà 
Trung Quốc đã tiến bộ rất sớm về khoa học như thế, nhưng sau 
đó lại bị lún sâu vào mê tín. Ông đã đọc khá nhiều về vấn để này, 
và TS. Li rất vui. 

Họ cũng nói về Tuva. TS. Li cho biết có khoảng vài ngàn người 
Tuva sống ở dãy Altai, phía cực bắc của Sinkiang, gần biên giới 
Mông Cổ, và nói chắc rằng ông ấy có thể sắp xếp cho chúng tôi 
một chuyến đi đến nơi đó. Khi Richard kể với tôi về tin này, tôi 


18 - 247 





Nhà tổ chức quốc tế các triển lãm bảo tàng đang thưởng thức một cốc nước 
đá cùng trợ lý của mình tại buổi tiếp đón các khách VIP Xô Viết. (Được sự 
cho phép của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên hạt Los Angeles.) 


nói, “Tuyệt! Những người Tuva ở Sinkiang có lẽ ít bị phá phách bởi 
những người bên ngoài hơn là những người Tuva ở trong Tuva. Và 
trên đường đi lên phía bắc từ Ủrũmchi, chúng ta có thể dừng lại và 
đặt một đài kỷ niệm cho trung tâm fhực thụ của châu Á”1 

Khi Phoebe và tôi chuẩn bị rời buổi chiêu đãi, tôi hỏi gia đình 
Kapitsa xem hôm sau họ thích tham dự hội thảo ở USC, hay đi xem 
vài danh thắng ở Los Angeles. Câu trả lời được nhấn mạnh là: họ 
muốn được xem các danh thắng - nhất là Bảo tàng J. Paul Getty. 


1. Nếu độc giả không để ý, xin xem lại chú thích ở trang 88. 


248 - RICHARD FEYNMAN 


Tôi biết rằng thường thì muốn vào Bảo tàng Getty phải đăng ký 
trước. Các phòng trưng bày của bảo tàng này được đặt trong một 
bản sao của một biệt thự Roman, được xây trên đỉnh một khu để 
xe. Vì thế, khi tôi đến đón gia đình Kapitsa vào ngày hôm sau, tôi 
đã nói họ mang theo “Chìa khóa vào Hạt” 

Khi chúng tôi đến Bảo tàng Getty, bảo vệ hỏi tên tôi. Tôi nói. 
“Leighton 

“Tôi không thấy tên ông trong danh sách đăng ký, ông Leighton, 
anh ta nói. 

“Tôi không có thời gian để đăng ký” tôi nói. “Vừa tối hôm qua các 
vị khách mới hỏi tôi xem liệu họ có thể thăm bảo tàng tuyệt vời của 
các anh không. Họ đến từ Liên Xô, và sẽ ở Los Angeles chỉ vài ngày” 

“Tôi rất tiếc, nhưng nếu không đăng ký trước thì các ông không 
thể vào”. 

Tôi lấy ra chiếc chìa khóa cầu kỳ từ cái hộp trang trọng của nó. 
“Cái này có giúp được gì không?” Tôi hỏi. 

“Vào đi; người bảo vệ nói với một thái độ không dễ chịu lắm. 
“Hãy bảo những người Nga nên biết sống hòa thuận” 

KapIfsa cười. 

Hôm sau, tất cả những người tham gia hội thảo được đưa đi thăm 
Santa Catalina, một hòn đảo nằm cách Los Angeles 25 dặm về phía 
tây nam, ở đây USC có một trạm nghiên cứu. Thuyền đi mất chín 
mươi phút qua biển nước sóng vỗ bập bềnh. Mặt trời chọc thủng 
tầng mây khi chúng tôi rời thuyền và đi về nhà hàng dùng bữa trưa 
đã được đặt trước. 

Chúng tôi không thể không để ý đến một nhóm đàn ông hoạt náo 
đang ngồi uống bia phía ngoài trên một sàn gỗ rộng. Tất cả bọn họ 


18 - 2⁄49 


đều mang các bộ đồ cao bồi - mũ, quần, ủng, đinh thúc ngựa - cứ 
như trong phim ảnh. Nhưng khi tôi nghe lỏm được câu chuyện của 
họ thì tôi đã lặng đi vì kinh ngạc: không phải tết dây da thuộc hay 
quăng dây bắt các con vật, mà họ nói về lãi suất, bất động sản, và 
những đầu tư gần đây nhất trên phố Wall. 

Trong đám cao bồi thành thị này nổi lên hai nhân vật đặc biệt. 
Một là anh chàng râu mép rậm người Mexico-Mỹ, tự hào về tài sản 
của mình, mang cái mũ to vành rộng - giống như Pancho Villa.! 
Người kia, một người có tuổi, trông như ông ta vừa kết thúc một 
ngày thăm dò khoáng sản vất vả, đang huyên thuyên một câu chuyện 
điên rổ nào đó, làm mọi người cười nghiêng ngả, thì bỗng nhiên 
ông ta nhìn thấy Tù trưởng và nói, “Này Dickl” 

Khuôn mặt của Richard sáng lên. “Zorth!” ông kêu to. Đó là 
Jirayr Zorthian, một nghệ sĩ Altadena lập dị mà Richard đã quen 
biết nhiều năm. 

Cuộc hội ngộ không thể đẹp hơn ngay cả nếu nó đã được sắp 
đặt từ trước. 

Trong khi Kapitsa thích thú quay video về những dấu vết còn lại 
này của nền văn hóa du mục châu Mỹ, Basilov đứng nghiêm chụp ảnh 
cùng một cao bồi gầy yếu đang hôn vào má anh. Những chàng cao 
bồi bảo thủ về chính trị ngay lập tức trở thành những nhà ngoại giao 
công dân, rút các đồ trang trí trên mũ của họ ra để trao đổi. Những 
chiếc mũ cao bổi của nửa tá thành viên Los Caballeros giờ được trang 
trí thêm bằng những chiếc ghim từ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. 


1. Tên thật là Jose Doroteo Arango Arambula (1878-1923), một lãnh tụ cách mạng của 
Mexico - ND 


250 - RICHARD FEYNMAN 





Thư mời dién ròi 


Trên đường quay về từ đảo Catalina, Andrei Kapitsa 
đã hứa rằng chính ông ấy sẽ lo liệu để Viện Hàn lâm 
Khoa học Liên Xô sắp xếp chuyến đi Tuva cho Richard, 
Gilen và tôi - cùng với Gweneth Feynman, Phoebe Kwan 
và Thomas Luehrsen. Ông để nghị mỗi người chúng tôi 
viết họ tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của mình; 
chúng tôi có thể gửi sau cho ông danh sách chi tiết 
những danh thắng muốn đến thăm ở Tuva. Chúng tôi 
sẽ đi vào tháng Năm hoặc tháng Sáu năm 1988. 

Vì Richard vẫn còn mệt sau cái hôm ở Catalina nên 
ông đã rút lui khỏi chuyến đi tới Yosemite và Oakland. 
Gweneth cũng ở nhà do cảm thấy sức khỏe của chồng 
mình không được tốt. 

Khi Phoebe và tôi về lại Los Angeles, chúng tôi 
được biết Richard đã trải qua phẫu thuật ung thư - lần 
thứ 4. Nhưng Tù trưởng đã nhanh chóng hồi phục trở 
lại: một bác sĩ trẻ đã thử nghiệm một kỹ thuật mới - 
tiêm gây tê ngoài màng cứng - cho phép Richard thở 


13 


251 


một cách dễ dàng mặc dù có chấn thương ở bụng, nhờ thế tránh 


được những biến chứng thường gặp, trong đó có viêm phổi. Sau 


một tuần, ông đã được ra viện. 


Một hoặc hai ngày sau, chúng tôi nhận được một lá thư - viết 


bằng chiếc máy chữ Tuva - từ người bạn thư từ lâu nay của chúng 


tôi, Ondar Daryma: 


Gửi Ralph, 

Ra sao sống anh? Đặc biệt-quan tâm cái gì? [Có gì mới?] Tuva-tới 
bao giờ đến anh? Ai-tất cả đến-sẽ?... Khi đến, anh những góc đẹp của 
Tuva-đưa tới chúng tôi. Từ nơi hướng tới đó anh gia đình tôi-cùng, 
bạn bè-cùng gặp sẽ. Các suối nước nóng của Tuva, những vùng đất 
lịch sử, những người chăn dắt (ngựa, bò, lạc đà...), và những người 
thợ săn mang chúng tôi.... 

Anh cá nhân những người bạn-cùng Tuva liên quan bộ phim 
màu - quay đã được biết đến đã hoàn thành? Nó cuối mùa hè này, 
bắt đầu mùa thu - làm xong có thể tốt ....[Có vẻ như Ondar đã nghe 
về chuyến đi làm phim của chúng tôi và nghĩ rằng nó vẫn sẽ diễn ra!] 

Ông Richard Feynman-tới, Glen Cowan-tới, và gia đình anh-tới 
nguồn-từ con Sông Lớn (Yeinsei) những lời chào ấm áp đổ đây tôi. 
Anh-tới mạnh như-thép sức khỏe, hạnh phúc, sống lâu, hòa bình vì 
tất cả các bên-cùng thành công chúc tôi. 

Đường-tới tốt mang đi tới-của anh chúc chúng tôi! 

Gặp mặt-tới lời chào! Lớn-với [cảm ơn] đổ đây tôi! 

Daryma Ondar Kish - Chalaevich. 


Được khích lệ bởi những lời của Ondar, Tù trưởng đi bộ hằng 


ngày cùng với bạn của mình từ Kyzyl tới Shagonar, rồi tới Chadan, 


và cuối cùng là đi suốt cả con đường tới Teeli, lần này tưởng tượng 


252 - 


RICHARD FEYNMAN 


là người bạn trên thư từ của chúng tôi giới thiệu chúng tôi với 
những người thợ săn và những người chăn gia súc dọc trên đường 
đi. Trong ít tuần, Richard đã trở lại dạy ở Caltech. 

Trong khi đó, TS. Keller đưa những người Xô Viết tới Denver 
(điểm dừng tiếp theo trong tua Những người Du mục), và tới 
Washington, D.C., tại đây cuộc triển lãm sẽ kết thúc ở Smithsonian 
vào đầu năm 1990. Khi quay về, Keller đã rất bực mình: Kapitsa đã 
nhất định đòi phải sớm nhận được tiền chi tiêu hằng ngày - bằng 
tiên mặt - từ túi của Keller. Mặc dù sau này Keller sẽ được thanh 
toán lại, ứng xử thô thiển của Kapitsa đã làm xấu thêm quan hệ 
với chủ nhà: ông ta đã không thông báo cho khách sạn Bel Air về 
chuyến đi của mình tới Yosemite và Oakland, làm cho Bảo tàng 
phải trả thêm bốn đêm khách sạn - cộng với vài bữa ăn 150 đôla 
đặt mang tận phòng. 

Đỉnh điểm là, một nhân viên FBI đột nhiên xuất hiện và hỏi 
Keller về việc Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô thăm 
Oakland, nơi có kho tàng của quân đội và là một trung tâm tiếp tế 
lớn của hải quân. Mặc dù tôi đã nhắc Keller rằng Bộ Ngoại giao nói 
là không có vấn đề gì, nhưng FBI thì vẫn chưa yên đâu. 

Dù sao, từ góc độ của chúng tôi, Kapitsa đã cho chúng tôi một 
bảo đảm chắc chắn nhất rằng chúng tôi sẽ đến được Tuva - với sự 
chi trả của Viện Hàn lâm Khoa học, không ít hơn! 

Đầu tháng Mười một, Phoebe và tôi nhận được một lá thư của 
Lamin, vừa trở về từ Nhật. Những giấy tờ chính thức của chúng 
tôi được gửi kèm: Chúng tôi có thể tới Novosibirsk và đi tiếp đến 
Tuva bất cứ lúc nào trước ngày 27 tháng Giêng 1988. Nếu chúng tôi 
muốn đi vào mùa hè năm 1988 thì chúng tôi phải bắt đầu lại quá 


trình nộp hổ sơ ngay lập tức. 


18 - 253 


Bởi vì chúng tôi đã nhận được lời hứa của Kapitsa rằng tất cả 
chúng tôi sẽ cùng đi tới Tuva, nên tôi lịch sự từ chối lời mời của 
Lamin về chuyến đi mùa đông 1987 - 88. Tuy nhiên, tôi đã nói rằng 
nếu chuyến đi hứa hẹn của Kapitsa không thành, thì Phoebe và tôi 
sẽ vui mừng được thăm Novosibirsk vào mùa hè 1988. 

Vào ngày 7 tháng Mười hai năm 1987, tôi nhận được bức điện 
báo sau đây. 


QUYẾT ĐỊNH BAN ĐẦU VỀ GIẤY MỜI CỦA CÁC ANH ĐÃ 
XONG. TS. BASILOV ĐÃ THĂM TUVA VÀ GẶP NHỮNG NGƯỜI 
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH. TÔI HY VỌNG TRONG 
THÁNG MƯỜI HAI CÁC ANH SẼ NHẬN ĐƯỢC GIẤY MỜI 
CHÍNH THÚC.... NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT VÀ CHÚC 
RICHARD MẠNH KHỎE. 

GỬI LỜI CHÀO TỐT ĐẸP NHẤT TỚI MM. EEYNMAN VÀ FEBE. 


KAPITSA. 


Sau khi gửi lời cảm ơn của chúng tôi tới Andrei và Eugenia, tôi gọi 
điện cho Chris Sykes. “Nếu anh muốn nói chuyện với chúng tôi trước 
khi chúng tôi biết chắc rằng mình sẽ đi được, thì anh nên đến sớm”. 

Sykes trả lời, “Tôi vẫn chưa tìm được chút tiền nào để làm phim, 
nhưng dù sao tôi cũng sẽ qua, ngay sau Năm mới” 

Trong khi đó, ngay trước Giáng Sinh, tôi nhận được một lá thư 
(bằng tiếng Nga) từ Tuva: 


Gửi Ralph, 
Một người đồng nghiệp của Daryma đang viết cho anh từ Kyzyl. 
Ông ấy đã cho tôi xem các lá thư của anh. Tôi đã nói chuyện với 


254đ - RICHARD FEYNMAN 


Vainshtein, ông nói rằng bộ phim của tôi, Những Bài hát của Tuva, 
sẽ được chiếu ở triển lãm này. Tôi muốn biết về triển lãm này. Hãy 
viết cho tôi, nếu anh có thể. 

Tôi đang bận nghiên cứu âm nhạc dân gian Tuva và tôi nghiên 
cứu hát giọng họng. Trước đây không lâu, một nhà âm nhạc dân 
tộc của Mỹ, Theodore Levin, đã đến cùng với nhiếp ảnh gia Karen 
Sherlock từ Wisconsin. Tôi đã cùng họ thu thập được nhiều chất liệu, 
và chúng tôi sẽ đưa vào một đĩa chung, Liên Xô-Mỹ. ! 


Nhân dịp này tôi chúc anh một Giáng sinh vui vẻ. 


Zoya Kyrgysovna Kyrgys. 


Trở lại hồi 1982, tôi nhớ Levin, liên quan với David Hykes và Đội 
hợp ca Hòa âm. Levin cuối cùng cũng đã đến được Tuval 

Tôi gọi điện cho Levin và hỏi xem bằng cách nào anh ấy đã làm 
được điều đó. Levin có quan hệ rộng rãi ở Moscow, đó là nhờ việc 
sắp xếp các tua hòa nhạc cho các nhạc sĩ Mỹ tại Liên Xô. Anh là 
thành viên của hiệp hội nhạc sĩ Xô Viết và có tài khoản ngân hàng 
tiền Rúp. Tôi nghĩ, lần này, mấy người Mỹ đã có thể đến được Tuva 
qua Moscow. 

Levin đã nói rằng người Tuva vẫn chưa quen với những người 
nước ngoài, và họ đã quét sơn lại theo đúng nghĩa đen một khách 
sạn ở nội đô Kyzyl cho anh ấy và Sherlock. Chỗ nào họ đi đến cũng 
giống như một làng Potemkin?: mọi thứ đã được sắp xếp trước, 
chẳng có gì là tự nhiên cả. “Chúng tôi dự định quay lại vào mùa 
hè tới? anh ấy nói. “lôi nghĩ lần này chúng tôi sẽ có thể đến được 


1. Bản ghi âm này (băng và CD) có tên Tuwa: Những giọng hát từ Trung tâm châu Á, xuất 
hiện năm 1990 dưới nhãn hiệu Smithsonia/Folkways (danh mục catalog SE - 40017) 
2. Một thành ngữ Nga, ngụ ý một làng ngụy tạo, được dựng lên chỉ để gây ấn tượng - ND 


18 - 255 


những vùng hẻo lánh, giờ thì chúng tôi đã vượt qua được những 
khó khăn trong chuyến ởi đầu tiên: 

Tôi hỏi tại sao anh ấy lại mang theo một thợ ảnh. “Chúng tôi đang 
chuẩn bị một bài báo cho Nafional Geosraphic”, anh ấy nói. (Sau này 
tôi được biết rằng Levin đã chịu cùng số phận như chúng tôi đã chịu: 
anh ấy bị lừa bởi một cây bút thuộc biên chế của Geographic, bài báo 
của người này lại viết về một vùng lân cận - lần này đó là Siberia.) 

Vào cuối tháng Giêng 1988, Chris Sykes đến từ London để phỏng 
vấn Richard. Tù trưởng thường hay bị mệt và đôi khi chán nản. 
Nhưng khi ông bắt đầu nói về Tuva thì cảm giác đau ốm của ông 
biến mất. Gương mặt ông sáng lên, đôi mắt ông lấp lánh, lòng nhiệt 
thành với cuộc đời của ông rất dễ lây lan sang người khác. Xen giữa 
những câu chuyện, chúng tôi gõ vài nhịp cũ quen thuộc trên những 
chiếc trống của mình.! Dường như với mọi người quanh ông, sự khó 
chịu và tình trạng ốm yếu của Richard là thuộc về tâm lý. 

Dù vậy, hai ngày sau khi Sykes hoàn thành việc quay phim, Tù 
trưởng đã đến gặp bác sĩ nội khoa của mình. “Ngay cả nếu đó là vấn 
để tâm lý thì làm vài xét nghiệm cũng chẳng hại gì” Bác sĩ Kim nói. 

Khi kết quả được trả về, Bác sĩ Kim nói, “Giáo sư Feynman, tốt 
hơn hết là ông hãy đến UCLA.... 

Chưa đầy một tuần sau, thời gian sống mượn thêm của Tù trưởng 
đã hết. Ông đã qua đời vào ngày 15 tháng Hai - trùng với Mardi 
Gras của năm 19882. Tôi tưởng tượng linh hổn của con người hài 


I1. Phỏng vấn này đã trở thành “Cuộc săn tìm Tahnu Tuva” trên BBC và “Cuộc phiêu lưu 
cuối cùng của một thiên tài” trên PBS. Một phỏng vấn khác của Sykes về Feynman, “Niềm 
vui khám phá? có thể xem với thời gian hạn chế trên Trao đổi Tuva, ww.tuvatrader.com 
(xem “Niềm vui khám phá, NXB Trẻ 2009). 

2. Mardi Gras là ngày cuối cùng trước khi bắt đầu 40 ngày chuẩn bị cho Lễ Phục sinh theo 
truyền thống của những người Âu Mỹ - ND 


256 - RICHARD EFEYNMAN 


hòa này tạt vào Rio dự một đêm vũ hội trên con đường ởi đến nơi 
đặc biệt ấy trong trái tim chúng ta. 

Tin về cái chết của Feynman đến Moscow khá muộn. Vào đầu 
tháng Ba, Gweneth nhận được một lá thư để ngày 19 tháng Hai, 
1988. Phần tiêu đề của lá thư được trang trí với hai hình bán thân 
của Lenin. Lá thư viết: 


Thưa Giáo sư R. P. Feynman, 

Tôi có vinh hạnh lớn được mời ông, vợ ông và bốn đồng nghiệp 
của ông đến thăm Liên Xô như các vị khách của Viện Hàn lâm Khoa 
học Liên Xô. 

Tôi đã được viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Khoa học Liên 
Xô, Giáo sư A. P. Kapitsa, cho biết rằng ông muốn đến thăm nước 
cộng hòa Tuva và làm quen với những thắng cảnh ở đó. Chúng tôi 
cho rằng thời gian thuận tiện nhất cho chuyến đi như vậy là khoảng 
tháng Năm và tháng Sáu năm nay. Chuyến đi của ông sẽ mất khoảng 
ba đến bốn tuần. 

Tôi hy vọng rằng trong chuyến đi của mình ông sẽ bố trí được 
thời gian để gặp các đồng nghiệp Xô Viết ở Novosibirsk và Moscow, 
những người chắc chắn biết rõ về những hoạt động cũng như các 
công trình của ông và sẽ rất vui được gặp ông. 

Xin lưu ý rằng Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô sẽ chỉ trả các phí 
tổn cho ông và đồng nghiệp của ông trong thời gian lưu lại ở Liên Xô. 
Chân thành, 

Viện sĩ E. P.Velikhov. 


183 - 257 






„6n, 
¿f Ẫ 
# Ầ , 
„z8tš\5: to. 


XC!' XIFt ME/XEL XỔ 


Lời hết 


Giống như Magellan!, Richard Feynman đã thực 
hiện chuyến đi cuối cùng của mình trong tâm trí và 
trái tim của chúng ta. Qua nguồn cảm hứng mà ông 
mang lại cho những người khác, ước mơ của ông đã 
tự trở thành hiện thực. 

Câu chuyện Tuva vẫn tiếp nối, ngay cả lúc này khi 
tôi đang viết. Thật khó để biết được nên kết thúc việc 
kể câu chuyện này ở đâu, nên tôi sẽ chỉ tóm tắt một 
vài điểm chính: 

Vainshtein khuyến khích những người còn lại 
chúng tôi nhận lời mời của Viện Hàn lâm. Nhưng 
khi chúng tôi thông báo cho Velikhov và Kapitsa nhiều 
lần về mong muốn thăm Tuva của mình, các tin gửi 
đi của chúng tôi không có hồi âm. Sau này tôi nghe 
được từ Basilov rằng sẽ phải làm một giấy mời khác. 
(Điều này đã chẳng bao giờ xảy ra.) 


1. Ferdinand Magellan, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha, được xem 
là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới - ND 


ỊH 


Phoebe và tôi quyết định nhận lời mời riêng của Lamin tới thăm 
Novosibirsk vào tháng Sáu. Chúng tôi đi theo đường qua Nhật, dừng 
lại ở Nara để gặp Vainshtein tại cuộc triển lãm Con đường Tơ lụa cực 
lớn đáng giá 82 triệu đôla đang diễn ra ở đó, trước khi “nhảy” sang 
Novosibirsk qua NHgata, Khabarovsk, và Bratsk. Sau ba ngày gọi điện 
bằng thẻ từ nhiều bạn bè của anh ấy trong Đảng, Lamin - một trong 
các chủ nhà của Nixon trong chuyến đi “Tranh luận Bếp núc” năm 
1959 của ông ấy tới Liên Xô - đã thành công trong việc kiếm cho 
chúng tôi giấy phép đến thăm Kyzyl, cùng với vé máy bay đi tới đó. 

Đó là một trải nghiệm đáng ngại - không phải là một cuộc diễn 
tập vô trách nhiệm, mà là cách lái xe của Lamin: trong khi chúng tôi 
lảo đảo lao về phía trước qua những con phố đầy khách bộ hành; 
Lamin bấm còi và lắc nắm tay trước những đám đông lật đật dạt ra 
hai bên, chỉ vừa kịp không đâm vào các em bé và các babushka!. Tôi 
ngờ rằng chẳng một người dân bình thường nào có thể khởi kiện một 
quan chức cấp cao của Đảng về tội ngộ sát, nếu như chuyện đó xảy ra. 

Chúng tôi bay qua dãy núi Sayan trên một chiếc máy bay nhỏ 
có tên là Yak 40, đầy những học sinh về nhà nghỉ hè ở Tuva. Trong 
tiếng ầm ầm của động cơ máy bay, một cô gái Tuva thực sự đã hiểu 
được vốn tiếng Tuva học được từ cuốn Cụm từ và Thành ngữ Tuva 
của tôi, khi cô ấy hỏi tôi mấy giờ rồi (bằng tiếng Nga). 

Hoạt động của chúng tôi ở Tuva bao gồm: xem bò, lạc đà và tuần 
lộc - trong một bộ phim tuyên truyền; chiêm ngưỡng các tòa nhà quen 
thuộc ở nội đô Kyzyl, gồm cả tòa nhà chính phủ mới (khuyết cái ô tô 
ở phía trước); gặp gỡ các nhân vật khác nhau người địa phương, tận 
dụng cơ hội này họ chỉnh đốn trật tự thứ bậc trong địa phận; thăm 
Trại hè thiếu nhi (ở đó chúng tôi đã nhận được cùng sự chào đón 


I. Cụ bà trong tiếng Nga - ND 


260 - RICHARD EFEYNMAN 


nồng nhiệt như đã từng làm Samathan Smith ngạt thở); và đi qua mấy 
cái lều tròn của những người chăn cừu - thế là chúng tôi được một 
chính trị gia chiêu đãi trong một căn lều tròn, dựng lên chỉ dành cho 
chuyến thăm của mình. Chúng tôi đang nhìn thế giới theo cách mà 
ngài phó tổng thống làm: nếu tôi không nghiền ngẫm lâu như thế 
mỗi bản đồ và mỗi cuốn sách về Tuva mà tôi có thể tìm được, thì tôi 


có thể đã nghĩ rằng chúng tôi đã thực sự nhìn thấy nơi ấy! 


Cùng người bạn qua thư của mình, Ondar Daryma, chúng tôi đi 
thuyền ngược dòng sông Yeinsei tới Toora Khem và sau đó đi xe buýt 
tới hồ Azas, một khu nghỉ dưỡng mới mà chương trình giải trí buổi 
tối ở đây cho giới trẻ Tuva bao gồm các phim Bruce Lee lồng tiếng 
Anh rồi sau đó tiếng Nga. Đi dạo trong khu rừng bên cạnh, chúng tôi 
tụt từ con đường chính xuống một suối nước khoáng. Những chiếc 
khăn tay và những dải vải - gợi nhớ về Armenia và Hàn Quốc - trang 
trí ở bụi rậm và cây cối gần đó. Ondar lặng lẽ cầu nguyện các linh 
hổn sở tại trước khi uống thứ nước trị bệnh. 


Trở lại KyzyÌ chúng tôi đứng trước Chén Thánh của mình, đài kỷ 
niệm “lrung tâm châu Á” Nó như nấm mộ của Richard vậy. 


Một khoảnh khắc đau nhói trong tim khác là khi chúng tôi bước vào 
Nhà hát kịch Kyzyl, Tù trưởng và tôi đã mơ là sẽ được chơi trống ở 
nơi đây. Chiếm trọn phần sàn dưới của phòng chờ bằng đá cẩm thạch 
trắng là một dụng cụ khác thường dường như được làm riêng cho Tù 
trưởng: những cái bát và dây xích bằng đồng dẫn nước tuần tự xuống 
các rãnh một cách chầm chậm và đều đặn - đó là đồng hổ nước. 


1. Nếu như mô tả các hoạt động của chúng tôi dường như quá vắn tắt, thì đó là vì chuyến 
đi khai mào của chúng tôi đã bị méo mó một cách thậm tệ giống như chuyến đi của Ted 
Levin: mặc dù khách sạn ở nội đô Kyzyl không có cái mùi của một lớp sơn mới, nhưng 
khắp nơi vẫn có cái không khí của một làng Potemkin. Mô tả chính xác và đầy đủ hơn 
về Tuva ngày nay có thể tìm trên www.Fo Tuva.org 


14 - 261 


Ở phòng chờ tầng trên, chúng tôi được thưởng thức một chương 
trình âm nhạc dân gian không chính thức của các nghệ sĩ địa 
phương, bao gồm trống - múa shaman - và vài tiết mục hát giọng 
họng. Chính anh chàng đóng vai “Dersu Uzala” (Maxim Munzuk) 
cùng với vợ anh hát một bài ngăn ngắn nghe giống như “lheres 
Hole ¡in the Bucket, Dear Liza” bằng tiếng Tuva. Sau chương trình 
tôi bắt tay Munzuk, quay về phía các diễn viên khác và khán giả, 
đọc đúng cái câu hoa mỹ bằng tiếng Tuva mà chắc là nó đã quen 
thuộc với anh ấy: “Từ tận đáy lòng tôi chào mừng các anh chị, chúc 
các anh chị thành công trong công việc, dồi dào sức khỏe, và hạnh 
phúc trong cuộc sống!” 

Mọi người cười và võ tay. Rất may là, họ đã không đáp lại lời 
nào, vì chắc chắn tôi sẽ chẳng hiểu gì. 

Chúng tôi đến thăm Ondar và gia đình ông (vợ, con gái, con trai, 
con dâu, và cháu trai) ở căn hộ giản dị của họ. Câu “Căn hộ của 
ông có bao nhiêu phòng?” xuất hiện trong đầu, cũng như câu trả 
lời: “lôi có một căn hộ ấm cúng” Đúng là Kyzyl còn thiếu nhà ở. 

Ondar hát cho chúng tôi nghe những bài hát Tuva trong khi vợ 
ông đãi chúng tôi món mỡ đuôi cừu. Sau khi cho chúng tôi xem thư, 
sách, và ảnh - có cả bức chụp ở lễ cưới của chúng tôi - mà ông đã 
nhận được từ xứ California xa xôi, Ondar giới thiệu với chúng tôi 
bức khắc đá con bò đực chính tay ông làm. Đa tài và hiểu biết sâu 
rộng văn hóa dân gian, Daryma rõ ràng là đang chiến đấu trong 
một cuộc thập tự chinh đơn độc để gìn giữ văn hóa Tuva. Giờ thì 
tôi hiểu được vì sao ông đã viết cho chúng tôi và khuyến khích nỗ 
lực của chúng tôi trao đổi bằng tiếng Tuva. 

Khi Phoebe và tôi đến thăm viện của Ondar, TNIIYaLI, có người 


đã hỏi chúng tôi rằng vì sao chúng tôi đến thăm Tuva. Tôi đã viện 


262 - RICHARD FEYNMAN 


đến lời giải thích có vẻ chính thống rằng, cuộc triển lãm Những 
người Du mục, có chứa nhiều hiện vật Tuva, sắp đến California - 
điều mà những người Tuva hoàn toàn không biết: cũng như các lần 
trước, khi cuộc triển lãm đến Nhật, Phần Lan và Thụy Điển (đều 
do các quan chức ở Moscow và Leningrad áp tải), Viện Hàn lâm 
Khoa học cứ thế trưng dụng các chất liệu từ Tuva và các bảo tàng 
địa phương ở khắp Liên Xô mà không hề nói rằng các chất liệu này 
sẽ được đưa ra nước ngoài. 

Khi chúng tôi sắp rời viện của Ondar, ai đó ấn vào tay tôi địa chỉ 
của một người Nga đã rời khỏi Kyzyl năm 1929 và hiện đang sống 
ở Bell - chưa đầy mười dặm từ nội đô Los Angeles. Vậy là có người 
đến từ Tuva đang sống ở California - chỉ có điều, bà ấy đã quá già 
để có thể lái xe, và vì thế, chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy cái biển 
số xe TOUVA của tôi. 

Nhà nhân chủng học người Anh, TS. Caroline Humphrey cũng 
đã đến được Tuva mùa hè năm đó. Bà làm một bộ phim có tên là 
Những người chăn gia súc của Mongun Taiga cho đài truyền hình 
Granada ở Anh. Cùng khoảng thời gian đó, TS. Basilov đưa giám 
đốc của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và những người bạn của ông 
ấy đi thăm Leningrad, Moscow, Turkmenia, và Ủzbekistan - một 
chuyến đi miễn phí thể theo nghị định thư. Vì một lý do nào đó, 
Basilov cuối cùng cũng phát điên lên với sếp của Keller giống như 
Keller đã phát điên lên với sếp của Basilov. 

Vào ngày 9 tháng Mười một năm 1988, Tuva xuất hiện trên trang 
nhất của tờ Chrisfian Science Monifor trong một bài báo có tiêu để 
“Cải tổ ở các tỉnh” (Tuva lại xuất hiện ở phần tin tức - lần này là ở 
trên báo chí khắp thế giới - vào mùa hè và thu năm 1990, khi xảy 


ra một loạt các cuộc bạo loạn chống Nga.) 


14 - 263 


Vào ngày 4 tháng Hai năm 1989, “Những người Du mục: Chủ nhân 
của thảo nguyên Âu-Á” mở cửa tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở 
Los Angeles. Tin tức truyền thông - bao gồm trọn một trang trên 
Times - đã làm sống mãi một huyền thoại rằng các “ông lớn” gặp 
nhau và rồi mọi thứ đâu vào đấy như được phù phép. Thực tế lại 
khác đi một cách sống sượng: Khi đến nơi, TS. Basilov không được 
giám đốc bảo tàng tiếp đón như những người Thụy Điển đã tiếp 
đón chúng tôi ở Göteborg; thay vào đấy, anh ấy đã bị đẩy thẳng vào 
công việc chuẩn bị cho triển lãm. Basilov đã làm việc với cường độ 
cao tới mức vào thời điểm khi anh kết thúc, anh đã sắp xếp lại - 
trước sự thất vọng của các nhà thiết kế Bảo tàng - nội dung của tất 
cả các ngăn trưng bày. 


Người dịch Catalog triển lãm Những người Du Mục Âu-Á là Mary 
Fleming Zirin, một dịch giả siêu hạng vào thời điểm đó.! Tua thuyết 
minh của triển lãm do Omar Sharif đọc (được chọn vì vai diễn 
Genghis Khan của anh ấy, mặc dù đa phần mọi người nhớ tới anh 
với vai Bác sĩ Zhivago); kịch bản rõ ràng của anh ấy được viết bởi 
một trong những tên hề từ California. Tiếng cười chân thật của 


Richard về những trò ngớ ngẩn thú vị trên thế giới dội qua đầu tôi. 


Logo của triển lãm là tấm đồng lớn từ thời Scynthia thể hiện một 
con báo đang cuộn lại - di vật mà Vainshtein đã nói với chúng tôi 
rằng ông đã khai quật được ở Tuva. Một hiện vật trưng bày nổi bật 
nữa là tác phẩm chạm khắc bằng vàng cực kỳ tinh tế thể hiện một 


con lợn lòi đực đang cắn một người thợ săn, còn con chó của người 


I1. Gần đây nhất bà đã dịch và chú giải The Cavalry Maiden của Nadezhda Durova, do 
Indiana University Press xuất bản năm 1988. Dịch thuật của bà và chính cuốn sách đã 
nhận được những lời nhận xét tuyệt vời; câu chuyện có thể trở thành một bộ phim lớn. 


264 - RICHARD FEYNMAN 


này lại đang cắn con lợn - di vật mà Richard đã đọc thấy trên tờ 


Los Angeles ftimes mười một năm về trước. 


Một thành viên bất ngờ của đoàn khách Xô Viết là TS. Yuri Aranchyn, 
giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học về Ngôn ngữ, Văn học và Lịch 
sử của Tuva. Ông là người Tuva đầu tiên thăm California. Không 
giống những người khác trong phái đoàn Xô Viết, ông không mua 
máy quay video bằng số tiền mà ông nhận được từ Bảo tàng theo 
nghị định thư; thay vì vậy, ông đã mua cho vợ mình một cái áo lông 
thỏ của Pháp. (Lông thú - ngày trước thường được dùng làm đồ 
cống nạp cho các lãnh chúa Trung Quốc và các Hoàng tử Mông Cổ, 
còn ngày nay “thường đứng đầu ở các cuộc bán đấu giá quốc tế, 
theo tờ Đời sống Xô Viết - rõ ràng là không sẵn có ở Tuva.) Trong 
một lần đi mua sắm ở khu vực hàng may mặc, đặc trưng đa quốc 
gia của Los Angeles thể hiện đặc biệt rõ: trong khi tôi đang đọc giá 
tiền bằng tiếng Tuva cho TS. Aranchyn, một người chủ hiệu nói 
với tôi, “Anh nói tiếng Thổ à? Tôi đến từ Azerbajjan, Iran. ! Rồi, 
một người đàn ông châu Phi đứng ở góc phố bán túi đựng đồ nghe 
lỏm những người Xô Viết đang nói chuyện. Anh ấy đã nói với họ - 
bằng tiếng Nga, thứ tiếng mà anh ta đã học được ở Đại học Patrice 


Lumumba ở Moscow. 


Việc mua sắm thật sự không dễ dàng với một số vị khách. Một người 
Moscow lớn tuổi đã tổng kết tình hình kinh tế của hai cường quốc 
một cách tuyệt hay với vốn tiếng Anh hạn chế của bà: “Ở Liên Xô, 


không đủ đồ - vấn đề nan giải. Ở Mỹ, quá nhiều đồ - vấn để nan giải!” 


1. Tiếng Thổ được dùng ở Azergaijan, nằm hai bên biên giới Xô Viết - lran. Tiếng Thổ 
được dùng từ Istanbul tới Baku, Samarkand, Kyzyl và xa hơn nữa 


14 - 265 


Christian Axel-Nilsson và vợ ông đã từ Thụy Điển đến Los 
Angeles để xem triển lãm. (Đó là chuyến đi Mỹ đầu tiên của họ.) 
Tôi lái xe đưa họ cùng Aranchyn tới San Francisco qua Solvang 
(Một khu định cư Đan Mạch gần nông trại của Ronald Reagan) 
và Esalen (không đến gần chỗ tắm khỏa thân), ở đây Aranchyn đã 
rất vui khi nhìn thấy một cái lều tròn. Khi ông nhìn vào bên trong, 
tôi tự hỏi, liệu có ai trong số những người đang ngồi trên những 
chiếc gối trong lều đã dám tưởng tượng xem vị khách này từ đâu 
đến - Mông Cổ chăng? 

Cuối cùng, Basilov đã tự mình có được trải nghiệm Esalen ở 
một hội thảo chuyên đề về shaman do anh ấy và Michael Harner, 
một lãnh tụ tinh thần của người Hindu từ New York, đồng tổ chức. 

Lamin không đến được Los Angeles - có lẽ là chỗ của ông đã 
được chuyển cho Aranchyn, một người Tuva, vì chính Lamin đã 
đưa tới Tuva những người để lộ ra thông tin về cuộc triển lãm sẽ 
tới California. Tuy nhiên, Lamin không bị thua thiệt hoàn toàn: cuối 
cùng ông tới Denver, ở đó ông đã có một bài nói vô bổ về tình hình 
của người du mục ở Liên Xô ngày nay. 

Sau khi thăm California vào tháng Sáu năm 1989 (theo lời mời 
riêng), một người Tuva đã thu xếp cho Gweneth Feynman, Glen 
Cowan và những người khác đến thăm Tuva (cũng theo lời mời 
riêng) vào mùa hè 1990. Nhưng, vào ngày 31 tháng Mười hai năm 
1989, Gweneth đã qua đời vì ung thư. 

Vào tháng Mười một năm 1989, Phoebe và tôi đến Washington 
tham dự buổi khai mạc “Những người Du mục” ở Bảo tàng Lịch 
sử Tự nhiên Quốc gia của Smithsonian (Hóa ra là nhà thực vật học 
Mỹ, có tên là Stanwyn Shetler, đã từng thăm Tuva cùng Elias và 
Murray - người mà tôi không thể lần ra được - đã làm việc ở Bảo 


266 - RICHARD FEYNMAN 


tàng này.) Ted Levin và Giáo sư Krueger, tác giả của cuốn Cẩm nang 
Tuva, cũng có mặt. Kế hoạch về các cuộc tiếp xúc tiếp theo với Tuva 
đã được bàn luận, và tiếp tục mở rộng: Levin đề xuất một hội nghị 


về hát giọng họng ở Kyzyl để ghi nhớ sinh nhật lần thứ 75 của Tù 





Tấm đồng Scythia từ thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên đã trở thành logo của 
triển lãm Những người Du mục: Chủ nhân của Thảo nguyên Âu-Á. Tấm đồng 
- có quai bằng da ở phía sau để đeo vào ngựa - đã được khai quật ở Tuva 
(Với sự cho phép của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của hạt Los Angeles. Ảnh 
do Dana Levy chụp.) 


14 - 267 


trưởng (tháng Năm, 1993); Krueger đã được mời tới thăm TNHYaLl 
để viết một cuốn Cụm từ và thành ngữ Tuva-Anh; và một đội ky sĩ 
Tuva hát giọng họng có thể sẽ xuất hiện vào Ngày Năm mới trong 
cuộc Diễu hành Hoa Hồng. 

Giáo sư William A. Shear của Đại học Hampden-Sydney đã đặt 
tên cho một loài động vật nhiều chân được tìm thấy trên vùng núi 
Tuva là Diplomaragna Jeynmani. 

Bí ẩn của nhà thám hiểm kỳ cục người Anh, người đã dựng đài 
kỷ niệm đầu tiên cho “Trung tâm châu Á? nhích thêm một bước 
gần tới lời giải: theo một nguồn tin Tuva, tên của ông là TS. Proctor. 

Ralph và Alan Leighton được TS. Aranchyn mời đi thăm khắp 
Tuva vào mùa hè năm 1991 với mục đích viết về vùng đất này. 

Kế hoạch đang được Những người bạn của Tuva chuẩn bị là đặt 
một tấm bia tưởng niệm Richard Feynman tại đài kỷ niệm “Trung 
tâm châu Á” ở Kyzyl. 


268 - RICHARD FEYNMAN 


Suy ngẫm 2000 


Trước tiên, một lưu ý về Lời kết. Giọng văn của 
phần này u buồn, còn hình thức của nó - tôi không 
biết vì sao lại thành như vậy - thì quá lộn xôn. Với lần 
xuất bản có bổ sung này tôi quyết định cứ để phần đó 
như cũ, bởi vì nó phản ánh tâm trạng của tôi trước 
cái chết của Feynman. Nếu tôi ý thức được lời bình 
luận được xem là của Cervantes “Tïs holier to journey 
than to arrive”', thì tôi có thể nhận ra sớm hơn rằng, 
thành công trong cuộc phiêu lưu này không phụ thuộc 
vào việc có thực sự đặt chân đến Tuva hay không. Và 
có thể dễ dàng tin rằng, với một trí tưởng tượng sinh 
động như vậy, Feynman đã “thực hiện hành trình” tới 
Tuva khi ông qua đời. 

Cha tôi, Robert B. Leighton, người đã làm nhiều 
điều khác biệt trong đó có việc biên tập bộ Các bài 
giảng về vật lý của Feynman (The Feynman Lectures 
on Physics), thường kể lại Feynman có thể diễn đạt 
các quá trình vận động kỳ bí của tự nhiên một cách 


1. Vinh quang là hành trình chứ không phải đích đến. 


sinh động như thế nào cho một cử tọa bị hút hết hồn để rồi họ trải 
nghiệm hết “A ha!” này đến “A ha!” khác, vừa cười vừa vỗ tay hoan 
hô. Rồi, sau khi bài giảng đã kết thúc, họ rời giảng đường, gãi đầu 
và nói, “Ông ấy đã làm việc đó như thế nào nhỉ?!” 

Trước Tuva, tôi chưa từng có những từ chính xác để mô tả một 
người chỉ đường nhìn xa trông rộng tới cái thế giới mà nó điều hành 
thế giới đời thường của chúng ta. Nhưng giờ thì tôi đã có: Feynman 
là một shaman - một shaman của vật lý. 

Feynman không phải là shaman duy nhất trong câu chuyện này: 
ngay sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, những shaman bắt đầu 
lộ diện ở Siberia. Năm 1992 xuất hiện bộ phim tài liệu của Bỉ, Những 
người thông tuệ: Các Shaman của Tuva, trong đó vai chính không 
phải ai khác mà chính là người bạn qua thư của chúng tôi, người 
thu thập chuyện dân gian trong cuộc thập tự chinh đơn độc để bảo 
tồn văn hóa Tuva, Ondar Darymal 

Tôi nhớ lại những ngày khi hai anh chàng chơi trống ở California 
mong ước được đến Tuva, trong khi người đồng cảm của họ ở Tuva 
lại đang ước được chơi trống của mình. 

Có lẽ khám phá tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được trong chuyến 
đi của mình là “hát giọng họng”, một truyền thống của Tuva cho 
phép một chàng cao bồi đơn lẻ có thể hát đồng thời hai, ba, thậm 
chí bốn nốt. Khi chúng tôi đang nghiền ngẫm số tháng Mười một 
năm 1984 của tạp chí Đời Sống Xô Viết, một nhạc công mù chơi nhạc 
blues, người gốc Cape Verdian đã nghe thấy những âm thanh thần 
bí của hát giọng họng Tuva trên radio sóng ngắn ở San Francisco. 
Thoạt đầu, Paul Pena nghĩ rằng một cái diode ở radio của mình bị 
hỏng, cho đến khi anh ấy nhận ra rằng âm thanh cao vút mà mình 


nghe được trên radio có giai điệu. 


270 - RICHARD FEYNMAN 


Cuộc phiêu lưu của Pena cũng tuyệt vời như, nếu không nói là 
hơn, cuộc phiêu lưu của Feynman - và nó đã được các nhà làm phim 
Roko và Adrian Belic ghi lại bằng video, và được Lemon DeGeorge 
ghi bằng CD. Hãy vào www.GhenghisBlues.com để biết thêm về bộ 
phim đã đoạt giải thưởng cũng như về đĩa CD bổ ích ấy. 

Trước khi tôi nói với bạn lời tạm biệt trên chuyến đi riêng của 
bạn, cho phép tôi buộc lại mấy cái đuôi lỏng lẻo ở phần Lời kết. 

Vào mùa hè 1991, anh trai tôi Alan Leighton và tôi đã lặp lại 
hành trình của Otto Mänchen-Helfen trong chuyến đi theo lời mời 
của TS. Yuri Aranchyn, ông cũng đã giúp chúng tôi được phép đặt 
một tấm granit màu đen hình tam giác ở đài kỷ niệm “Trung tâm 
của châu Ấ? trên bờ sông Yenisei ở Kyzyl. Dưới ảnh của Feynman 
là dòng chữ: RICHARD FEYNMAN 1918 - 1988. NHỮNG NÕ 
LỰC CỦA ÔNG ĐỂ ĐẾN ĐƯỢC ĐIỂM NÀY TRÊN VÙNG ĐẤT 
MƠ ƯỚC CỦA ÔNG ĐÃ TRUYỂN CẢM HỨNG CHO NHỮNG 
NGƯỜI KHÁC ĐẶT CHÂN TỚI ĐÂY. 

Một chính biến bất ngờ dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô 
Viết đã xảy ra ở cuối chuyến đi của chúng tôi vào tháng lám năm 
1991. (Trong những tuần tiếp theo, tấm bia đá tưởng niệm đã bị 
những kẻ phá hoại đập vỡ.) Sau khi chính biến lặng ởi, Tuva đã tái 
khẳng định dạng thể văn hóa của mình một cách nhanh chưa từng 
thấy. Những ngày hội cổ truyền, bao gồm Shagaa (Năm mới theo 
Lịch Mặt trăng) và Naadym (Lễ hội giữa hè) giờ đã được cử hành 
một cách chính thức. 


1. Ghi chép của tôi về chuyến đi đó, một bài có tên “Lểu, Bò và máy Fax” có thể tìm thấy 
trên trang chủ của Những người bạn của Tuva (www.Fo Tuva.org) và được đưa vào như 
một phụ lục trong cuốn Chuyến đi tới Tuva của Otto Munchen-Helfen do Alan Leighton 
dịch. Cuốn sách có thể tìm thấy trên www.tuvatrader.com 


Vào tháng Chín năm 1992, Dalai Lama thăm Tuva. Là nhà lãnh 
đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Tuva kể từ Genghis Khan, ông 
đã cầu nguyện cho lá cờ mới của Tuva. Nhà lãnh đạo tỉnh thần của 
Phật giáo Tây Tạng đã nói với những người Tuva đang khát khao 
độc lập chính trị rằng, nếu Tây Tạng có được quyền tự trị trong lòng 
Trung Quốc như Tuva đang có trong lòng Liên bang Nga, thì người 
dân của ông cũng đã bằng lòng lắm rồi. Và vào tháng Sáu năm 1994, 
Tổng thống Nga Yeltsin thăm Tuva - nhà lãnh đạo Nga đầu tiên làm 
việc này - mang theo sự hỗ trợ về kinh tế. (Cuộc tranh cử tổng thống 
đang diễn ra sôi nổi nhất.) Kết quả của hai chuyến thăm đó, mọi 
tình cảm dành cho sự độc lập hoàn toàn của Tuva dường như đã 
bị nguội đi. Tuy vậy, Hiến pháp Tuva (được đa số phiếu thông qua 
ở Tuva) vẫn có một điều khoản cho phép Tuva đơn phương rút ra 
khỏi Liên bang Nga - một điều khoản mà Nga thừa nhận một cách 
không chính thức với điều kiện phải hiểu rằng điều khoản này sẽ 
không được thực thị, bởi vì Hiến pháp của Liên bang Nga, được đa 
số thông qua ở Nga (nhưng không phải ở Tuva), nghiêm cấm sự ly 
khai đơn phương của bất kỳ vùng lãnh thổ nào. 

Mùa hè vừa qua, tôi đưa gia đình mình tới Hungary để xem Nhật 
thực Toàn phần châu Âu năm 1999 ~ thật tuyệt vời. Trong tuần tiếp 
theo chúng tôi đi lên hướng bắc đến Slovakia, rồi theo hướng đông 
đọc dãy núi Carpathian hướng về biên giới giữa Ba Lan và Ukraine 
- tới vùng đất bị lãng quên của Ruthenia, ngay tây bắc của Bukovia 
và Bessarabia huyền thoại. 

Một buổi tối, chúng tôi bắt gặp tiếng vọng từ quá khứ xa xôi khi 
chúng tôi nghe dân làng địa phương từ Hervartov xướng những 
lời cầu nguyện tối của nhà thờ Uniat (nhà thờ này có những nghỉ 
thức giống như Chính Thống giáo, nhưng thừa nhận quyển tối cao 


272 - RICHARD FEYNMAN 


của Rome) trong ngôi nhà thờ bằng gỗ giản dị và tao nhã của họ. 
Hôm sau chúng tôi đi sâu hơn vào Ruthenia, vùng Tuva này của 
châu Âu cách đều các biển Baltich, Đen, và Adriatic. Làng nối tiếp 
làng quay trở lại kỷ nguyên đã qua, khi mà bỗng nhiên - ở thị trấn 
Medzilaborce - chúng tôi được chào đón bằng một cặp hộp đựng 
súp của Campbell cực lớn ở bên ngoài một dinh thự to màu trắng, 
Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại của gia đình Warhol. Bảo tàng được 
xây dựng với sự tài trợ của những người thân của biểu tượng Mỹ 
(người có thể nói cả tiếng Ruthenia) Andrej Varhola - phần đông 
chúng ta gọi ông là Andy Warholl 

Cảnh tượng ấy làm sống lại một ảo tưởng mà tôi đã ôm ấp vài 
năm nay: lái chiếc xe Dodge Tradesman 1975 của Feynman - cái 
xe mà trên nó khắp nơi đều có các giản đồ Feynman - tới Tuva, 
nhờ thế những người hành hương có thể tìm thấy một phần sự 
hiện diện của Feynman ở nơi ấy. Nghe được điều này, anh trai 
tôi, Alan, đã để xuất một ý tưởng hay hơn về một đài tưởng niệm 
Feynman ở Tuva, một đài tưởng niệm sẽ tổn tại ít nhất là một 
thiên niên kỷ. Hiện thời tôi muốn giữ bí mật việc này, nhưng 
nó sẽ hoàn thành trước kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của 
Feynman vào 2018. 

Trong khi chờ đợi, tôi cần phải lái chiếc xe của Feynman từ gần 
Bolinas, nơi nó đã ngủ đông suốt mấy năm qua, xuống San Andreas 
Fault tới Los Angeles và đỗ bên ngoài một căn lều tròn lớn màu trắng 
được gọi là Mark Taper Forum, nơi đây một vở kịch dựa trên câu 
chuyện sống của Richard Feynman (và cuốn sách này) sẽ được mở 
màn vào tháng Ba năm 2001, với Alan Alda đóng vai chính. Rồi tiếp 
theo là tới Washington D.C., ở đây vào cuối năm Smithsonian sẽ tổ 


chức một buổi triển lãm về những người đoạt giải Nobel. 


14 - 273 


Thời điểm cuối năm 1999 đã cận kể, và tôi sẽ sớm gặp nhóm ky 
sĩ “Ondar và Những con Đại bàng của Tuva) đã được chọn để cưỡi 
ngựa xuôi Đại lộ Colorado vào Ngày 1 tháng Giêng 2000. Được dẫn 
dắt bởi bậc thầy hát giọng họng Kongar-ol Ondar, một cựu binh của 
cuộc thi Diễu hành Hoa Hồng ở Pasadena, những hậu duệ này của 
đạo quân Genghis Khan bao gồm hai võ sĩ đấu vật - một người tự 
xưng là “Kẻ Hủy diệt” theo một biểu tượng “thuần Mỹ” khác, Arnold 
Schwarzenegser, trong bộ phim mới nhất của anh ấy, End oƒ Days, 
phần biểu diễn hát giọng họng của Ondar đóng vai trò chính. 


Và cuộc phiêu lưu vẫn đang tiếp diễn .... 





Đây là bức tranh Richard Feynman (1918 - 1988) trong trang phục của một 


nhà sư Ladakhi do Sylvia Posner, một họa sĩ Pasadena, thể hiện. (Bộ trang 
phục, lấy mẫu từ những bức ảnh trong National Geographic, đã được Gweneth, 
vợ của Feynman, may để dùng cho một dạ hội y phục. Nếu những hạn chế 
về địa lý cho phép, ông đã có thể ăn mặc như một Lama đến từ Tannu Tuva.) 


274 - RICHARD FEYNMAN 


Nền bức tranh là phong cảnh của Los Alamos, ở đó Feynman làm việc cho 
dự án Manhattan trong thời gian Thế chiến thứ hai. Cái khóa để mở mang cả 
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ở tay phải của ông là một “Giản đồ Feynmar?, cái 
mà Feynman đã sáng tạo ra như một kiểu ký hiệu để giúp ông nhớ được ông 
đang ở đâu trong một phép tính phức tạp. Những giản đổ như vậy đã giúp các 
nhà vật lý trên khắp thế giới mở khóa những bí mật của tự nhiên. (Giản đồ ở 
đây mô tả một cách mà hai electron có thể di chuyển qua không gian và thời 
gian: một electron bức xạ một photon - biểu thị bằng đường gợn sóng - còn 
electron kia hấp thụ nó.) 

Bức tranh này cùng với những tư liệu có liên quan đến Feynman và Tuva có 


thể tìm thấy trên www.Feynman.com/Trader. 


14 - 275 


Mục lục 


Mở đầu 


\©_ œ ¬"I ©Œ CƠ: h C2) l  = 


¬ — "¬ 
n"n C2 !') CC 


Làm gì có nước nào như vậy 
Bốn mươi lăm tuyết rơi Tôi 
Những giai điệu bí ẩn 

Chào Tù Trưởng! 

Chúng tôi xuất hiện ở Trung tâm Châu Á 
Ba người Mỹ tới được Tuva 
Gặp gỡ ở Moscow 

Các Đại sứ nghiệp dư 

Bọn hề hay những kẻ lừa đảo 
Hiệp ước Keller 

Chuyến đi được sắp xếp 
Những chàng cao bồi Catalina 
Thư mời đến rồi 

Lời kết 


Suy ngẫm 2000 


101 
119 
151 
173 
197 
sà 
2ÿ 
3Ø] 
79 


269 


CUỘC PHIÊU LƯU CUỐI CÙNG 


CỦA EEYNMAN 


Ralph Leighton 
Nguyễn Văn Liễn - Nguyễn Trần Hương Ly địch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc - Tổng biên tập NGUYỄN MINH NHỰT 
Biên tập & sửa bản in: TRẦN NGỌC NGÂN HÀ 
Bìa: BÙI NAM 
Trình bày: ĐỖ VAN HẠNH 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 39316289 - 39316211 - 38465595 - 38465596 - 39350973 
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: hopthubandoc @nxbtre.com.vn 
Website: http:/www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
Số 21, dãy A11, khu Đầm Trấu, p. Bạch Đằng, 
q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
ĐT: (04)37734544 - Fax: (04)35123395 
E-mail: chinhanh@nxbtre.com.vn 


Công ty TNHH Sách điện tử Trẻ (ÝBOOK) 
161B Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp. HCM 
ĐT: 08 35261001 - Fax: 08 38437450 
Email: info@ybook.vn 
Website: www.ybook.vn 


011214401111111f4112411-141-Ÿm-) 41|117-]1, 


K 001()/0015)9)1)/)//051c/100144/0)00(0(/1214)0/3412/1(/1///đ1411)/77.14/1) A0/1)) 
18111110) ÁP-€1114/11)/23)01/-51/10184/11)/3/111)1211)1/1/8110)1./2119.{-110110:0 
ICN(J/10-1040111/1c0G 0)00))/3012/1)/(224)) 


IÈTU0)1l1014i 110 R E10 0108104)1//821/1Ấr:|v21(§(/-Ê111))Ê(2(RÌ-N 11410 873/0)017-118101210 6181011401140) 
1/1 VÁFŠ 9†-140011/1/01010)1111801080)1/1910/21801010ÄƑ-1101R[TY-u-[JJ0411/10)111/101Ä106~:1114)11/2310121/7-) 
I0) E*-18001)119Ä) (i10;1Ä0((01108570180011/9/817-11)E~-11 0I2ÊT:|8)/ÁF-11198410(2-1ấ)7-18) 0612 0/2R4214119(0Ä)12110)) 
I50)11(011/00108109)1/9/80:1)/1110802)/81/0119Ấ/-fC:10)/210/7-8)04ã2)121 05) 07-9) Ác: (JRP-Ì()111N|0)/2 AB) 
Iiu;1ấ0;11/11084/10)//21101)12111101817-)11901);19Ä.4/00/111)1101017 01-11 [0)1:Ã 

0UIẾG:|0 (00 ()108072)/210)1110(01417-8111/Ề0/21101119(051192)/ÁƑ-|9Ã11/4/1909/719)8111180)118000/1ã.E-1111/11/72 E41 Ãv2)) 
ñ:Ul)Â HT: 0O 2218/14 10/ˆ-11/181)110/10172/0)10711Ề0010813011/0)/1900)411001911/0111/đ4172101150/-10/214101110/6 
[II RE 2 09)110010Y;Wy2/0)0721119/28012180)1/9/23/)011//191/1011/01417:)1161/1E217-1017-1110211 5/72 4170 | lv tƑ;|8172)/2 
IÌU1(09811911/UE2)1119401)11M-I1218E:10/7. 9/2 Ä0\†:181)121Tc-(011/11913)1218 3/0)12114072117-18110109 M028 07-111403 2) 
IIl/u8)/2411141/13/1T-)0.4/I00401/10141U/3/)1181181/1/9/60/2118)7:)0ã1188121 107-1119 (0À 38 

IIIP TP 0181011 ;110t(124141T-16//9/4/)/)12111/774119114)1/1/14114172)/(1//1/1/BBAT40119)1-1111)1 LAI: T1 -19)1)1(U1ÖYƑ: 
I1 1 60Ẩ17:)111 417-8720/0)11711 0017. 4) c.1d.3/27Ñ|1)/-1:/- 41/9) 8119)17-81/1)11914110/6)))-11817:10)48:198110119Ã 
IP18i1011: 0; ÊtẤ1/1010Ề0108-11811/0/)104) 014: A -Eu;1( R07: Ñ|DIY-Ev/-K(I109/41)1:30)12/80/01110)1/952080/7216)Ä 
II UẬIE~:I4I825)/ÁÌ-411Jg9)1112111/114110104))/11811)/28/01/)0;18411-172)/11017-LJ AE, (010181/0/1916;1811E~-)I 
IU1/U/11(0181)1:18417-E0115Ã 


M4010 114/)//0)9)10//)/0/101/1/1/)/00/-71144/2/1//0/)/10/-)4/)1-1170130/-1/)101/00) 
(C1U00014/1ˆ10/1)11818/12/05N417-1)840)/1/14)10157-/)13/0:/-1/103/1304/7-)08:/-54)1/1.-10”-107-1101/1)110 
"U11/44/118/1111//1:Ấ€-18/1)00)7-1/1./1//0Ể5)013/0)/1E)19)012 


IgIi0i4/)/112111/114119/14)1/1147i:f.2)/01//11/Ä†-RI9)11U1Í€:)1181)111194110/0Ä 44114072Ể2(218x-111211/UE2181)7-11)) 
b[21417-E/| 10 | 2N (1(/4141980721111110-720005)21-196109140)0)1210)1/10/7)0AY110ƒ;1(lvÃ(1:11 0/12) 0Ợ 





